DE IMITATIONE CHRISTI. 


SẠCH 


GƯƠNG PHUC 


CỐ THỦY (M. PINABEL) 


ĐÃ DỊCH RA TIẾNG ANNAM. 


j&c- 46 
IN TẠI NINH PHÚ ĐƯỜNG 


1888 


IMPRIMATUR. 


+ PAULUS Fr. episc. 


TỰA 


Sách này dẫn đàng các nhân đức lọn lành, cùng đạy 
cách thể sửa tính nết cho được nên giống như Đức Chúa 
Jêsu lọn tốt lọn lành; vì vậy nếu ta có đặt tên là sách 
Gương Đức Chúa Jêsu thì phải lý hơn; song bởi xưa nay 
đã quen gọi là sách Gương phúc, thì ta cũng dùng một 
tiếng ấy, kẻo chẳng cứ làm vậy, thì có người nghỉ rằng: 
ta dịch quyển sách mới lạ chăng. 

Ta không biết tỏ ông nào đã chép sách này trước hết, 
vì ông ấy, bởi lòng khiêm nhường, đã giẩu tên mình, 
chẳng muốn biên vào sách, kẻo mà người ta khen lao. 
Nhưng mà ta có muổn biết ông ấy là người thể nào, 
thì ta hãy cứ lời kinh thánh Đức Chúa Jêsu đã phán rằng: 
xem quả cây, liền biết cây ấy tốt xấu thể nào. Vậy ta suy 
xét những điều đã dạy trong sách Gương phúc, thì đễ 
luận rằng: ắt là kẻ đã chép sách ấy là người thông thái, 
khôn ngoan và đạo đức lắm. Ông ấy đã quen suy ngắm 
những lẽ cao ý; những sự sâu nhiệm, đã hiểu thấu các 
tính nết loài người ta; lại đã thông biết đàng dẹp tính 
hưzxác thịt và chê bỏ sự thế gian cho được lo việc linh 
hồn, thì mới chép được sách thông thái thể này. 

Sách Sấm truyền cũ và Sấm truyền mới là hai quyển 
sách trọng nhất, vì Đức Chúa Phiritô sangtô đã soi sáng 
trí khôn cho kẻ đã chép sách ấy được khỏi sai lâm điều 
gì; vậy đừng kể hai quyển sách ấy, thì chẳng tìm được 
sách nào quí trọng cho bằng sách Gương phúe này. Bởi 
đấy cho nên trong các đấng khôn ngoan thông thái xưa 
đã chép sách này sách khác dẫn đàng sửa mình lại, thì 
nhiều ông đã lấy sách Gương phúc làm nền, làm mằu 
mực cùng đã chọn lấy các lẽ chính trong sách này mà 
cắt ngh†a cho rộng ý hơn, để cho con chiên bổn đạo được 
nhờ, vì chưng những lời nói trong sách này thì vắn tắt, 


II 
song nghĩa lý thì rộng ý lắm; mọi điều chẳng khác gì 
như lời ví tóm lại nhiều lề sâu nhiệm cao ý. 

Hễ ai vô ý mà xem sách này, thì ngờ là sách nói rỗ ý 
Íấm, cho nên dù trễ con, dù kẻ mê muội cũng hiểu được 
ải mọi điều, Song thật sự có nhiều lẽ khó hiểu cho thấu 
ý lắm, cho nên dù kẻ đã quen suy lẽ sâu nhiệm phần linh 
hồn cùng những sự cao ý trên lời, còn phải : suy ngắm 
lời sách này lâu đài; mà có một kẻ đã quen. hầm tính mề 
cùng đã tập đi đảng nhân đức lọn lành, mới hiểu được 
cho hết ý mà thôi. 

'Œon nghe bấy nhiêu lời, thì chớ ngại ngùng làm chỉ, 
vì chưng sách này dạy những điều tốt lành dường Ấy, 
cho nên đù đàn bà con trẻ, dù kẻ thấp trí mà xem sá 
này vì một ý muốn sửa mình lại đi đàng nhân đức, thì 
cũng được ăn mày nhiều ích trọng thay thảy. Nhân vì 
lẽ ấy có nhiều nước đã dịch sách này ra tiếng bản cuốc 
cho ai nấy được xem, và trong các nước ấy mọi thứ 
người, kẻ trọng, kẻ lên. đã phục sách này lắm, vì chưng 
nhiều kẻ xem thì đã được nhờ phần linh hồn mọi đàng. 

Ông thánh Inaxu lập dòng nói rằng: Hễ tôi phiển 
lòng rối trí điều gì, chẳng biết liệu làm sao cho khỏi, thì 
tôi xem sách Gương phúc; dù tôi mở ra đâu, tôi liên 
thấy lời yên ủi mình đấy, và tôi được nhờ lời ấy mà 
liệu cho khỏi cơn ấy. Sự ông thánh Inaxu đã thử làm 
vậy, thì nhiều kẻ khác cũng đã thấy tỏ, khi mình phải 
cơn xao xác cực nạn mà mở sách này ra, gặp đâu xem 
ngay đấy, liền thấy những điều yên ủi mình cùng hay 
giải cơn xao xác ấy tức thì, 

Khi xưa đã dịch sách này ra tiếng annam và cũng có 
người quen dùng đã lâu năm; nhưng mà ta sánh quyển 
sách ấy cùng chính bản latinh, thì thấy hai bản ấy khác 
nhau xa lắm; có nơi.thì bỏ qua, nơi thì chẳng dịch ra 
thật ý, nơi thì bỏ sót đi; cho nên kẻ xem bản dịch ấy 


m 


thường không hiểu được. Nhân vì sự ấy có nhiều kẻ phàn 
nàn vì sách tốt thế đã ra như sách vô ích cùng đã ước ao 
chớ gì có ai sửa sách ấy lại cho ra chân nghĩa bản chính, 
thì mọi người được nhờ bội phần. Vậy ta bằng lòng 
chịu khó làm việc ấy hết sức, chẳng nể khó nhọc, miễn 
là kẻ đã dâng mình trong nhà Đức Chúa Lời, trong nhà 
đòng và các con chiên bổn đạo được nhiều ích phần 
linh hồn. 

Ta khuyên bảo mọi người ai nấy, hãy năng xem, năng 
nghe sách này cho sốt sắng; hễ lần nào xem điều gì, thì 
hãy suy cho thấu ý điều ấy cùng suy đi ngắm lại cho 
thấm vào lòng, thì mới trông được nhiều ích phẩn linh 
hồn. Ví bằng anh em siêng năng vâng cứ làm vậy, chẳng 
đám xem sách này vội vàng lược qua, thì sẽ sinh ra lòng 
ái mộ, mà càng xem hay là nghe sách này, thì càng muốn 
xem, muốn nghe, chẳng lấy làm chán bao giờ. 


QUYÊN THƯ I 


GIẲNG DẠY NHỮNG ĐIỀU HAY GIÚP TA SỬA TÍNH NẾT MÀ ĐI ĐÀNG 


NHÂN ĐỨC LỌN LÀNH. 
26992 xx~ 


ĐOẠN THỨ I 
DAY TA BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA JÊSU CÙNG CHÊ BỔ 
MỌI SỰ GIẢ TRÁ ĐỜI NÀY. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Ai theo tao; thì chẳng đi 
đàng tối tăm. Ấy là lời Đức Chúa Jêsu răn dạy ta có muốn 
khỏi mọi sự tối tăm và được thật sáng trong linh hồn, 
thì phải lấy các nhân đức cùng những tính nết Đức Chúa 
Jêsu làm mẫu mựo ta noi theo liên; vì vậy ta chớ có sốt 
sắng chăm chút điều gì cho bằng sự suy ngắm Đức Chúa 
Jêsu lót đời người đã ăn ở là thể nào. 

2. Lời Đức Chúa Jêsu đã phán, thì trọng hơn mọi điều 
các thánh đã giảng dạy bội phần, và nếu có ai hiểu ý tứ 
lời ấy cho lọn, liền sẽ thấy Manna, là mùi ngon ngọt kín 
nhiệm trong lời ấy. Nhưng mà eó nhiều kẻ năng nghe lời 
sách thánh mà chẳng sinh ra lòng ước ao sự lành là bao 
nhiêu; vì nó chẳng hợp một ý một lòng cùng Đức Chúa 
Jêsu. Ấy vậy ai muốn hiểu cho tổ lời Đức Chúa Jêsu cùng 
lấy lời ấy làm ngon ngọt êm ái, thì phải ra sức nên giống 
Đức Chúa Jêsu trong mọi việc mình làm mà chớ. 


—2—= 

3. Dù con luận được nhiều lễ cao ý về Đức Chúa Lời ba 
ngôi, nếu con thiếu nhân đức khiêm nhường, cho nên 
mất lòng Đức Chúa Lời ba ngôi, nào con được ích gì ru? 
Ất là những lời cao ý chẳng làm được cho người ta 
tiên thánh, nên lọn Tành đâu; ai siêng năng giữ phép tác 
nết na liên, thì mới kẻ là người Đức Chúa Jêsu yêu đấu 
mà thôi. 

Tôi ước ao ăn năn ghét tội vì lòng dái sợ Đức Chúa Lời 
hơn biết đàng cắt nghĩa sự ấy là đí gì. Dù con thuộc hết 
các chữ sách Sấm truyền cùng mọi điều các quân tử đã 
chép ra, nếu con chẳng có lòng kính mến, cùng chẳng 
được ơn Đức Chúa Lời, nào được ích gì? 

*%. Hết mọi sự là của giả trá vô ích mọi đàng thay thảy, 
từ một sự kính mến Đức Chúa Lời sùng làm tôi tá thờ 
phượng một Đức Chúa Lời mà thôi. :Kẻể giày đạp mọi sự 
đời này dưới chân mà làm như bậc thang cho được tìm 
lên nước thiên đàng, ấy là kẻ được nhân đức khônngoan 
thật lọn mà chớ. Vậy tìm cho được vàng bạc của cải chóng 
hư chóng nát và cậy trông của ấy là sự vô ích. Tham chức 
quyền cùng ra sứo nổi lên làm kẻ cả kẻ lớn là sự giả trá 
vô ích. Theo tính mê xác thịt cùng ước ao những sự trái 
lẽ sẽ làm eho mình phải phạt khốn nạn sau này, cũng là 

- lạc đàng muốn sự vô ích. Ước ao sống lâu, mà chẳng lo 
sửa tính nết là bao nhiêu, ấy là luống công mọi đàng. 
Đem lòng đem trí về những sự đời này mà tbôi, mà chẳng 
suy đến sự sau, ấy là thật mơ màng về sự vô ích. Yêu 
chuộng sự chóng qua như bóng, mà chẳng mau chân 
chạy đến chốn hằng được thanh nhàn bền đổ vô cùng, 
ấy là sự giả trá vô ích. 


—93— 

ð. Œon Hãy năng nhớ lời ví này: Con mắt xem châng hề 
ño, lỗ tai nghe chẳng hề chán bao giờ; vì vậy eơn chớ để 
lồng con yêu chuộng những sự hèn con mắt xem thấy, 
bền hãy chê bỏ nó cho đứt, mà đém lòng tríu mến + trên 
lời cơn mắt xem chẳng thấy; vì chưng kẻ theo tính hư 
xác thịt, liền ra ô uế trong linh hồn và mất ơn nghĩa 
tùng Đức Chúa Lời. 


~ .⁄4#®ở^—~.~.. 


ĐOẠN THỨ II 
DẠY TA LẤY MÌNH LÀM HÈN. 


1, Vốn ai ai cũng muốn nên thông; nhưng mà người ` 
thông mà chẳng có lòng kính dái Đức Chúa Lời, nào: có 
được ích gì đâu? Ất là một đứa điển đã khiêm nhường 
eùng siêng năng thờ phượng Bức Chúa Lời, thì tổtlành 
hơn người quân tử cao kì hay bỏ việc linh hồn, để mà 
suy xót các tầng lời xây đi vần lại là làm sao. Ai biết 
tính nết mình cho tỏ, thì lấy mình làm hèn cùng 
chẳng vui lòng nghe lời người ta tô nịnh. Dù tôi thông 
biết mọi sự trong thế gian, nếu tôi chẳng có lòng kính 
mến, nào tôi được nhờ gì trước mặt Đức Chúa Lời, là 
đểng sẽ tra hỏi nguyên việc tôi đã làm mà phán xét tôi? 
-_ 9. Đừng lo lắng ước ao thông biếtnhiêu điều quá, vì 
sự ấy bay sinh chia lòng chia trí ra cùng hay lừa dối ta 
nhiều đàng. Người thông vốn thích phô mình hay chữ 
cùng vui lòng nghe thiên hạ khen nó là người khôn 
ngoan. Có nhiều sự, đù ta thông biết, cũng chẳng đượcích 
gì phần linh hồn, hay là chẳng được nhờ là bao nhiêu; và 


~ắ= 
kẻ nào lo đến những việc ngoài hơn những sự hay giúp 
mình rỗi linh hồn, ấy là kẻ thật dại dột. Nói nhiều lời 
chẳng làm cho linh hồn được no đầy phi chí đâu: nhưng 
mà kẻ siêng năng làm việc lành phúc đức liên, thì được 
yên lòng tươi tỉnh, và kê giữ lương tâm thanh sạch 
được lòng vững vàng cậy trông Đức Chúa Lời. 

3. Oon cảng thông biết nhiều sự và càng hiểu cho tổ 
ý hơn, nếu con chẳng thêm việc lành cho xứng, thì càng 
phải chịu lý đoán công thẳng hơn; vì vậy, dù con có tài 
năng gì, dù có phần thông thái thể nào, con đừng khoe 
mình, bèn hãy thêm lòng sợ hãi vì những sự Đức Chúa 
Lời đã ban cho con thông biết. Hoặc là con trởngrằng: 
mình đä biết nhiều, cùng đã được phần thông thái khá; 
song le con phải biết còn nhiều sự hơn mà con chưa học 
đến baogiờ. (on chớ đem mình lên cao, bèn hãy thú 
con là kẻ thật dốt nát, thì hơn bội phần. Con muốn lấy 
mình làm hơn người khác, khi thấy còn nhiều kẻ chữ 
nghĩa, còn nhiều kẻ thông luật phép hơn con, thì làm. 
sao cho phải? Con có muốn biết, có muốn thông hiểu 
điều gì hay sinh ích lợi cho con, thì hãy muốn ước ao 
đừng có ai biết con và đừng só ai kể con là gì. 

4. Sự biết tính nết mình tỏ tường và lấy mình làm hèn, 
ấy là bài học rất sâu ý và hay sinh ích lợi cho ta mọi đàng. 
Rẻ xem mình như không, lại hằng trọng kính kê khác 
cùng đeán sự lành cho mọi người, ấy là kê thật khôn 
ngoan và rất lọn lành. Dù con trông thấy người kháe 
phạm tội hay là lỗi nặng điều gì tỏ tường, eon cũng chẳng 
nên lấy mình làm hơn nó, vì ehưng con không biếtoon 
sẽ được vững chân đi đàng nhân đức là bao lâu. Ta yến 


hs“. 
đuổi thay thảy; song con hãy tin thật, chẳng có ai yếu 
đuổi hơn con. 


~*z£\0<9z3+.~ 
ĐOẠN THỨ II 
ĐỨC CHÚA LỜI LÀ MẠCH MỌI SỰ' CHÂN THẬT, DẠY DỔ TA LÀ THỂ NÀO. 


1. Phúc cho kẻ được chính mình Đức Chúa Lời, là 
mạch mọi sự chân thật, dạy đổ soi sáng, mà chẳng dùng 
lời bóng bảy, lời hay qua, một dạy đỗ nguyên sự chân 
thật tỏ tường mà thôi. Ta hay suy luận cùng năng đoán 
xét sai lầm.và chẳng có sức thông hiểu mấy điều cho rỗ ý. 
Nào ta được ích gì bởi sự hao tổn tỉnh thần mà luận 
những điều sâu ý khó hiểu, là những sự Đức Chúa Lời, 
chẳng có quở trách ta trong ngày phán xét vì không học 
đến? Ta dại dột là dường nào! những điểu bay sinh 
ích lợi và những sự cần, thì ta chẳng xem sao; lại tự ý 
mình ta đem lòng đem trí về những sự mới lạ hay. làm 
¬hại ta! Ấy ta có con mắt mà không xem thấy. 

2. Ta lo chỉ mà muốn phân biệt mọi giống mọi thứ 
cùng hỏi tra trăm điều sâu sắcvôích. Ai được nghe lời 
Đức Chúa Lời, là mạch mọi sự chân thật hằng có Yô cùng, 
thì được xóng trí khôn khỏi suy trăm điều. Bởi một lời 

'Đức Chúa Lời đã phán truyền, thì mọi sự bởi không mà 
'sinh ra, và mọi sự là bài giảng điều khong khen một Chúa 
lời đất; vậy cũng là đấng cội rễ mọi sự phán lời dạy đỗ 
'ta nữa. Ví bằng Đức Chúa Lời không soi sáng linh hồn, 
'thì chẳng có ai thông hiểu hay là đoán xét sự gì cho phái 
'lý công chính. Người nào tìm thấy một Đức Chúa Lời 


= § = 

rong mọi sự¿ và đem mọi sự vệ một Biức Chúa Lời, cùng 
xem mọi sự trong một Đức Chúa Lời, thì giữ được lòng 
vững vàng cùng được yên nhàn mà hợp làm một cùng 
Đứo Chúa Lời liên. Lạy Chúatôi, là mạch sự chân thật, 
xin Chúa tôi ban ơn cho tôš được hợp làm một cùng Chúa 
tôi vì lòng kính mến Chúa tôi liên. Nhiều khi tôi chán, 
chẳng còn muổn xem nhiều sách, chẳng còn muổn nghe 
phiêu bài nữa. Những sự tôi muốn và tội kbát vọng, thì 
ở sợi Chúa tới thay thảy. Những người chữ. nghĩa thông 
thái và qác giống mọi loài, hãy nín lặng trước mặt Chúa 
4j; xin một mình Chúa tôi phán lời dạy dỗ tội mà chớ, 

3. Ài càng được cầm làng cảm trí, kêo suy những sự 
bÊngoài và sàng hậm tính mộ bề trong; thì càng dễ thông 
hiểu nhiều sự và luận được nhiên điêu cao ý; eùng chẳng 
phôi khó phoe gì, vì đã có ơn trên lời xuống soi sáng linh 
bên. Ai đưyợclòng thanh sạch, ngay thật, vững vàng; dù 
phiươpe tưở nhiều viêo mặc lòng; cũng không chia tríra và 
kâấy làn mọi xiậc cha sáng dạnh Chạ c4 qùpg rasức giữ 
kẻo tìm ích gì riệng ohọ mình. Nào có sự gà sinh ngặp 
$rề; sinh eặe làng con cho bằng các tính mệ lăng loàn 
đang dàn mạnh sức trong lòngrụ? Kệ pgay lành đạo 
đức xếp đặt tong trí khôa những v44 mình phải làm 
bệ ngoài, và những xiệo ấy. chẳng đam được lịnh hận 
#heo ý x6# thật, mà lại kẻ ấy qni liên mọi việc cách thế 
sứng bẹp cùng lý qông chính, Nào ¿óaji phải đánh 
giặc oho riết hợn kê xa sức tháng trên eùng tính giô0g 
mìeh ruP. Lê thì ‡s phải lọ mô/riệc pày liên: là dẹp tính 
hư gáo fbit, và hằng thêm sức anh cho được chừa bồ 
Khối rấu, sùeg đi đàng nhâp đức một ngày một ơn. 


—_— —= 

ä. bù thể nào, đang,khi ta sống ở thế gian, thì nhân đức 
ta chưa có lọn tốt lọa lành, hãy còn phật dấu vết ít nhiều 
tà mọš sự (asuy lụệp, thì tạ còn. trông mờ mờ, chưa 
được tô mọi điều đâu, Sự biết, mình là kẻ bèn, ấy là đậpg 
nẻo đưa đến cùng Đức Chúa Lời cho chắc hơn sự chịu 
khô hợe cho thông những điều cao ý sâu nhiệm, Âu là 
dhẳng nên chê báo kả học cha thông, hay là kệ mụốp 
bú# nghĩa ý chân thật điệu nọ điều kia, vìchựưng nguyện 
sự ấy là sự ngáy lành cùng vừa thánh ý Bức Chúa Lời, 
Nhưng mà ta hằag phải lấy sự đi đàng nhân đứa cùng 
giữ lương tâm thanh sạch làn qní trọng hơn bội phần; 
mè Bởi oó nhiều kẺ la học cho thông bơn là Jo giữ phép 
#o nối na, tạì nó thường lạc đàng cùng chẳng sinh được 
ích lợi gì là bạo nhiêu, 

Š, Ché gì người ín siêng năng nhẢ các tính mê thói 
eũ và trồng các nhập đức trong linh hồn cho bằng nó 
kbái khóa ln@e nghĩa lý điệu pày điều khác sậu sắc, thì 
e)êug càn thấy phiêu sự dữ, nhiều gương mù trong dận, 
và các nhà Đức Chúa Lời nhà dòng chẳng còn buông 
tuổng thể này đâu. Ất là đến ngày phán xét Đức Chúa 
Lời chẳng có hỏi ta đã xem những quyển sách gì, một sể 
hỏi ta đã làm việc lành phúc đựp là ngần nào; người 
chẳng tra ta đã nói những điều gì khôn khéo, một sẽ xét 
ta đã gì phép tác nếtna là thế nào mâ chớ. Thày hỏi 
go&;, những người quyền cao, những thày chữ nghĩa, 
o6 đã quan thuộc šlú nó sòp sống ở thể gjan và nội dAÐb 
điẾng ¿ùữngthój, đẩymó ởđâu? bức quyền;cba cÀj Dứ 
Ahì ảtẻ Âcháo 8. đirợc £bạy, và kế được của ấy, nó có nhý 
“kèđã qua đời chăng, ấy là điểu Áo nghị lắm, X$ ấy đệ 


xem ra nỏi lên khi còn sống, mà bây giờ chẳng còn ai 
nói gì đến nó nữa. 

6. Mọi sự sangtrong đờinày ohóng qua là dường nào† 
Chớ gì kẻ ấy siêng năng làm việc lành xứng hợp cùng 
những điều nó đã thông biết, thì mới đáng kẻ là người 
đã sinh nhiều ích bởi sự học hành xem sách mà ral Biết 
là bao nhiêu kẻ mất linh hồn, vì nó siêng năng học hành 
những sự vô ích; mà chẳng lo việc thờ phượng Đức Chúa 
Lời là bao nhiêu; và bởi kẻ ấy chuộng bậc sang trọng 
hơn bậc hèn hạ khiêm nhường, thì nó hư đi, cùng ra 
người vô ích như các điều nó mơ màng mả chớ. Vậy ai 
sốt sắng kính mến Đức Chúa Lời, ấy là thật kẻ câ kẻ lớn, 
Ai suy xét mình là người hèn cùng xem mọi người sang 
trọng cả phần đời như không; ấy là kẻ sang trọng thật. 
Ai xem xét mọi sự thế gian như phân ô uế, cho được 
Đức Chúa Jêsu làm lời läi riêng mình, ấy là kẻ thật khôn 
ngoan. Ai theo thánh ý Đức Chúa Lời cùng bỏ ý riêng 
mình, ấy là kẻ thật thông thái và được nhiều ích lợi 
bởi sự học hành mà ra. 


=x2Vfs8W/»<- 
ĐOẠN THỨ IV: 
DẠY TA Ở KHÔN NGOAN TRONG cÁc VIỆC TA LÀM, 


1. Ta chẳng nên tin những lời người ta nói và những 
điêu trí khôn bày ra; nhưng mà phải cân nhắc những 
sự ấy trước mặt Đức Chúa Lời cho khôn ngoan và :cho 
cẩn thận lâu dài. Khốn thay! ta yếu đuối đến nỗi ta dễ 
tin, để nói điều ác hơn điều lành; song le kẻ. đạo đức 


—~9— 
lọn lành; chẳng vội tin lời mọi người đâu, vì đã biết tính 
xác thịt yếu đuối hằng chiều về sự dữ cùng hay sai lỗi 
trong lời nói. 

2. Ai không làm việc vội vàng vô ý vô tứ, cùng chẳng 
dám ở cứng cỏ cả quyết, ấy là kẻ khôn ngoan thật. Ai, 
không vội tin lời mọi thứ người cùng chẳng mau miệng. 
kể lại những điều đã nghe hay là đã lấy làm tin trong 
lòng, thì cũng là kẻ thật khôn ngoan. (on hãy bàn bạc 
cùng người khôn ngoan có lòng dái sợ Đức Chúa Lời; 
vả lại thà tìm kẻ có lòng đạo đức hơn mà xin kẻ ấy dạy 
bảo con, chẳng thà theo những điều con bày ra trong 
tríkhôn. Sự đi đàng nhân đức lọn lành làm cho người - 
ta nên khôn ngoan trước mặt Đức Chúa Lời cùng biết 
đàng quen liệu nhiều việc. Ai càng được lòng khiêm 
nhường và càng siêng năng vâng theo thánh ý Đức Chúa 
Lời, thì cảng nên người khôn ngoan (rong mọi việc và 
càng được bằng yên trong linh hồn mà chớ. 


—_%`)0`—~ 
ĐOẠN THỨ V 
DẠY CÁCH THỂ TA PHẨI XEM KINH THẮNH, 


1. Khi nào con xem sách thánh, thì phải có' một ý tìm 
cho biết sự chân thật, đừng có tìm lời khéo nói. Các đấng 
đã chép sách thánh có ý thể nào, thì ta cũng phải hợp 
một ý ấy mà xem. Ta phải tìm trong sách thánh những 
sự hay làm ích cho ta hơn là tìm những điều kinh lịch sâu 
sác. Dù những sách dẩn đàng phúc đức cùng hay nói 
thật thà, thì ta cũng phải vui lòng xem oũng như các sách 

2 


— 10 —= 
giảng dạy điều sâu nhiệm cao ý. Đừng vấp phạm điêu. 
này, là đừng tra hỏi kẻ đã chép sáchlàkẻ danh tiếng thông. 
thái hay là người ít chữ nghĩa thể nào, nhưng hãy ước. 
ao muốn xem sách vì lòng ái mộ muốn. biết nguyên. sự 
chân thật mà thôi, Đừng hỏi ai nói điểu này điều kia, 
một suy xét điều ấy. dạy làm sao. 

ˆ 2: Loài người.chóng qua; song lời chân thật Đức Ghúa 
Lời hằng vững đời đời. Đức Chúa Lời dạy dỗ soi sáng. 
lỉnh hồn ta nhiều thể nhiều cách mà chẳng thiên tư;ai sốt. 
Bởi ta muốn suy biết điều mới lạ, có nhiều lần ta thiệt 
khi xem sách thánh, vì chưng có điều ta phải xem qua, 
mà ta hãy còn muốn thông hiểu và cãi vê nghĩa lý điều 
ẩy. Con có muốn sinh ích lợi bởi sự xem sách thánh rnà 
ra, thì hãy cứ lòng khiêm nhường, ngay lành, thật thà, 
mà đừng có ý tìm nổi danh tiếng thông thái bao giờ. 
Cón häy vui lòng hỏi han, cùng yên lặng mà nghe lời 
các thánh giảng dạy, và đừng chê ghét những lời ví.kể 
tuổi tác quen nói, vì chưng lời ví ấy chẳng phải là lời 
hư từ vô ích đâu. 


“249 02——~ 
ĐOẠN THỨ VI 
DẠY. TẢ ĐỪNG ĐỂ LỒNG YÊU CHUỘNG SỰ' GÌ TRẤI LỄ, 


4. Hễ ai ước ao sự gì trái lễ, thì, nó liền sinh ra lòng 
áy náy tức thì. Ai kiêu ngạo, ai hà tiện, chẳng được yên 
lòng bao giờ. Ai lòng khó khăn khiêm, nhường được 
bằng yên phi lòng phi chí liên. Ai chưa dẹp tính mê 
(cho lọn, thì chóng phải cơn cám đổ cùng để thua trong 


ii — 
sự hèn mọn. Ai hèn yếu phần linh hồn và hãy còn yêu 
chuộng xác thịt cách nào cùng hướng chiều theo ý ngũ, 
quan, thì khó bỏ lòng ước ao mộ mển: sự đời này cho. 
dứt. Bới đấy cho nên nó thường phiên lòng khi nớ từ, 
bỏ những sự ấy đi; nó cũng dễ giận gắt khi có ai oan 
gián. 

"9®. Nhược bằng nó theo ý xác thịt, thì nó liền sinh ra, 
lòng bồn chổn vì lương tâm trách nó, tại nó đã theo tính, 
mê thói xấu, mà tính mê ấy chẳng giúp đỡ nó cho được 
sự bằng yên nó đã tìm. Ấy vậy kẻ chống lá tính mê thói, 
cũ, mới được bằng yên thật trong linh hồn; chẳng phải, 
là kẻ làm tôi xác thịt được sự bằng yên ấy đâu. Nhân vì. 
lẽ ấy kẻ dong tính mê, kẻ để lòng yêu chuộng dính hén 
sự hèn thế gian, chẳng được bằng yên trong linh hồn 
bao giờ; kẻ có lòng đạo đức sốt mốn, kẻ ái mộ sự trên 
lời mới được bằng yên mà thôi. 


“_¬^9.)G75`~~ 
ĐOẠN THỨ VII 


DẠY TA ĐỪNG GẬY SỰ GIẢ TRÁ VÀ CHỚ PHÔ MÌNH CAO SANG. 


1. Ai trông cậy người thế gian hay là của hèn đời này; 
thì luống công mọi đàng. Đừng lấy sự chịu lụy kế kbáa 
vì Đức Qhúa Jêsu làm để nhục, cùng đừng xấu hỏ vì con 
chịu kế là người khó khăn hèn hạ ở đời này. on đừng 
cậy thần thế sức lực, một cậy trông Đức Chúa Lời mà thôi, 
Hãy làm vừa sức, thì Đức Ghúa Lời thấy con sẵn lòng, sẽ 
giúp sức cho con. on chớ cậy mình vì con chữ nghĩa lý 
sự, và đừng nương nhờ mưu mẹo người nào sốí, bèn 


=> 
hãy cậy trông ơn Đức Chúa Lời, vì chưng người giúp 
sức phù hộ kẻ khiêm nhường, cùng làm cho kẻ cậy sức 
mình phải hỗ mgươi nhuốc nha. 

2. Hoặc con giầu có phú quí, thì đừng lấy lš ấy mà ở 
kiêu căng, cùng chớ phô mình vì bạn hữu sang trọng cao 
cả, một hãy trông cậy Đức Chúa Lời, là đấng ban mọi sự 
lành cho con, và ước ao phó lót mình người cho con hơn 
mọi sự khác nữa. Đừng phô mình cao lớn, đừng khoe 
nhan sắc, vì một ehút bệnh tật nhỏ mọn làm cho xác hư 
đi cùng xấu ra ngay. Đừng sung sướng trong lòng vì có 
tài năng hay là vì eon khôn khéo, kẻo mất lòng Đức Chúa 
Lời, là đấng cội rễ đã ban mọi sự lành ấy cho con thay 
thây. 

3. 0on đừng nghỉ mình hơn kẻ khác; kẻo hoặc là eon 
kém hơn cả trước mặt Đức Chúa Lời là đấng thông biết 
mọi người tổt xấu làngần nào chăng. Chớ kiêu ngạo vì các 
việc lành con đã làm, vì chưng Đức Chúa Lời chẳng xét 
đoán như người ta đâu, và nbiều khi những sự vừa ý 
người ta, làsự xung khắc cùng thánh ý Đức Chúa Lời. 
Nếu con được sự gì lành, thì hãy tin kẻ khác còn được 
phần tốt lành hơn, để mà giữ lòng khiêm nhường. Con có 
nghĩ mình kém hơn mọi người, thì con chẳng thiệt chút 
nào; nhược bằng con lấy mình làm hơn một người mà 
thôi, thì con thiệt mọi đàng. Ai lòng khiêm nhường hằng 
được bằng yên no đầy; bằng kẻ kiêu ngạo thì thường 
ghen tương, thường giận dữ trong lòng mà chớ. 


—‹©œ@®S%%— 


<< 
ĐOẠN THỨ VIII 
ĐỪNG Ở SUỐNG SÃ CÙNG AI QUÁ LỄ BAO GIỜ. 


1. Con đừng tô ra cho mọi thứ người biết lòng con; song 
hãy bàn việc con cùng người khôn ngoan có lòng đái sợ 
Đức Chúa Lời. Đừng năng đi lại cùng người thanh niên 
cùng người ngoài. Đừng nói nịnh kẻ giầu có phú quí, 
cùng chớ vui lòng ra mặt vuối kẻ sang trọng. Con hãy 
giữ nhân nghĩa đi lại vuối kẻ khiêm nhường ngay thật 
cùng vuối kẻ đạo đức, kẻ hay giữ nết na, và hãy nói khó 
- eùng nhau những điều có ích lợi phần linh hồn. Chớ 

làm quen cùng người nữ bao giờ; một hãy cầu nguyện 
' chung cho các người nữ đạo đức ngay lành mà thôi, 

Con hãy ước ao cho được nghĩa cùng một mình Đức 
- Ghúa Lời và các đấng thiên thần, và đừng muốn cho người 
thế gian quen biết con, bèn häy lánh sự ấy. 

2. Ta hãy giữ lòng thương yêu hết mọi người, song 
chẳng khá làm quen lửa lắn cùng ai sốt. Cũng có khi có 
người, tả chưa giáp mặt mà ta trọng kính vì danh tiếng 
tốt, rồi khi ta đã gặp kẻ ấy thì ta chê ghét. Lại có lần 
ta ngờ đẹp lòng kẻ khác, vì ta làm quen vuối nó; song 
kẻấy trông thấy ta lắm tính mê nết xấu, thì cảng sinh 
ra lòng ghét ta ngay. 

—*Sế£-$@<9⁄&- 
ĐOẠN THỨ IX 
VỀ SỰ VÂNG LỜI CÙN& CHỊU LỤY KẺỂ BỀ TRÊN. 


1. Sự chịu lụy cùng vâng phép kẻ bề trên, mà chẳng 
làm chúa mình, ấy là phúc cực trọng. Vâng lời chịu lụy 


—l¿— 

kẻ khác là đàng nẻo chắc hơn được quyền cai trị coi sóc 
người ta bội phân. Có nhiễu kẻ chịu lụy vì bất đắc df 
;ehäng tránh được, không phải là nó vâng lời vì lòng 
kính mến Đức Chúa Lời, cho nện nó cựe lòng và hay 
trách móc. Ví bằng nó chẳng hết lòng chịu lụy vì Đức 
. Qhúa Lời, thì chẳng có lẽ nó được yên hàn thong don 
.phân linhhồn. Dù con chạy đàng nào, chạy đâu đâu, cọn 
chẳng bao giờ được bằng yên, cho đến khi con hạ mình 
xuốhg vâng phép kê bể trên. Có nhiều kê phải lừa dối vì trí 
khôn bày về rằng: nơi nọ hay, thay đổi nơi kia thì hơn. 

.8. Âu là ai ai cũng vui lòng làm việc vừa ý mình cùng 

. yếu mến kẻ hợp một ý vuối mình hơn kẻ khác. Song le 
nếu Đức Ghúa Lời ở cùng ta, thì cũng có dịp ta phải bỏ ý 
riêng mình để mà giữ sự bằng yên thuận hoà. Nào có ai 
khôn ngoan đến nỗi hiểu thấu hết mọi sự ru? Vì vậy chớ 
tin ý riêng mình quá; lại phải sẵn lòng nghe kẻ khác 

- bàn luận là thể nào nữa. Dù con bàn luận điều phải lý 

. mặc lòng, nếu con bỏ ý riêng mình vì Đức Chúa Lời mà 
theo ý kê khác, thì con càng sinh được nhiều ích lợi 
cho con. 

3. Ta đã nghe nói nhiều lần rằng: nghe lời kẻ khác 
bàn luận cùng vâng theo lời ấy, thì chắc hơn bàn định 
chỉ giáo cho kẻ khác. Cũng có khi hai bên luận nghĩ điều 
phải lý cả; nhưng mà có người nào không chịu bỏ ý 
riêng mình mà chiều theo ý kẻ khác, khi có lẻ, có dịp cần, 
ấy là dấu kẻ ấy kiêu hgạo và cứng cổ mà chớ. 


—lð5— 
ĐOẠN THỨ X 


DẠY TẢ GIỮ MIỆNG LƯỠI, xảo NÓI LỜI HƯ TỪ VÔ ÍCH. 


1, Con hãy gì mình hết sức mà chớ ra vào nơi người 
ta hội đồng rộn rực làm chỉ; vì chưng ai lỗ việc đời, dù 
'&ó'Ý' ngay lãnh ' mặc lòng, thì cũag /sinhígKn trở cho 

:®ình nhiều đăng, bởi vì sự giả trá đời này éhóng làm 
” cho nh hồn ?a nhọ gì cùng vướng vítnó. Chớ.gìtôiđã 
“gì miệng lưởi hơn trong nhiều địp, và chẳng dó ra'mặt 
-èùng người thể gian. 'Ta lấy lẽ nào mà vữi lòng trờtriyện 
'#ùñg nói kHó chơi bời khi đã biết %ô, dhẳng mấy khi ta 
2 đến nhà mà sạch tội. Ấy ta Hay tròtruyện dường -Ấy, 
vì ta muốn nói khó để mà yên ủi nHau, lại muốn giải 
# Phiên, khi tw nhọc lờng lo tưởng trăm việc; sau nữa ta 
- “Bằng vai lòng muốn nói, muốn uy đếnnhững sự-ta yên 
*'fHuộng, ước ao, hay là đến những sự ta mắc phải trái ý 
- mình. 
_9. Bung, khốn thay! nhiều khi ta mất công vô ích;- vì 
' chưng sự yên äi bế ngoài lăm vậy sinh lắm ngăn trở ơn 
“Bức Chúa Lời yên ủi bề trong, cho nên tá phải tỉnh tứ°e và 
cầu nguyện, kẻo ta mất công mất giờ chăng: Gớ khi nào 
- nên nói và có lể phải, thì hãy nói những lời có ích lợi 
phần nh hồn. Bởi ta đã đueh theo thỏi xếu cùng trơn 
ái, chẳng hay lo sự đi đàng nhân đức một ngày một hơn, 
thì ta thường sai lỗi trong lời nói. Song le khi người ta, 
nhất là kê hợp một ý một lòng thương yêu nhau vì Đức 
Qhúa Lời, lấy lòng sốt sắng mà nói khó cùng nhau về 
những sự' thiêng liêng, thì sự ấy giúp người ta lám cho 
được tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn. 


= lễ = 


ĐOẠN THỨ XI 


GIẲNG LỄ CHO ĐƯỢC SỰ BẰNG TÊN 


. VÀ GIỤC LÒNG TA ĐI ĐÀNG NHÂN ĐỨC MỘT NGÀY MỘT HƠN. 


1. Ví bằng ta không muốn xem sao lời nói việc làm kẻ 
: khác, cùng chẳng muốn lo đến những việc không dự gì 
. đến ta, bấy giờ ta sẽ bằng yên thoả thuê; bằng kê giây 
. mình lo việc người ta, cùng tìm dịp ở ngoài, lại chẳng 
mấy khi cầm lòng cầm trí và chẳng suy đến việc linh hồn 
- là bao nhiêu, thì kẻ ấy được bằng yên lâu dài làm sao 
. được? Kẻ ngay thật là kẻ có phúc, vì chưng sẽ được 
bằng yên vững bền. 

.2. Bởi đâu mà có đấng thánh xưa đã nên người lọn 
lành, cùng đã được yên lòng suy ngắm sự sâu nhiệm trên 
lời thể ấy? Ất là kẻ ấy đã ra sức hãm mình, kẻo đẻ lòng 
yêu chuộng sự gì hèn thế gian; vì vậy đã được hợp làm 
một ý một lòng cùng Đức Chúa Lời cách lọn lành, cùng 
._ đã được yên trí mà suy đến nguyên việc linh hồn. 0òn 
phần ta, thì lo lắng quá cho được những sự xáo thịt yêu 
chuộng, và trí khôn áy náy quá lẽ về những sự chóng 
qua chóng hết; cũng chẳng mấy khi ta dẹp được một thói 
xấu nào cho tuyệt đi; lại không có lòng sốt sắng đi đàng 
nhân đức một ngày một hơn, cho nên lòng ta ơ hờ lạnh 
lẽo liên mãi. 

3. Ví bằng ta từ bỏ các thói xấu cho dứt, và chẳng còn 
rối lòng rối trí về sự gì thế gian, thì bấy giờ ta cũng 
được lòng ái mộ sự' trên lời, cùng được nếm một chút 
sự thanh nhàn các đấng thánh được no đẩy trên nước 


—T = 
. thiên đàng. Còn nguyên một sự này sinh ngăn trở cho 
ta hơn cả, là ta chưa từ bỏ các tính mê thói cũ cùng chưa 
ra sức đi đàng nhân đức lọn lành như các thánh; và lại 
dù khi ta phải sự gì khốn khó nhỏ mọn vậy, ta liên sờn 
.lòng quá lề ngay cùng trở mặt tìm sự yên ủi mình ở nơi 
người thể gian. 

4. Ví bằng ta vững lòng đánh chiến trận như quân 
lính mạnh bạo, âu là Đức Chúa Lời sẽ xuống ơn phù hộ 
giúp sức cho; vì chưng Đức Chúa Lời định cho ta gặp 
địp giao chiến, đề cho ta tháng trận, thì người sẵn lòng 
giúp sức khi ta vững gan đánh giặc cùng giữ lòng trông 
cậy ơn người. 

Nếu ta lầm mà nghĩ rằng: giữ phép nọ làm việc kia bề 
ngoài cũng đã đủ mà đi đàng nhân đức lọn lành, thì ta 
chẳng giữ được lòng sốt sắng bao lâu, nhưng mà ta hãy 
cầm cái rìu chặt rŠ chém gốc các thói xấu cho tuyệt đi, để 
cho ta được bằng yên trong linh hồn mà chớ. 

5. Chớ gì ta có rổ được mỗi năm một thói xấu, âu là ta 
sẽ được chóng nên người lọn lành. Nhưng mà việc ta ra 
thể khác xa, cho nên có nhiều khi ta thấy linh hồn mình 
tốt lành thanh sạch khi đầu mới lở lại, hơn khi ta đã ở 
nhà dòng, nhà Đức Chúa Lời lâu năm. Lễ thì ta phải thêm 
lòng sốt sáng và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một 
hơn thì mới phải; song rầy có ai giữ được một phần sự sốt 
sắng đã có khi mới dâng mình cho Đức Chúa Lời, thì đã 
Mấy làm quí trọng lám. Khi đầu hết ta có ép mình một ít; 
thì đến sau ta làm được mọi việc cho dễ dàng, cho vui 
lòng. 

6. Sự chừa bỏ thói cũ, thì khó thật; song le sự chống 


_—18— 
Tý Ý riêng mỉnh, thì cảng khó hơn nửá; nhưng Tà 
- con chẳng đẹp được xác thịt troùg Sự ;hẾ! mọn, vddyhy 
dã chững 1â, Bao giờ con thắng trận được tfohg sự "Tiếng 
là ru? VÀ vậy thấy chổng 1ả tính mê, hãy thừa bỏ thöi 
xấu, khi đầu mới nổi lên, kẻo đân đẩn hósính khó lồng 
hơn cho con chăng. Chớ gì con có suy' biết mình cổ giữ 
_ phép tắc nết n na, 'thì sẽ được bằng yên cùng sẼ làm chơ anh 
em vui mừng là đường nào, ắt là ta nghĩ rằng: coni Số 
“thêm lòng siêng năng sốt sắng đi đàng nhân đức một ngày 
“một hơn. 


A9⁄28S3⁄224~ 
ĐÓẠN THỨ XI 


SỰ KHỔN KHỐ SINH ÍCH LỢI CHO TA LÀ THỂ NÀO. 


-4. Khi tả phải cơn gian nan, hay là gặp sự gì trãi ý 
mình một hai khi, thì phúc cho ta, vì chưng sự ấy thường 
”lam cho ta nghĩ lại, cho nên ta hiểu biết đất này là chốn 
'khách đày, và chẳng đám eậy trông sự gì ở đời này. Khi 
ˆ tà gặp kê chống vuối mình một hai khi, và đù khi ta làm 
việc phúc đức cùng có ý lành mặc lòng, nếu kẻ khác cắt 
'nghĩa về đàng trái cùng đoán sự chẳng hay cho ta, thì 
cũng phúc cho ta, vì những sự ấy thường giúp ta thêm 
lòng khiêm nhường cùng giữ mình kẻo phô phang. 
Khi người thể gian nhạo báng chê cười cùng đoán sự 
chẳng lành cho ta, bấy giờ ta thêm lòng siêng năng chạy 
'đến cùng Đức Chúa Lời mà xin người xét lòng ta. 
2. Nhân vì lẽ ấy ta có vịn lấy Đức Chúa Lời cho vững 
_òng đường ấy, cho nên không lấy sự yên ủi bề ngoài làm 


—19— 

vn nữa, thì mới phải lẽ mà chớ. KhỈn người đạo đửe 
"gay lành phải ‹ cơn gian nan, cơn cám đã ; đây. lŸ khi cực 
. lòng buồn bã vì tính hư chiều về sự ô uẽ, bẩy g giờ kẻ Èy 
hiểu biết cho tỏ hơn ta phải có ơn bức Chúa Lời 'phù 
hộ; nhược bằng Đức Chúa Lời không giúp sức cho, fhì 
ta chẳng làm được việc lành gì sốt. Trong những : cởn 
_Ấy, người ta phiên lòng cùng kêu van cầu nguyện 'cho 
'được sẽ icơn cực nạn đang mắc phải làm Vậy; bẩy 
-giờn 'NEEÊE chán chẳng muốn sống lâu hơn, Tại 
ước ao chóng ch ết, để linh hồn lìa xác mà hợp làm một 
cùng Đức Chúa jJêsu. Sau nữa sự khốn khó ấy lầm 
_eho ta hiểu tỏ, chẳng có lề nào mà ta được|bằng yên 
cho lọn, và được khỏi mọi sự cheo leo cho hết ở đời 
này đâu. 


ĐOẠN THỨ XIII 
TA PHẢI CHỐNG LẢ CHƯNG CÁM DỖ LÀ THỂ NÀO. 


1. Ta sống ở đời này bao lâu, thì phải chịu cơn gian 
nan, cơn cám đỗ bấy lâu, cho nên có lời kinh thánh ống 
thánh Jóp dạy rằng: đang khi ta sống ở dưới đất này, thì 
phải chịu cơn cám đổ liên mãi. Nhân vì sự ấy ai ai cũng 
phải lo lắng về những cơn cám đổ mình hay mắc phải 
cùng phải tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo ma qui tìm được 
cách thế lừa đổi ta, vì chưng nó chẳng có ngủ nghỉ đâu, 
Song nó như sư tử hằng chạy chung quanh tìm đàng nuốt 
người nào liên. Chẳng có người nào nên lọn lành nên 
thánh cho đến nổi không còn phải cơn cám dỗ một đôi 


—90— 
. khi, và chẳng có lề mà ta được khỏi sự ấy cho lọn bao giờ. 

2. Những cơn cám dỗ ấy tuy rằng: nó cực nạn khó 
.chịu mặc lòng, song le nó thường sinh ích lợi cho ta lắm, 

. vì nó giúp ta nên khiêm nhường, nên thanh sạch, lại soi 
sáng linh hồn tanữa. Các thánh đã phải qua giữa nhiêu 
cơn cám đỗ cơn gian nan thay thảy,; cùng đã dùng những 
.cơn ấy mà tấn tới đi đàng nhân đức lọn lành. Bằng những 
.kêkhông vững lòng chịu những cơn ấy, thì đã hư đi cùng 
đã mất linh hồn. Chẳng có dòng nào nhiệm nhặt sốt 
sắng, chẳng có chốn nào tịch mạc thanh vắng đến nồi 
người ta được khỏi cơn gian nan cơn cám đổ đâu. 

3. Chẳng có ai ở đời này được nghỉ yên cho lọn, mà 
chẳng còn phải sợ cơn cám đồ, vì chưng ta mang tính hư 
lòng thú từ ngày mới sinh, cho nên trong mình ta đã 
sẵn kẻ thù cám dỗ cho ta; ta vừa khỏi cơn cám dỗ này 
liên gặp phải cơn khác tiếp sau. Vậy ta hằng phải chịu 
khó nhịn nhục, vì chưng ta đã mất phúc thanh nhàn tổ 
tông loài người. Có nhiều kẻ tìm lánh cơn cám dỗ mà 
phải cơn khác càng nặng hơn, vì chưng một sự trốn thì 
chẳng được đủ mà thắng trận đâu. Nhưng mà ta có biết 
nhịn nhục, có được thật lòng khiêm nhường, thì mới 
được sức mạnh hơn các kẻ thù ghét linh hồn. 

&. Ai tránh dịp bề ngoài mà thôi, mà chẳng nhỏ cội rễ 
sự cám đổ trong mình, thì chẳng sinh được ích lợi gì là 
bao nhiêu; mà lại cơn cám đổ sẽ lại đến càng chóng, và 
kể ấy càng khỏ hơn khi trước. Con hãy nhịn nhục chịu 
khó bằng lòng; chốc ấy ơn Đức Chúa Lời giúp sức cho, 
thì con sẽ được thắng trận dần dần cho dễ hơn là giận 
gắt, áy náy, tức mình. Trong những cơn ấy con phải 


—91l— 
năng xin người khôn ngoan dẫn đàng cho con, và nếu 
có người nào phải cơn cám đổ mà chạy đến vuối con, 
thì đừng nói lời bẩn gắt kêu trách bao giờ, một phải 
tìm đàng yên ủi kẻ ấy, cũng như con ước ao người ta ˆ 
yên ủi con trong những dịp ấy vậy. 

ð. Đầu cội rễ những cơn cám đỗ xấu xa, là tại người 
ta nhẹ dạ nhẹ trí cùng chẳng có lòng trông cậy Đức 
Chúa Lời là bao nhiêu, vì chưng kẻ ươn ái ơ hờ và hay 
bỏ những điều đã dốc lòng, thường phải cơn cám đỗ: 
đàng này đàng kia, giống như chiếc tàu đã mất bánh 
lái phải sóng gió đánh xuôi đánh ngược bên này bên 
kia liên. Lửa thử sắt, cơn cám đổ thử lòng kẻ lành. 
Nhiều khi ta không biết sức mình yếu mạnh là thể nào; 
nhưng mà cơn cám đỗ làm cho ta biết tỏ tường. 8ong' 
le ta phải tỉnh thức, nhất là khi cơn cám đỗ mới động 
lên; vì chưng nếu ta chẳng những không cho kẻ thù 
nhập vào, mà lại ta ra đánh ngay ở ngoài, thoạt khi nó 
mới gö cửa linh hồn, thì bấy giờ nó dễ thua hơn, cho 
nên có lời người khôn ngoan nói rằng: khi mới phải 
bệnh, thì hãy chạy thuốc cho kíp, kẻo để chày ngày mà 
bệnh ra nặng, thì nan trị lắm. Khi phải cơn cám dỗ, 
thì trước hết trí khôn tưởng qua vậy, đoạn bày vẽ ý 
trái ra cho mạnh, rồi lấy làm vui cùng lòng động lòng 
lo và ngã thua chước kẻ thù. Ấy ta xem bởi chẳng có 
đánh lá kẻ thù khi đầu hết; cho nên dần dần nọc độc. 
nó liền nhập vào khắp cả và linh hồn; lại hể ai càng 
giãn ra lâu mà chẳng ra sức chống lả, thì càng rayếu 
đuổi một ngày một hơn, và kẻ thù càng được mạnh sức 
mà xông vào linh hồn. 


—93— 

6.. Có người, khi nó mới lở lại, thì phải cơn cám dễ 
nặng hơn; có người, thì phải. khi sau hết; ; ong cốn người : 
phải ¿ cơn khốn nạn hậu cả đời, Lại có người phải cơn. 

cám, dỗ nhẹ nhẹ VẬY) mặc, đòi thánh ý Đức Chúa Lời, là, 

đấng rất khôn ngoan, rất công chính, định liệu tùy bậc; 
tùy công người ta cùng xếp đặt mọi sự cho kể người 
đä chọn được rỗi linh hồn. 

1. Bởi đẩy cho nên ta chẳng khá ngã lòng, khi phải 
cơn cám dỗ, một phải cầu nguyện cho sốt sắng hơn mà, 
xin ĐỨc Chúa Lời ghé mặt lại cứu giúp ta trong những 
cơn gian nan dường ấy; ắt là Đức Chúa Lời sẽ thương,, 
như lời ông thánh Bảo lộc dạy rằng: Đức Chúa Lời SẼ, 
giúp sức đủ ngần để ta chống lả cho nổi được; vì Vậy, 
tỷong những cơn gian nan cám đỗ Ấy, thì phải hạ mình' 
xuống tr trước mặt Đức Chúa Lời phép tắc vô cùng, vì 
chưng Đức Chúa Lời sẽ cứu chữa kẻ khiêm nhường 
cùng sẽ làm cho nên trọng. 

8. Trong những cơn cám đỗ ấy, thì ta thử biết mình 
đã được tấn tới là ngân nào; bấy giờ người ta cũng được 
lập công trọng hơn, cùng tỏ ra lòng đạo đức cho rõ ràng 
hơn; vì chưng người ta có giữ lòng đạo đức, lòng sốt 
mến trong thì buổi bằng yên, thì chẳng khó ì; nhược 
bằng người ta giữ lòng vững vàng chịu khó trong cơn 
gian nan khổ SỞ; ấy là lẽ mà trông rằng: kẻ ấy sẽ được 
mạnh sức "mã tấn tới đi đằng nhân đức lọn lành. 
người khỏi ngũ thua, trong cơn cám dỗ hiểm nghèo, 
mà, thường ngÄ trong. cơn nhỏ mọn ta gặp hằng ngày; 
Đức Chúa Lời làm thinh để kẻ ấy phải xấu hỏ làm vậY; 
đã nó thấy mình yếu đuổi hay ngã. trong cơn nhỏ mọn 


—=23— 
dường ấy, thì chẳng còn dám cậy sức mình trong cơn, 
hiệm nghèo mà chớ. 


ĐOẠN THỨ XIV 


DẠY TA GIỮ MÌNH KẺO NGỜ VỰC XÉT ĐOÁN DÔNG DÀI, 


1. Con hãy quay mặt lại xem xét mình và hãy giữ, 
đừng xét việc kẻ khác. Ai xét đoán kẻ khác thì mất công 
vô ích, thường sai lầm cùng dễ mắc tội; bằng kê suy đi 
xét lại việc mình cho kĩ càng, thì sinh được ích ợi liên 
mãi, Lòng ta chiểu về đàng nào, thì ta. thường thường 
đnán về đàng ấy; vì chưng ta dễ xét, đoán saj lẽ công chính, 
tại ta yêu tìm ích riêng cho mình. Ví .bằng ta hằng giữ, 
một lòng ước ao mọi sự vừa thánh ý Bức Chúa Lời, âu, 
là tạ,chẳng hay rối lòng dường ấy, khi gặp sự gì trái, ý, 
mình, đậu; 

2, Nhưng mà có nhiệu lần ta phải tính mê trong mình 
bay, là phải sự,gì bề ngoài lạm cho ta xiêu lòng đi, Vậy, 
có nhiều người tìm ích riêng cho mình cách kín nhiệm, 
trong việc nó làm, mà nó không biết; nó cũng, xem ra, 
bằng yên lắm trong lòng, đang khi nó được mọi. sự vừa 
ý; nhựng mà việc có xây ra thể khác, chẳng vừa ý, thì 
nó. dễ động lòng phiển buổn thán thức, Bởi nhiều 
người nhiều ý khác nhau, hoá ra kẻ,ngh†a thiết, kẻ bản 
bượng, và kẻ ở nhà dòng, kẻ đạp đức cũng thường 
bất, thuận cãi cọ nhau, 

8, Sự chừa hỏ,thói cũ thì khó, và chẳng có ai sẵn lòng 
chíu bà khác đưa, đi lới mình chưa tường. Ví bằng cọn 


`. 
cậy ý riêng tài trí hơn là chiu lụy bắt chước Đức Chúa 
Jêsu, thì chẳng mấy khi con sẽ được ơn riêng soi sáng: 
lỉnh hồn và khỏi lâu ngày thì mới được, vì chưng Đứe 
Chúa Lời muốn cho ta phó lót mình theo thánh ý người 
cùng chê bỏ ý riêng cho lọn vì lòng sốt mến mà chớ. 


~2aVf\# 9⁄272^— 
ĐOẠN THỨ XV 


VỀ SỰ LÀM VIỆC VÌ LỒNG THƯƠNG YÊU LÒNG KÍNH MẾN. 


1. Chẳng có bao giờ nên làm việc dữ, vì sự gì thế gian: 
hay là vì lòng yêu mến người nào. Song le cũng có khi: 
ta phải sẩn lòng giản việc lành, hay là thay đỏi việc ấy 
mà làm việc tốt lành hơn, để cho được giúp đỡ kẻ túng 
thiếu; vì chưng khi bấy giờ chẳng phái là phá việc 
lành đâu, bèn là đổi làm việc lành tốt hơn mà chớ. 
Kẻ thiếu nhân đức kính mến, thì việc người ta làm bề 
ngoài chẳng đượo ích gì; bằng các việc người ta lâm vì 
lòng kính mến, dù là việc nhỏ mọn hèn hạ thể nào mặe 
lòng, thì cũng được ích lợi thay tháy, vì chưng Đức Chúa 
Lời xem xét ta được lòng sốt mến trcng việc làm là ngần 
nào, hơn là xét chính việc ấy cả thể là đường nào.. 

2. Ai có lòng kính mến lám, thì làm ra nhiều; ai làm 
việc nên, thì cũng làm ra nhiều; và kẻ nào, thà sinh íeh 
lợi chung cho người ta, chẳng thà theo ý riêng mình, ấy 
là kẻ làm việc nên. Nhiều khi người ta ngờ là làm việc vì 
nhân đức kính mến, mà thật sự nó theo ý xác thịt, vì chưng 
người ta hay làm việc tùy tính mình cùng vừa ý riêng 
mình hay là trông mong cho được lợi lộc; muốn cho dễ 


—95— 
ău dễ ở,chẳng mấy khi bỏ được những ý ấy cho thật lòng. 
3. Ai thật lòng kính mến Đức Chúa Lời cho lọn, thì 
chẳng còn tìm ích riêng cho mình bao giờ, một ước ao 
cho danh Cha cả sáng trong mọi sự. Kẻ ấy chẳng ghen 
tương ai, vì chẳng có yêu chuộng sự gì vui riêng, cũng 
chẳng mừng vì những của riêng mình, một ước ao 
được sự thanh nhàn cùng Đức Chúa Lời trên hốt mọi 
sự. Kẻ ấy thấy sự lành, thì chẳng khen ai, chẳng kể 
là của riêng ai, một ngượi khen Đức Chúa Lời là đầu 
cội rễ mọi sự lành ấy, cùng là cùng sau hết các thánh 
được nghỉ ngơi vui vẻ thanh nhàn đời đời. Ôi! ôi! có 
người nào được một tàn lứa kính mến cho thật sự; ắt 
là kế ấy lấy mọi sự thế gian làm của giả trá thay thầy mọi 
đàng! 
—-.©@ S>*%— 
BOẠN THỨ XYVI 
VỀ SỰ NHỊN NẾT XẤU KẺ KHÁC. 


1. Khi người ta thấy nết xấu gì trong mình hay là nơi 
kẻ khác mà sửa lại chẳng được, thì phải bằng lòng nhịn 
vậy chu đến khi Đức Chúa Lời định thể khác. Con hãy 
guy rằng: thể ấy có khi hay hơn cho được dịp thử lòng 
mình và thêm nhân đức nhịn nhục, là nhân đức quí trọng 
cho đến nỗi ta có thiếu nhân đức ấy, thì công nghiệp ta 
phẳng được trọng là bao nhiêu. Song le con thấy ngăn 
trở thể ấy, thì con phải kêu van xin Bức Chúa Lời ghé mặt 
lại giúp sức cho con được chịu khó bằng lòng. 

,;9. Khi con thấy người nào có tính xấu gì mà con đã 
bảo một hai lần, nếu nó chẳng nghe, thì chớ cãi vuổi nó, 
8 


—98— 

một hãy phó sự ấy trong tay Đức Chúa Lời, xin người liệu 
làm sao cho mọi người vâng theo thánh ý Cha cä cho sáng 
danh người, vì chưng Đức Chúa Lời có quyền có phép 
làm cho sự dữ lở nên sự lành. Con häy tập chịu khó cùng 
bằng lòng nhịn tính mê kẻ khác; dù người ta lắm điêu xấu 
mặc lòng, con häy nhịn, vì chưng phần con cũng có nhiều 
tính mê cho kẻ khác phải làm thỉnh vậy mà chớ. Ví bằng 
con chẳng sửa mình được như ý con muốn, lễ nào con 
liệu được cho kẻ khác sửa mình cho vừa ý vừa lòng con 
ru? Ta muốn xem thấy kẻ khác lọn lành moi đàng; 
song le ta cũng chẳng sửa nết xấu riêng mình. 

3. Ta muốn cho kẻ khác phải sửa dạy cho thẳng phép, 
mà ta không chịu ai quở trách ta điều gì. Ta phiển 
lòng vì kẻ khác được phép rộng, lại muốn cho kẻ bể 
trên ban phép cho ta, y như ta xin. Ta muốn cho kẻ khác 
phải buộc nhặt phép, mà ta chẳng chịu cảm hãm thêm 
điểu gì. Ấy là dấutó, chẳng mấy khi ta trọng kẻ khác 
cho bằng mình. Ví bằng mọi người đã nên lọn lành, 
nào còn sự gì ta phải chịu bởi kẻ khác vì Đức Chúa Lời ru2 

4. Song bây giờ Đức Chúa Lời đã định thẻ ấy cho ta 
được tập tành gánh đỡ nhau, vì chưng chẳng có ai sạch 
các tính mê, chẳng có ai khỏi phải gánh, chẳng có ai 
được đủ mọi sự và được sự khôn ngoan đến nỗi khỏi 
phải nhờ kẻ khác; nhưng mà ta phải nhịn nhục, yên ủi 
nhau, lại phải giúp đỡ, dạy dỗ khuyên bảo nhau mà chớ. 
Chẳng có dịp nào tốt hơn sự gian nan khốn khó, để mà 
tỏ ra nhân đức người ta đã ra trọng là ngần nào, vì 
chưng những dịp thể ấy chẳng làm cho người ta ra yếu 
đuối non nớt, một tô ra cho thật sức người ta là thể nào, 


—971— 


BOẠN THỨ XVII. 
VỀ CÁCH ĂN NẾT Ở TRONG NHÀ DÒNG, NHÀ ĐỨC CHÚA LỜI. 


1. Con phải tập cầm häm mình nhiều đàng; thì mới 
được bằng yên thuận hoà cùng kẻ khác. Này là điểu 
rất trọng, là ở nhà dòng, nhà Đức Chúa Lời, mà chẳng 
sinh ra điều tranh cạnh, cäi cọ nhau bao giờ; lại giữ 

- lòng vững vàng trung chính cho đến chết. Phúc cho 
kê giữ phép tắc nết na trong nhà Đức Chúa Lời và giữ 
lòng vững vàng làm vậy cho đến lọn đời. Con có muốn 
cho được vững chân cùng tấn tới cho xứng, thì hãy 
xem mình như khách đày, như kí cư dưới đất. Con 
phải nên người dại trước mặt thế gian vì Đức Chúa Lời, 
thì mới ăn ở cho phải đạo kẻ ở nhà Đức Chúa Lời, nhà 
dòng. 

2. Cách ăn mặc như tu hành, chẳng được ích gì là 
bao nhiêu, Gó chừa bỏ thói cũ, có hầm các tính mê cho 
lọn, thì mới nên thật người nhà dòng, nhà Đức Chúa Lời. 
Ai chẳng có ý tìm một Đức Chúa Lời cho thật lòng cùng 
chẳng lo nguyên một việc linh hồn mà thôi, thì sẽ phải 
thôn thức và cùng khổ liên. Ai chẳng ra sức hạ mình 
làm người rốt hết, và chịu lụy mọi người, cũng chẳng 
được bằng yên bao lâu, 

3. on đã vào nhà Đức Ghúa Lời, nhà dòng, đế màvâng 
lời chịu lụy, chẳng phải là cho được cai trị đâu. Đức 
Chúa Lời đã gọi on cho con nhịn nhục chịu khó làm 
việc, chắng phải là cho được ở phong lưu truyện trò 
chơi bời đâu. Vậy trong nhà Đức Chúa Lời, thì người 


—28— 
ta phải thử như vàng trong lò lửa, và hễ ai chẳng muốn 
hạ mình xuống cho hết lòng, thì chẳng được vững 
trong nhà Đức Chúa Lời nhà dòng mà chớ. 


*Z8>œ2⁄2-~ 
BOẠN THỨ XVII 


VỀ GƯƠNG SÁNG CÁC THÁNH ĐỂ LẠI CHO TA XƯA. 


1, Các đấng thánh xưa đã đi đàng nhân đức lọn lành 
cùng đã nên như mẫu mực cho kẻ ở trong nhà Đức Chúa 
Lời, nhà dòng. Vậy con hãy xem gương sáng láng các 
đấng thánh ấy, liên sẽ thấy những việc ta làm là những 
sự hèn mọn như không vậy. Thương ôi! những việc ta 
làm bây giờ sánh cùng việc lành phúc đức các đấng 
thánh ấy, thì nào còn ra gì? Các đấng thánh và những 
kẻ được nghỉa cùng Đức Chúa Jêsu, đã chịu đói khát, 
chịu giá rét, chịu rách rưới, chịu khó nhọc, thức khuya, 
đậy sớm, ăn chay, đọc kinh nguyện ngắm cách lọn lành, 

`đã chịu bắt bớ xỈ vá nhạo báng nhiều thể nhiều cách, cho 
được tỏ ra lòng kính mến thờ phượng Bức Chúa Lời.. 

2. Ai kể cho xiết được những sự thương khó các 
thánh tông đồ, các đẩng tử vì đạo, các thánh confessorê 
các thánh đồng trinh, và muôn vàn đấng thánh khác, là 
kể đã muốn theo chân Đức Chúa Jêsu. Âu là các đấng 
thánh ấy đã ghét sự sống mình ở đời này cho được sống 
đời đời chẳng cùng. Xưa các thánh tu hành ở trên 
rừng, giữ phép nhiệm nhặt, và chê ghét cầm häm xác 
thịt là dường nào! Ai suy được các thánh ấy đã phải cơn 
cám đồ cực nạn và lâu đài là ngân nào! Biết bao nhiêu 
lần ma qui quấy khốn nạn! Các thánh ấy đã tỏ ra lòng 


—99— 

siêng năng sốt sắng đọc kinh cầu nguyện, đã chịu khó 
hãm mình trong sự ăn uống và ở sốt sắng ra sức tấn tới: 
đï đàng nhãn đức lọn lành là đường nào! Ai hiểu được 
các đấng ấy ở mạnh bạo giao chiến đánh lá các tính mê` 
nết xấu cho riết; cùng hằng giữ một ý chân thật ngay. lành 
quyết làm mọi việc vì một Đức Chúa Lời là đường nàoÌ' 
Ban ngày các đấng ấy khó nhọc làm việc phần xác, VÀ 
đang khi tay làm việc bể ngoãi, thì trong lòng thẩm thí 
súy ngắm sự trên lời liên; dù vậy, các đấng ấy lại còn 
đọc kinh cầu nguyện hầu thuổt đêm. 

-3, 0ác đấng thánh ấy chẳng có bỏ qua giờ nào mà ' 
không làm việc lành phúc đức, và khi làm việc thờ: 
phượng Đức Chúa Lời, thì ngày giờ xem ra chóng qua. 
Các đấng ấy lấy sự nguyện ngắm làm sung sướng vưÏ 
mừng đến nổi quên sự ăn uổng; còn của cải, chức quyền, 
danh tiếng, và anh em họ hàng bạn hữu, thì các thánh 
ấy từ bỏ hết, chẳng muổn giữ lấy của gì thế gian sốt; 
cũng phải ép mình, thì mới đi ăn uống cho được giữ lấy - 
sự sống mình; và dù khi bất đác dĩ, phải giúp đỡ xác thịt 
trong sự rất cần làm vậy mặc lòng, thì cũng lấy làm đau 
đớn khổn nạn. Vậy các thánh ấy khó khăn thiếu thổn - 
của thế gian; song lại được phúc quí gồm noơn Đức Chúa 
Lời và các nhân đức lọn lành; bề ngoài thì thiếu thổn,_ 
bể trong thì no đầy ơn Đức Chúa Lời yên ủi cho. 

%. Các thánh ấy ở thếgian như khách vậy, chẳng nhìn gì, 
đến sốt; song được ở gân Đức Chúa Lời, và được làm bạn 
hữu chí thiết cùng người. Các đấng ấy kế mình như không 
vậy, mà thế gian thì chê; song le Đức Chúa Lời thì trọng và 
yêu dấu các thánh ấy lắm. Các đấng ấy thật lòng khiêm 


—30= 

nhường, vâng lời chịu lụy cùng hằng giữ lòng kính mến 
Đức Chúa Lời, bằng chịu khó nhịn nhục, cho nên đã được 
tấn tới điđàng nhân đức lọn lành, cùng đã được ăn mày 
ơn dư dật Đức Chúa Lời ban cho. Các đấng thánh đã nên 
gương cho kẻ ở nhà Đức Chúa Lời, nhà dòng được soi. 
Lễ thì những gương sáng dường ấy sẽ giục lòng ta đi 
đàng nhân đức hơn gương mù kẻ khô khan hay xui lòng 
ta ở nguội lạnh trễ nải, thì mới phải. 

5. Khi mới lập nhà Đức Chúa Lời, nhà dòng, thì mọj 
người trong nhà ấy đượelòng sốt sắng đi đàng nhân đức 
là đường nào! Ai nói cho xiết kẻ ấy ái mộ sự nguyện ngắm, 
đua nhau đi đàng nhân đức, ở siêng năng cần mẩn giữ 
các phép trong nhà; có lòng tôn kính và sär lòng chịu lụy 
vâng phép kẻ bề trên là ngần nào? Những dấu tích còn để 
lại làm chứng kẻ đã giao chiến mà giày đạp thế gian cho 
mạnh sức đường ấy; thật là đấng thánh lọn lành. Mà bây 
giờ có được ai chẳng lồi phép nhà, có ai còn biết chịu khó 
mà giữ những điều đã khấn, thì đã kế là người nhân đức 
đáng khen lắm. 

ð. Thương ôi! kẻ ở nhà Đức Chúa Lời nhà dòng đã ra 
ơ hờ trễ nảt đến nỗi đã chóng bỏ lòng sốt sắng ngày trước 
và nản lòng nguôi lạnh cùng ngại chịu khó, thì đã chán 
không muốn sống nữa. Chớ gì khi con đä thấy nhiều 
gương sáng các thánh làm vậy, mà còn động lòng một 
chút, chưa muốn bỏ sự đi đàng nhân đức lọn lành, thì 
phúc lắm. 


24 4\3/8—~ 


=x 3Ì:c< 


BOẠN THỨ XIX 
GIẲNG DẠY VIỆC LÀNH KỂ Ở' NHÀ BỨC CHÚA LỜI NHÀ DỒNG PHẨI LÀM. 


1. Nếu con muốn ăn ở cho phải đạo kế ở nhà Đức Chúa 
Lời, nhà dòng, thì con phải tích chứa các nhân đức trong 
lòng, để con được ăn ở bể trong, y như người ta thấy 
con giữ phép bề ngoài vậy; mà lại con phải sắm sửa trong 
lồng nhiều nhân đức hơn con mắt người ta thấy bề ngoài, 
vì chưng Đức Chúa Lời soi xét lòng ta. Dù ta ở đâu, thì ta 
phải đái sợ Đức Chúa Lời trên hết mọi sự cùng phải giữ 
lòng thanh sạch trước mặt Đức Chúa Lời như đấng thiên 
thần vậy. Hằng ngày ta lại phải đốc lòng giữ mọi điều 
đã khấn ngày trước, cùng phải giục lòng ta làm việc cho 
sốt sắng, chẳng khác gì hôm nay ta mới lở lại cùng Đức 
Chúa Lời, và ta sẽ than thở rằng: Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi 
phù hộ cho tôi giữ được những điều tôi đã dốc lòng, 
cùng ăn ở cho phải đạo kẻ làm tôi ngay lành Chúa tôi; 
xin Chúa tôi ban ơn cho tôi bắt đầu từ hôm nay mà 
làm mọi việc cách lọn lành, vì chưng các việc tôi làm 
xưa nay, thì ra như không vậy. 

2. Ta tỏ ra lòng vững vàng quyết chí ngần nào; thì sẽ 
tấn tới đi đàng nhân đức cũng ngần ấy; và hễ ai muốn 
tấn tới đi đàng nhân đức lọn lành, thì phải giữ lòng 
siêng năng cần mẫn lắm. Nếu kẻ dốc lòng cho vững 
vàng häy còn sai lỗi nhiều, huống lọ là kẻ không mấy 
khi dốc lòng điều gì, hay là dốc lòng không quyết chí, 
thì sẽ ra làm sao? ong le những cách thể ta hay bỏ 
điều dä dốc lòng, thì nhiều lắm: mà hỗ lần nào ta bỏ 


—32—= 
việc bậc mình, đù là việc nhỏ mọn mặc lòng, cũng chẳng 
mấy khi ta khỏi thiệt phần linh hồn. Kẻ ngay lành dốc 
lòng điều gì, thì cậy trông ơn Đức Ghúa Lời phù hộ hơn 
cậy sức khôn ngoan mình, vì chưng mưu sự tại nhân, 
thành sự tại Thiên Chúa; người ta chẳng chọn được 
đàng mà đi cho vừa ý mình đâu. 

3,. Nếu một hai khi người ta vì ý lành hay là vì muốn 
giúp anh em, cho nên bỏ việc lành đã quen làm mọi ' 
ngày; chốc ấy chẳng có thiệt gì, và sẽ được dễ bù lại về 
sau Nhược bằng người ta dễ bỏ việc lành tại sờn lòng 
ra ươn ái trễ nải, thì lỗi nặng, cùng sẽ thấy mình thiệt - 
phần linh hồn. Vậy ta hãy rán sức mà làm việc lành 
cho hết lòng; dù thể nào; ta cũng còn thường sẽ sai lỗi 
trong nhiều sự. Nhưng mà ta hằng phải dốc lòng giữ 
một hai điều riêng, nhất là phải ra sức chống lả những -' 
sự hay sinh ngăn trở cho ta hơn. Ta phải xem xét cho kf : 
lưỡng cẩn thận cùng xếp đặt sửa sang mọi điều bể trong 
bề ngoài, vì sự ấy sẽ giúp ta đi đàng nhân đức lọn lành. 

&. Yí bằng con chẳng cầm trí được liên, thì con phả¿: 
suy đi nghĩ lại một hai khi, ít là một ngày hai lần, là sớm ' 
mai và chiều tối. Sáng ngày con häy đốc lòng giữ điều 
nọ điều kia, và đến chiều tối; thì sẽ suy xét mình đã giữ 
phép tác nết na là thể nào; có lỗi điều gì bởi lòng động 
lòng lo, miệng nói, mình làm chăng; vì chưng có khi 
con đã năng lỗi phạm trong những sự ấy, cho nên đã 
mất lòng Đức Chúa Lời cùng đã mất lòng anh em nữa 
chăng. Con hãy thắt lưng như người mạnh bạo mà 
chống lả chước độc dữ ma qui; con hãy cầm hãm tính 
mê.ăn uống; thì càng dễ cầm häm các tính hư xác thịt. 


=—13—= 

Gon đừng ở nhưng hẳn bao giờ; khi thì xemsách, 
viết lách, khi thì đọc kinh nguyện ngắm, hay là làm 
việc lành khác hay sinh ích chung cho anh em. Song le 
phải cứ sự khôn ngoan mà làm việc phần xác cho vừa 
phải, vì mọi người chẳng cứ mực mà ID bằng nhau 
được cả đâu. 

5. Những việc lành riêng con làm mà chẳng . có phép 
chung dạy, thì đừng tỏ việc ấy ra bề ngoài; eon có làm 
những sự ấy nơi vắng vẻ, thì cháchơnchocon. Nhưng 
mà con phải giữ kéo khi làm việc chung, thì chậm chạp 
ươn ái, và khi làm việc riêng, thì siêng năng mau mắn _ 
hơn. Vậy con hãy làm cho lọn và cho hết lòng các việc 
phép chung đạy làm; đoạn còn giờ nào thong thả, thì con 
được xong mình mà làm việc lành riêng như lòng con 
ước ao mà chớ. Mọi người chẳng cứ một mực mà làm 
một việc được, vì chưng có người làm việc nọ, có người 
làm việc kia, thì được ích hơn về phần linh hồn. VẢ 
lại có thì có mùa mặc ý người ta muốn thay đổi việc 
lành tùy tiện, vì chưng có việc người ta muổn làm trong 
ngày lễ, và có việc người ta yêu làm ngày thường hơn. 

Lại khi ma qui cám đồ, ta chẳng làm được việc lành, 
y như khi được yên lòng yên trí, thì ta phải tùy đấy 
mà làm việc lành khác; cùng khi buồn bực sầu não, thì 
ta phải suy ngắm điều khác; khi ta vui mừng trong lòng 
vì được ơn nghĩa cùng Đức Chúa Lời, thì ta phải suy 
ngắm thẻ khác nữa. 

6. Trong tuần ngày lễ trọng ta lại phải dốc lòng về 
các việc lành đã quen làm, cùng phải thêm lòng sốt sắng 
mà xin các thánh bầu cử cho ta, và từ ngày lễ nọ chọ 


— 3À — 

đến ngày lễ kia, thì phải thêm lòng làm mọi việc, như thể 
là ta sẽ phải la bỏ thế gian trong kì ấy mà lên mừng lễ 
trên nước thiên đàng đời đời vô cùng; vì vậy ta phải lo 
dọn mình cho siêng năng trong thì tiết ngày lễ trọng ấy; 
phải ra sức làm mọi việc cho sốt sắng hơn cùng giữ các 
phép cho nhiệm nhặt hơn dường bằng ít nữa Đức Chúa 
Lời sẽ ban phần thưởng vì các việc lành ấy ta đã chịu 
khó làm. 

7. Nhược bằng ta chưa được phúc trọng ấy, thì phải 
tin thật bởi ta chưa đọn mình nên, chưa đáng hưởng 
phức đức rất cao rất trọng Bức Chúa Lời sẽ tỏ ra cho ta 
trong ngày giờ người đã định; vì vậy ta sẽ lấy lš ấy mâ 
thêm lòng siêng năng đọn mình lìa bỏ thể gian, như lời 
ông thánh Luca tông đồ đã chép rằng: phúc cho đầy tớ; 
khi chúa nhà về mà thấy nó tỉnh thức; tao bảo bay; ắt là 
chúa nhà sẽ đặt nó lên cai (rị của mình cho hết thay thảy. 


~ -<⁄41)02 5 
ĐOẠN THỨ XX 
KỶ YÊU Ở NƠI VẮNG VẺ XA THỂ GIAN VÀ KỂ HAY 


Ở LẶNG ĐƯỢC ÍCH TRỌNG LÀ THỂ NÀO. 


1. Con hãy tìm đủ ngày giờ mà lo việc riêng cùng 
năng nhớ đến các ơn lành Đức Chúa Lời đã ban cho con. 
Gon hãy chê bỏ sự mới lạ vô ích và hãy xem những sách 
nào hay làm cho con động lòng ăn năn tội, thì hơn là 
xem sách sâu sắc hay làm bận trí khôn vô ích. Con 
đừng nói lời hư từ vô ích, đừng đi chơi bời dông dài 
cho qua giờ; lại hãy bưng tai chớ muốn nghe điều lạ 


—35— 
cùng những tin tức người ta đồn thổi, chốc ấy con sẽ 
được đủ giờ mà suy ngắm sự trên lời hay làm ích cho 
con. Các thánh cả xưa hay lánh xa mặt thế gian cho 
hết sức, mà chọn nơi vắng vẻ thờ phượng Đức Chúa Lời. 

2. Gó lời quân tử: Seneca rằng: hễ lần nào tôi đi lại vuối 
người thế gian, khi về đến nhà, (thì tôi đã thấy mình 
sút kém đi; mà khi nào ta trò truyện cùng nhau lâu dài 
cũng thường thường thấy thật có như vậy nữa. Nín 
lặng thì đề hơn là nói truyện mà chẳng nói quấy quá; 
kiểm thúc ở trong nhà, thì đễ hơn là ra ngoài mà giữ 
phép được; vì vậy ai muốn nên người đạo đức, người 
hay suy ngắm sự trên lời, thì phải theo chân Đức Chúa 
đêsu mà trành nơi đông người. Người nào yêu ở nơi 
thanh vắng, thì mới được chắc, khỏi phải lo khi ra mặt 
cùng người thếgian. Ai vui lòng nín lặng thì mới khỏi 
phải lo sai lỗi khi nói khó cùng người ta. Ai sẵn lòng 
ở bậc hèn, thì mới được vững, khỏi phải lo ngã khi ở 
bậc sang trọng. Ai đã tập tành vâng lời chịu lụy, thì 
mới làm được bề trên đạo đức chắc chắn mà chớ. 

3. Người nào được lương tâm thanh sạch, thì mới 
được vui mừng mà chẳng phải lo sợ đàng nào nữa. Song 
le các thánh xưa, dù được vững chắc thể nào mặc lòng, 
cũng còn dái sợ phép Đức Chúa Lời mọi đàng; dù các 
đấng ấy đã tích đầy lòng các nhân đức lọn lành cùng đã 
gồm no mọi ơn Đức Chúa Lời mặc lòng, cũng chẳng có 
bớt sự lo lắng, chẳng bớt giữ lòng khiêm nhường đâu. 
Kẻ có tội lấy mình làm vững chắc, vì nó có tính kiêu 
ngạo cậy mình, rồi sau hết tính hư ấy lừa dối nó; vì vậy 
dù con có tiếng người đạo đức trong nhà dòng hay là 


người tu hành lọn lành; thì con chớ lấy mình làm chắc. 
đang khi còn ở dưới đất này làm chỉ. 

_& Nhiều khi kẻ có tiếng đạo đức lọn lành trước mặt, 
thể gian hơn, thì lại phải cơn cám đỗ cheo leo hơn, vì đã. 
cậy sức mình quá lẽ. Nhân vì sự ấy có nhiều kẻ năng 
phải chịu cám dỗ và không bao giờ khỏi cơn cám dỗ ấy . 
cho lọn, thì được phúc hơn, vì chưng nếu kẻ ấy chẳng 
còn phải sự khốn khó gì, thì hoặc là nó lấy mình làm 
vững chắc quá và sinh ra lòng kiêu ngạo, lại dong tính 
mê quá mà chiều lòng tìm sự vui thể gian chăng. Chứ 
gì con chẳng bao giờ tìm sự vui hay qua, chớ gì con 
chẳng hề đem lòng, đem trí suy đến sự thế gian, chốc 
ấy con sẽ được giữ lương tâm thanh sạch là dường nàol 
Chớ gì con bỏ đứt mọi sự đối trá vô ích, mà suy đến một . 
sự rỗi linh hồn, cùng sự thờ phượng Đức Chúa Lời và 
giữ lòng trông cậy một Đức Chúa Lời mà thôi, chốc ấy 
con sẽ được lòng bằng phẳng yên nhàn là ngần nào! 

ð. Hễ ai siêng năng ăn năn ghét tội vì dái sợ Đức Chúa. 
Lời, thì mới đáng ăn mày ơn Đức Chúa Lời yên ủi trong 
lòng; mà nếu con muốn động lòng ăn năn ghét tội, thì 
hãy vào phòng cùng khu trừ mọi sự thế gian ra; như 
lời kinh thánh dạy rằng: bay hãy giục lòng ăn năn tội 
trong phòng, vì chưng khi con ở trong phòng, thì sẽ 
được ăn mày nhiều ơn lành con thường hay hỏng khi ở 
ngoài. on có hay câu thúc một mình ở trong phòng, 
thì hoá ra lấy sự ở đấy làm êm ái thích tình; bằng con 
chẳng hay kiểm thúc làm vậy, thì hoá ra lấy sự ở đấy 
làu cháu ngán buồn bực. Khi đầu mới dâng mình cho 
Đức Chúa Lời, nếu con siêng năng kiểm thúc ở trong 


—31— 
iphòng, thì về sau sẽ lấy đấy làm chốn rất vui vẻ thích 
chí hơn mọi nơi khác. 

6. Ở chốn lặng lẽ thanh vắng, thì linh hồn kể ngay 
lành đạo đức được thêm phúc đức một ngày một hơn; 
cùng hiểu được sự sâu nhiệm cao ý trong kinh thánh. Kẻ 
yêu ở chốn tịch mạc làm vây, thì đêm nào cũng được động 
chảy nước mắt ra dòng dòng, mà rửa linh hồn cho trong 
sạch một ngà y một hơn; cho nên linh hồn kẻ ấy càng lìa xa 
sự xao xuyến thế gian, thì càng dễ nói khó cùng Đúc Chúa 
Tời là đấng đã dựng nên mình; vì vậy hễ ai lìa bỏ anh em 
họ hàng, thì sẽ được Đức Chúa Lời và các đấng thiên thần 
tuống gần và yêu dấu mình, cho nên kiểm thúc ở nơi vắng 
vẻ mà Ìo việc riêng mình, thì tốt hơn làm được phép lạ 
mà bỏ quên việc linh hồn mình. Không ra ngoài mấy khi 
và chẳng muốn người thế gian trông xem đến mình cùng 
chẳng muốn giáp mặt người thế gian, ấy là những điều 
xứng đáng người nhà Đức Chúa Lời, nhà dòng. 

7. Những sự con chẳng nên dùng, thìcon häy còn muổn 
xem đến làm chỉ; thế gian chóng qua, và những sự vui 
sướng thế gian yêu chuộng cũng chóng qua cuối nó. Tính 
mê xác thịt giục lòng cho ta muốn đi chơi bời dông dài; 
song qua giờ chơi đoạn, nào con được ích lợi gì? Con về 
nhà, chỉ phàn nàn trách mình trong lương tâm cùng rổi 
lòng trăm điều mà chớ. Có nhiều lần, bởi mình đã ra 
ngoài vui mừng, thì khi vềnhà lạisinh buồn bựcsâu não 
và bởi đã thức đêm chơi bời vui sướng, thì sớm mai hoá 
ra con rấu rï thua buồn. Ấy mọi sự vui sướng xác thịt 
khi nhập vào lòng, thì êm ái địu dàng, rồi sau nó cắn đốt 
eừng giết linh hồn đi làm vậy. Nào con xem được sự gì 


ớ nơi khác mà con chẳng thấy có ở nhà ru ? Thiên địa ngũ 
hành, thì con trông thấy cả ở trong nhà, vì mọi sự Đức 
Chúa Lời đã dựng nên cũng về một giống ấy cả mà thôi. 

8. Nào con xem được giống gì bền đỗ lâu dài ở dưới 
đất này ru! Hoặc là con ngờ rằng: Trông thấy nơi nọ 
nơi kia, thì sẽ được phỉ lòng; song con lầm lắm, vì chưng 
dù con trông thấy được các giống mọi loài trước mặt 
nhãn tiền mặc lòng, cũng là sự đối trá vô ích mà chớ. 
Vậy con hãy ngửa mặt lên cùng Đức Chúa Lời trên các tầng 
lời và xin người tha các tội cùng các sự lỗi con đã phạm 
bởi con ươn ái trễ nải; hãy để sự dối trá thế gian mặc 
người nhẹ dạ thếgian; còn về phần con, thì hãy ra sức làm 
mọi việc Đức Ghúa Lời truyền dạy con phải làm mà thôi. 
Con hãy vào phòng đóng cửa lại mà kêu van cùng Đúc Chúa 
Jêsu, là đấng bạn hữu rất yêu dấu lòng con yêu mến. on 
hãy ở lại trong phòng cùng Đức Chúa Jêsu, vì chưng con 
chẳng còn tìm được nơi nào bằng yên cho bằng ở đấy. 
Ví bằng con chẳng hề có ra ngoài, cùng chẳng hề có nghe 
những tin tức thiên hạ đồn thỏi, âu là con đã giữ mình 
được bằng yên hơn bội phần. Song bởi có lần con muốn 
nghe sự mới lạ, thì con phải cam lòng chịu bối rối trong 
linh hồn mà chớ. 


——¬9⁄0G1%%X~ 
ĐOẠN THỨ XXI 
VỀ SỰ ĂN NĂN ĐAU ĐỚN BỞI LỒNG DẤI SỢ ĐỨC CHÚA LỜI. 


1. Nếu con muốn tấn tới đi đâng nhân đức, thì häy 
giữ lòng dái sợ Đức Ghúa Lời liên, và đừng dong tính xác 


thịt quá, bèn hãy cầm hãm ngũ quan cho nhặt phép và 
đừng buông tính mê chơi bời cười cợt như kẻ nhẹ dạ 
làm chỉ. Con hãy ra sức động lòng ăn năn đau đón, thì 
sẽ được lòng kính mến; lòng ăn năn đau đớn này sinh ra 
nhiều sự lành, mà sự ăn ở buông tuồng làm cho mọi sự 
lành ấy chóng hư đi mất. Lạ thay! người ta suy biết 
mình ở chốn khách đày và linh hồn hằng gặp phải nhiều 
cơn rất cheo leo thể này, mà còn cả dám yên lòng vui 
sướng được rul 

2. Bởi nhẹ dạ cùng trễ nải, chẳng hay sửa tính mê nết 
xấu, hoá ra ta không hiểu những tật, nguyền trong linh 
hồn, mà có nhiều lần, chính lẽ ta phải khóc lóc chảy 
nước mắt ra, mà ta lại cười cợt lăng nhăng vô cớ. on 
chớ lầm, con có dái sợ Đức Chúa Lời, có giữ lương tâm 
thanh sạch, thì mới được thong dong cùng vui mừng 
cho thật mà chớ. Ai từ bỏ được những sự hay làm 
cho mình chia trí ra mà giữ một lòng ăn năn đuu đớn, 
ấy là kẻ có phúc. Ai từ bỏ được cho dứt những sự hay 
làm cho linh hồn mình ra nặng nề ô uế, cũng là kẻ có phúc 
mọi đàng. Con hãy giao chiến cho mạnh bạo, thì thói lành 
sẽ được thắng trận cùng thói xấu. Ví bằng con có để 
người thế gian làm mặc ý nó, âu là nó cũng sẽ để con yên 
lòng mà làm việc con. 

3. on đừng tìm mua lấy việc kể khác; chớ giây mình 
trong những việc kẻ cả kẻ lớn tranh cạnh nhau làm chỉ. 
Con hãy mở con mắt linh hồn mà suy xét mình liên, và 
trước khi con sửa dạy kẻ nghĩa thiết cùng con, thì cũng 
phái răn bảo lòng con cho cắn thận trước đã. Nếu con 
chẳng được nhân nghĩa cùng người thế gian, thì con 


=:.JÚ — 

chớ phiền lòng vì sự ấy, một phải đau đớn vì con chưa 
được siêng năng cần mẩn, chưa được lòng đạo đức cho 
xứng đáng kẻ làm tôi tá Đức Chúa Lời, và cho phải đạo 
kẻ ở nhà dòng. Có nhiều lần người ta, đừng có sự gì 
yên ủi mình ở đời này là bao nhiêu, nhất là sự yên ủi 
phần xác; tbì được ícb hơn cùng được vững chân đi 
đàng nhân đức hơn: song le khi ta chẳng được ơn Đức 
Chúa Lời yên ủi lòng ta, hay là chẳng mấy khi được 
phúc trọng dường ấy, thì ta có lỗi, vì ta chẳng ra sức 
động lòng ăn năn đau đớn cùng chưa muốn bỏ dứt sự 
vui giả trá bề ngoài. 

%. Vậy con häy suy biết mình chẳng đáng Đức Chúa 
Lời yên ủi lòng con, mà lại con đã đáng chịu nhiều sự 
gian nan khốn khó. Hễ ai đã được lòng ăn năn đau đớn 
cho lọn; thì lấy mọi sự thế gian làm nặng nề cay đắng. 
Kẻ có lòng đạo đức ngay lành tìm được đủ lẽ mà lo buồn 
đau đớn chảy nước mắt ra, vì chưng dù suy về mình; 
dù suy về kẻ khác, thì sẽ biết tỏ chẳng có ai ở đời này 
được khỏi cơn xao xác gian nan cho lọn, và càng suy xé‡ 
mình cho cặn kể, thì càng thêm lòng đau đớn hơn 
nữa. Chính lẽ làm cho ta động lòng lo buổn cùng ăn 
năn đau đớn, là những tội lỗi ta đã phạm cùng các 
tính mê thói xấu trong mình, là giống ô uế bao bọc cùng 
đè linh hồn ta xuống đến nổi chẳng mấy khi ta đem 
được trí khôn lên mà suy đến sự trên lời. 

š. Ví bằng con năng suy đến sự chết hơn là tưởng về 
sự sống lâu, âu là con sẽ sinh ra lòng sốt sắng sửa mình hơn 
chẳng hô nghỉ. Con có thật lòng suy xét những hình 
khổ địa ngục, hay là hình phạt lửa giải tội, thì thày nghĩ 


—xX1Ì — 
rằng: Con sẽ bằng lòng chịu khó nhọc cùng chịu sự đau 
đớn, chẳng còn kinh hãi sự gì khốn khó nữa. Song le 
bởi những sự ấy chữa thấm vào lòng ta, mà lại ta hãy 
còn yêu sự vui xác thịt, thì ta hằng cứ lạnh lẽo trễ nải 
lám lắm liên mãi thế. 

6. Nhiều khi xác thịt khốn nạn này hay kêu rêu lăng 
nhăng thể ấy, tại ta thiếu thốn chẳng có nhân đức gì mà 
chớ. Nhân vì sự ấy con hãy lấy lòng khiêm nhường mà 
kêu van cùng Đức Chúa Lời xin người ban ơn cho con 
được lòng ăn năn đau đớn, và con hãy than thở, như 
ông thánh Phôrôphêta xưa rằng: Lạy Chúa tôi; xin Chúa 
tôi ban nước mắt chan chứa làm của ăn của uống cho tôi 
hằng ngày liên. 


` ^~^9⁄9(@ìàS 
ĐOẠN THỨ XXII 


DẠY TÀ SUY XÉT LOÀI NGƯỜI HẰNG PHẨI CỰc KHỔ Ở ĐỜI NÀY 


LÀ DƯỜNG NÀo. 


1. Dù con]ở đâu, dù ngửa mặt đàng nào, con hằng phải 
sự khốn khó, cho đến khi con trở mặt lại cùng Đức Chúa 
Lời. Nhân sao con thổn thức áy nầy vì con chẳng được mọi 
sự vừa ý vừa lòng con muốn ước ao? Nào có ai được mọi 
sự vừa ý mình ru? Dù thày;, dù con, dù người nào khác, 
chẳng có ai được phi lòng ở dưới đất này. Dù đấng làm 
vua làm chúa, dù Đứo thánh Phapha, chẳng có ai ở đời 
này, mà chẳng phải sự gì khốn khó, Vậy thì ai được số 
phận khá hớn? Ít là kẻ có sức chịu sự gì khó cùng vác cân 
rút vì Đứo Chúa Lời mà chớ. 


—kb— 

9. Nhiều kẻ u mô yếu añe€ nói rằng; Này ông kia gmỉ 
qrớúng là đường nào¡ của cái dư đật, chức quyển sang 
tạng, sử o lực thận thế oao cÃ, thì ông ấy đã được mọi sự 
wừa ý là ngắn nào! Nhưng mà con hãy suy đến mọi sự 
lành trên lời, liền sẽ hiểu tỏ mọi sự sang trọng đời này 
là giống rất hèn bằng không, chẳng được bên đỗ chút 
nào; mà lại thêm kbó lòng; vì ohirng. kẻ được ahững sự 
ếp bằng phải sợ hếi, bằng phải lo lắng, thì mới giữ 
được mà ochớ. Vậy chẳng phải là được của cải dị 3E 
than chứa mà đượo sự thanh nhàn sang sướng đân‡ 
miễn là được hằng ngày dùng đủ thì thôi. Thật là sự 
sống đời này là sự sống cœựoc khốn cực nạn; mà ai oàng 
muốn đi đàng nhân đức nên người lọn lành; thì càng 
lấy sự sống đời này làm cay đắng; vì kẻ ấy càng thấy, 
càng hiểu biết tỏ tính xác thịt hư hốt kém cót là ngần 
nào; vì chưng sự ăn uống; thửơ khuya; dậy sớm, ngủ 
nghị, chịu khó làm việc phần xác, cùng lo mọi sự cẩn 
cho được phụng dưỡng xác thịt, bấy nhiêu sự sinh đau 
đớn cực lòng cho kẻ cớ lồng kính mến Đức Chúa Lời, 
Yì kê ấy ước ao được khỏi mọi s hèn dường ấy cùng 
6Ì mình sạah qóa lội lãi bởi mọi. sự ấy mà sinh ra. 

3 K4 ái mộ- nguyên, môi sự trên lời mà tôi, thì xe 
8i nợ sần ta phổi lo mà suôi góc nhự £áøh nặpg nệ 
YậT, co nên âoø phôênôpbôta: Bayít sầu xìn kêu vạn ohp 
được kbỏi nhữag áp hèp dường ấy: mà nằng: xin Chúa 
ti chữa ôi che khôi nhiệng sự cần táo thịh sày.. Nhựng 
mà khốu thay cho phẩnng kế không hiển biết mình mắc 
phải pho sự cức nạa rối ha dường Ấy; Yè càng khẩa 
mọi đàng cho những kẻ càa.yêu:ebuậng ạÈỨpg øw gực 


=—413—= 
nạn yất hèn mọn thể ấy: vì chưng hãy còn thấy kê, dù 
tphái vất và khỏ sở, dù có khi phải đi ăn mấy, thì cũng 
khó kiếm đủ ăn mặc lòng, song lẻ nỗ cũng đính bén yêu 
thuộng sự sống đời này đến nổi có được sống mãi ở 
đưới đất này, thì cũng vui lông, chẳng xem sao, chẳng 
tiếu nước thiên đàng nữn. 

&, Ôi! ôi! loài đại đột vô nhân vô nghĩa, vì nó hằng 
nồm giầm gỳa trong những sự hèn hạ thế gian thế Ây, 
cho nên chỉ mô mắn những sự vừa ý xác thịt mà thôi. 
Nhưng mà đến ngày sau hết, những kẽ đại dột khốn nạh 
đường ấy sẽ phải cực lòng, vì chững sẽ thấy tô những sử 
mình đã yêu chuộng là của hèn cùng vô Íth là ngần nảo. 
:đằng tác thánh và những kẻ siêng năng sởt sắng giữ 
nghĩa cùng Ðức Chúa Jêsu; thì chẳng có xem sao những 
sự vừa ý xác thịt cùng hhững dự. viàh hoa tực tớ đời 
sày, một đem lồng irông mong khát khao thời sự lành 
biên đố đời đời mà thôi. Oáe đống ấy hằng đem lắng 
srớc to sự vữn£ bên trên lời là sự coñ mắt xem chẳng 
thấy, thì có ý giữ mình liền kẻo gòn yêu chúộng ñhữn¿ 
gự oon mắt xác thịt trông thấy mà #iêu lòng đi mộ sử 
Hèu mạt thế gián chăng. 

8. Chỡ thì son đừng bô lòng dậy trông tấn tới đi đàng 
nhân đức lọn lành; bây giờ hãy eòi đủ ngây giờ: Ähân §xb 
con lần lữa đùi đằng mi trà chẳng gìữ những điều đã 
de lòng? Hãy chỗi dậy, hãy tratxÿ làra từ bây giờ và quyết 
rằng: tày là mùa làm; này là thì nh giặc, nàŸ lá dị) 
tốt m ù chữa bỏ tính mỡ thói wấư. KHÍ nào ton pHÁT eởh 
gian nan khốn khó, ấy là địp tổt mà lập công trước mặt 
Đứe Chúa Lời, od phải qua lũ quà nướẻ trước đá; 


—=ii= 

đoạn con mới đến được chốn mát mẻ. Nếu con chẳng 
rán sức, thì con chẳng được thắng trận cùng nết xấu 
mình đâu. Đang khi ta còn mang xác thịt yếu hèn này, 
thì chẳng lẽ nào. mà ta sạch được mọi sự lỗi cùng chẳng 
khỏi được sự buồn bã và sự đau đớn trong mình đâu. 
Vốn ai ai cũng muốn cho được khỏi mọi sự khốn khó 
mà nghỉ yên: nhưng mà bởi ta đã mất sự ngay lành 
tại tội lỗi ta đã phạm, thì cũng đã mất sự thanh nhàn 
thật nữa; nhân vì lẽ ấy ta phải biết nhịn nhục và trông 
cậy Đức Chúa Lời thương, cho đến khi qua thì tội lỗi 
này và cho đến ngày xác thịt yếu hèn này chết đoạn mà 
sống lại, thì mới được thanh nhàn mà ehớ. 

6. Thương ôi! tính loài người đã ra yếu đuối là ngần 
nào! vì chưng nó hằng chiều về đàng tội lỗi liên. Hôm 
nay con xưng tội, ngày mai lại ngä phạm những tội mới 
xưng hôm qua. Bây giờ con dốc lòng lánh dịp tội đàng 
này đàng khác, và khỏi một giờ, lại làm như thể chẳng 
đốc lòng điều gì sốt. Ấy ta thấy mình hay ngã đi ngã 
lại dường ấy, thì phải hạ mình xuống ở khiêm nhường, 
chẳng khá lấy mình làm trọng chút nào. Lòng ươn ái 
trễ nải cũng chóng làm hư mất công nhiệp việc :lành ta 
đã chịu khó chịu nhọc lâu ngày mà làm bởi ơn Đức Chúa 
Lời phù hộ giúp sức oho. 

1. Nếu ta nguội lạnh thể ấy trong lúc ta mới tra taY 
làm việc thờ phượng Đức Chúa Lời, thì đến ngày sau 
ta sẽ ra lạnh lẽo biết là dường nào. Khổn thay! khốn 
ta mọi đàng! ta chưa đi đàng nhân đức lọn lành cùng 
chưa có dấu gì nhân đức trong sách ăn nết ở, mà tạ 
muốn thôi chịu khó cùng muốn nghỉ yên, chẳng khác 


— 5 — 
gì đã đến kì bằng yên chắc chắn ru! Nhân vì lẽ ấy có lẽ 
cần: cho ta lại phải tập tành sửa tính mê nết xấu, như 
người chân thật mới dâng mình trong nhà Đức Chúa 
Lời, nhà dòng; thế thì mới trông được hoặc ta có sửa 
mình lại dần dần ít nhiều cùng đi đảng nhân đức cho 
khá hơn chăng. 


ĐOẠN THỨ XXII 
DẠY TA SUY NGẮM VỀ SỰ CHẾT, 


1. Con sống ở dưới đất này chẳng còn được bao lâu; 
ngày giờ ấy sẽ chóng qua lắm, cho nên con hãy suy xét 
con đã dọn mình là thể nào; hôm nay người ta còn; ngày 
mai đã qua rồi; và khi con mắt chẳng còn thấy, thì lòng 
cũng chóng quên nữa. Thương ôi] loài người cứng lòng 
u mê là đường nào, vì chưng nó những suy tưởng đến 
sự đời này, mà chẳng lo đến sự đời sau hơn. Lễ thì 
con phải giữ mình trong các việc con làm và trong các 
điều con lo lường, chẳng khác gì như thể con đã đến giờ 
sinh thì vậy. Nếu con được lòng sạch tội, thì con chẳng 
có hãi sự chết là bao nhiêu. on có ra sức lánh sự tội, 
thì hơn là lánh sự chết. Ví bằng con chưa sẵn mà lìa 
bỏ thế gian hôm nay, thì ngày mai con sẵn sàng thể nào 
được? Ngày mai là ngày chẳng chắc; nào con có biết 
con có được sống đến ngày mai ru? 

2. Nếu ta ơ hờ trễ nải sửa mình lại dường ấy, thì ta 
sống lâu, nào được ích gì ru? Ôi ôi! có lần sự sống lâu 
chẳng làm cho ta sửa tính mê, mả lại thường có khi càng 


=6 — 

sống lân, thì càng thêm tội mà chớ, Chứ gì bấylâu nay 
tạ đã giữ mình được một ngày cho phải phép đạo. Vậy, 
có nhiều kê kể rằng: mình, đã lở lại cùng Bức Chúa. Lời 
đã ngần ấy ngần nọ năm; song le thường thường nó 
chưa có sửa mình lại là mấy; cho nên nếu ta phải lấy giờ: 
chết làm đáng sợ häi, thì có khi càng phải lấy sự sống; 
lâu làm cheo leo đáng sợ hơn nữa bội phần. Phúc cho 
kẻ hằng nhớ đến ngày giờ mình phải chết, cùng ra sức 
dọn mình hằng ngày liên. Hoặc con đã thấy người nào 
. sinh thì, thì hãy suy biết mình cũng phải đi đàng ấy nữa, 
chẳng khỏi đâu. 

3. Sáng ngày con hãy suy có khi chẳng sống đến tối, 
và đến tối lại suy rằng: tôi chẳng đám chắc tôi sống được. 
đến mai đâu. Con hãy giữ linh hồn sẵn sàng liên, cùng 
ăn ở cách thế dường ấy, cho nên si chết đến giờ nào;, 
thì con sẵn mà lìa bỏ thế gian giờ ấy tức thì. Nhiêu. 
người chết tươi, khi không ngờ; như lời Đức Chúa Jêsu 

phán rằng: con người sẽ đến lúc người ta không ngờ. 
- Khi đến giờ sau hết này, mà con suy đến các việc con. 
làm lọn đời, thì con sẽ nghĩ thể khác xa lắm và con sổ. 
phản nàn trách mình mọi đàng vì đã ơ hờ trễ nải dường 
ấy. 

&. Ai ra sức làm mọi việc cách lọn lành bây giờ, y như 
mình sẽ ước ao trong giờ chết vậy, ấy là kẻ rất khôn 
ngoan, là kẻ có phúc mọi đàng. Ái chê bỏ mọi sự thổ 
gian, và ước ao đi đàng nhân đức lọn lành một ngày một. 
hơn, siêng năng giữ phép tắc, chịu khó hãm mình, mau 
mắn vâng lời chịu lụy, hay bỏ ý riêng mình cùng vui 
lòng obju mọi sự khó vì Đức Chúa Jêsu, thì đến giờ sau. 


—Wï— 

hốt, kẻ ấy sẽ đước lòng vữ#¿ tàúg: trông cậy đượu ša 
tùy chết lành. Baúy khi còn khoẽ mạnh thì sóh làn đượ 
mhiềư việc lănhy song đến Nhi: oon nằm liệt; tài à không 
biết con có làm: được việo gỳnŒw vhăng. Ghẳngeó my: 
kẻ phải bệnh mà sửa:mình lại: hơn đượo, cũng như kẽ 
chu ru viếng mọi nơi, thì chẳng mấy khi mê igwờt đạo: 
đức lọn lành đâu, 

5. Con ohớ trông aúh:em bạn hữu mà. giắn việc rồi liah 
ổn ra, vìchưng cow chẳng ngờ người fa sể quên con 
chóng lắm là ngắn nào. 

Cỏn hãy lo đọn mỳnh oho sớm đăng khỉ cơn dò# đủ #gký 
giờ cùng làm í( nhiềa việe lành như của gửi đi trướố, 
thì hơn là trông cậý kẻ khác :sẽ eứu lÌnh: hổi cöñ về sáu. 
Nếu bây giờ: con chẳng lò cho mình, nàb eó äÏ sẽ lo chớ 
con sau này £u? Bây giờ là ngây rất quí giá, như lời kiah 
thánh dạy rằng: nấy là ngày giờ lo được việc rồi lai hôn; 
rầy là dịp tốt lành cho được &ñ:m&y ơn Đứe Ghứa: Lời. 
Song khốn thay! vì bây giờ con có:thể lập dôiig cho được 
sðng đời đời vui vẻ vô cũng, mà 'œon lại eHẳng dừng fhì 
giờ ấy cho siðng năng hơn. Đổn:saư é8n:sẽ ướo ao cHớ 
gà tối đượo một ngày hay lš mộtgiữ đhö được Sửu mình 
lại; mà không biết có được øhãngv: 

6. Hởi con rất yêu dấu,.nểu bây giờcon bằng gi#lòng 
đái sợ Đức Ghúa Lời, ơùng lo đốm sự chết liêw, tì“ sau: 
này con sẽ được khối:vạn sự eheo leoteơ:hiễrh và sẽ đượẻ 
yên lòng khỏi kinh sợ là dường hÀøYh vặy bây giờ căn: 
hẩy siêng năng ăn.ở'cáoh thế ấy, đề cho:kHi đết'giờ-chốt, 
thì con được vưi mừng hơn là lơsợc Ñđý sơn hãy'tấp 
đt trừớo hg:thếcglán, đểctho: agàâi giới Nưh' Hồn: Bà 


— ¿8 — 
xác hoá nên ngày con bắt đầu sống thật làm một cùng 
Đức Chúa Jêsu. Bây giờ con häy tập tành chê bỏ hết mọi 
sự để đến khi linh hồn con lìa thế gian, thì được lên 
thẳng đến Đức Chúa Jêsu mà chẳng còn mắc mưới gì. 
Bây giờ con häy làm việc hãm mình đền tội, để trong 
giờ chết, thì con được trông cậy cho vững vàng. 

7. Ôi! con ngơ ngắn là chừng nào! eon chẳng chắc con 
còn được sống lấy một ngày nào, mà sao con tưởng mình 
còn được sống lâu dài ru? Biết là bao nhiêu người đã 
mắc lừa, cùng bất thình lình đã phải chết; biết là mấy 
lần con đã nghe rằng: người nọ phải gươm đâm chết, 
người kia chết đuối dưới sông; kẻ khác ở trên núi cao 
ngã xuống vỡ đầu, hay là đang lúc ăn cơm, đang lúc 
đánh cờ cheo hái, thì phải ngộ gió mà chết tươi. Ai kể 
cho xiết được mấy người phải lửa đốt, giáo đâm, kẻ 
cướp đánh hay là phải khí dịch mà chết tươi? Vậy sự 
chết là số phận hết mọi người, và sự sống loài người 
chóng qua như bóng vậy. 

8. Khi con sinh thì đoạn, thì bấy giờ có còn ai sẽ nhớ 
đến con? có còn ai sẽ cầu nguyện cho con ru? Chớ thì con 
hãy chịu khó, hãy rán sức mà làm bây giờ các việc lành 
con có thể làm được, vì chưng con chẳng biết con phải 
chết ngày nào giờ nào, cùng chẳng biết khi sinh thì đoạn, 
thì số phận con sẽ ra làm sao. Đang khi con đủ ngày 
giờ, thì con hãy thu tích của hằng bền đỗ đời đời. Con 
hãy lo một sự rỗi linh hồn và sự thờ phượng Đức Chúa 
Lời. Còn mọi sự khác, thì con đừng lo, đừng tưởng đến 
làm chỉ. Con häy kính thờ cùng theo chân bắt chước các 
đẩng thánh ở trên lời, để cho con được các đấng ấy làm. 


— 4/9 — 
bạn hữu, và đến khi eon phải ha bỏ thế gian, thì các 
đấng ấy được nhận con trên nước thiên đàng, là chốn 
bằng sống đời đời. 

9. Oon hãy giữ mình liên mà ở như khách đi đàng, 
như người kí cư dưới đất, cho nên sự thế gian chẳng 
dự gì đến mình chút nào. Con hãy giữ linh hồn thong 
dong cùng hằng đem lòng đem trí suy đến Đức Chúa Lời 
liên, vì chưng con chẳng có gia cư nào bền đổ dưới 
thế gian này. Hằng ngày khi con cầu xin kêu van, khi 
chảy nước mắt ra, thì con phải đem lòng đem trí ước ao 
nguyên một sự trên lời mà thôi, để khi chết đoạn, thì linh 
hồn con đáng lên.hưởng phúc đức làm một cùng Đức 
Chúa Lời đời đời chẳng cùng. Amen. 


“¬^9.¡925` 
ĐOẠN THỨ XXIY 
GIẢNG VỀ SỰ PHÁN XÉT CÙNG VỀ HÌNH KHỔ KẺ CÓ TỘI. 


4. Trong mọi việc con làm, thì hãy nhớ đến cùng sau 
hết và hãy suy biết đấng phán xét thiên hạ là đấng thẳng 
phép thông biết mọi sự thay thảy, chẳng ai dâng được 
của lễ cho đẹp lòng người, và người chẳng nghe lời 
người ta chữa mình; một cứ sự công chính mà ra lý đoán. 
Vậy con sẽ đứng trước toà đấng cực trọng dường ấy là 
làm sao? Hởi con, là kẻ có tội lỗi rất khốn nạn rất dại 
đột, cũng có khi con kinh hãi vì một sự giáp mặt kẻ giận 
gắt con; vậy con sẽ thưa làm sao trước mặt Đức Chúa Lời 
là đấng thông biết mọi sự dữ con đã làm? Nhân sao con 
chẳng dự phòng mà dọn mình chịu phán xét, vì chưng. 


— 50 — 

trong:-ngày ấy chẳn# còn ai tỉa được thày nào cứu obữa 
hay. là bầu cử cho: song mọi người ai nấy sẽ thấỷ gánh: 
mình đã nặng đủ sức rồi? Rẩy con có chịu khó, th:đượe 
íob lợi; có cđhây nước mắt ra, thì được đẹp lòng Đức Chúa 
Lời; khi con than thở kêu van, thì Đức Chứa Lời nghú; 
và khi oon ăn năn: đau đớn, thì oon tửa được linh hô: 
đo: thanh sạch đừng đến và tội lỗi com, 

9. Ai biết nhịn nhục, cho nên: khi người ta khinh để: 
mất lòng, tbì mình đau đớn vì tội người te phạm đều 
hức Chúa Lời hơa là lo buồn vì mình phải xÌ:nhụo; ai vui: 
lờng cầu nguyện che kẻ chống lại vưới mình, cùng thật: 
lòng tha sự lỗi cho; ai mau cbân đến xin người ta tha thức 
cho mình; ai chiều lòng thảm thương hơn là buồn gắt; 
ai năng ép mình ép xác cùng rán sứo bắt lòng thú chịu 
lụy lòng thần; bấy nhiêu kẻ ấy, thì làm việc trọng, việc 
có ích mà đền vì tội. Ta có rửa linh hồn mình cho sạch 
bây giờ và có bỏ dứt các tính me, thì hơn là đợi đến đời 
sau mới lầm việc ấy. Thật là ta lừa dối mình vì giữ lòng 
yêu chuộng xác thịt trái lẽ thể này. 

3. Lửa đời sau sẽ đỡt tội lỗi mà thôi, não có đốt gì 
nữa đâu; vì vậy con càng dong thứ cho mình cùng nơi 
theo ý xác thịt, thì về sau con càng phải chjn đền khốn 
nạn; và càng thu tích nhiều củi nung đốt mình mà chớ. 
Người ta đã phạm tội đàng nào hơn, thì sẽ phải chịw 
hình phạt về đàng ấy nặng hơn. Trong lửa đời sau, thì: 
kê lười nháo sẽ phải roi nóng nảy thúc giục nát thịt 
mình, và kẻ mê ăn mê uống sẽ chịu đói chịu khát cùng 
khỏ quá lắm; ở ohốn ấy kê đã mê sắc dục, kê đã mô: sự 
vmà swiớiig xâơ thịt, thì¡sð: phấi chịu lửa: bằng: nhựa t*ánd: 


= Bị = 
cùng lửa sinh diêm hôi hám nung đốt trong ngoài khắp 
cả, và mình; và kẻ hay ghen tương phen bì sẽ đau đớn 
đếo nỗi gầm thớt nhự chó dại vậy. 

$. Chẳng có tính mê thói xấu nào, mà chẳng phải 
hình khổ riêng ở đấy; kẻ kiêu ngạo sẽ hỗ ngươi nhnØe 
nha, quá sức, và kẻ hà tiện, thì sẽ bần cùng túng oực; 
sự chịu hình khỏ đời sau một giờ, thì khổ sở hơn làm 
khốn xác thịt hãm mình đền tội hết sức ở đời này mật 
tgăm năm. Kẻ có tội ở trong điạ ngục chẳng còn được 
nghỉ giây phút nào cùng chẳng còn được sự gì yên ủi 
mình chútnào. Song le dưới đất này cũng có thôi chịu 
kbó chịu nhọc một đôi khi, lại được nhờ bạn hữu yên 
ủi cho. Vậy bây giờ con hãy lo lắng, hãy đau đớnậvì 
các tội lỗi con, đểcho ngày phán xét con được đứng yên 
lòng vững chắc làm một cùng các thánh, vì chưng trong . 
ngày ấy kẻ ngay lành sẽ đứng mạnh bạo vững chắc trước 
mặt kẻ đã làm khốn, kẻ đã nhạo báng xỉ nhục mìnhngày. 
trước. Kẻ nào rẩy hạ mình xuống mà chịu người thể 
gian đoán xét, thì đến ngày sau sẽ đứng làm một cùng Đức 
Chúa Jêsu mà phán xét thiên hạ. Bấy giờ kẻ khó khăn 
hèn hạ sẽ được lòng vững vàng trông cậy, và kẻ kiêu 
ngạo sẽ kinh khủng mọi đàng. 

5. Bấy giờ sẽ thấy tỏ người thật khôn ngoan ở đời 
này là kẻ đã biết chịu dại, chịu hèn vì Bức Chúa Jêsu. 
Những kẻ nào đã bằng lòng chịu sự gì khốn khó, thì s§ 
mừng trong ngày phán: xét; song những kẻ nào đã làm 
sự dữ thì sẽ phải nín lặng, chẳng dám mở miệng ra. 
Rẻ rầy ở sốt sắng làm việc thờ phượng Đức Chúa Lời, 
thì sẽ được naừ¿ng rỡ, và-kẻ. nguội. lạnh khở khan, thì 


=- RB = 

phải sầu khó phàn nàn. Bấy giờ sẽ được vui mừng vì xác 
thịt mình đã phải khô sở hơn là vì đã được mọi sự sung 
sướng say no lọn đời. Những áo khó khăn rách rưới 
sẽ ra sáng láng tốt lành, và những áo lụa lĩnh quí trọng 
sẽ ra xấu xa đen đỉu; một cái lều khó khăn bé mọn sẽ ra 
quí trọng hơn đền đài sơn thiếp vàng. Kẻ đã vui lòng 
nhịn nhục, thì sẽ vui mừng hơn kẻ đã được chức trọng 
quyền cả ỏ đời này. Kẻ rẩy cứ lòng chân thật mà vâng 
lời chịu lụy, thì đến ngày ấy sẽ nên cao trọng hơn kẻ lý 
sự khôn khéo trong đời. 

6. Bấy giờ kẻ đã giữ được lương tâm ngay lành 
thành sạch, thì sẽ vui mừng hơn kẻ văn vật thông thái. 
Kẻ đã chê bỏ vàng bạc của cải, thì sẽ được phúc lộc hơn 
kẻ đã thu tích hết mọi của thế gian. Bấy giờ sẽ được 
yên ủi mình vì đã cầu nguyện sốt sắng hơn là vì đã được 
ăn tiệc mâm cao cỗ đầy, cùng sẽ mừng rỡ vì đã nín lặng 
hơn là vì đã trò truyện lâu dài. Việc lành phúc đức sể 
ra quí giá hơn nhiều lời êm tai khôn khéo. on sẽ vui 
mừng vì đã ở nhiệm nhặt cùng đã hãm mình hơn là vì 
đã được gồm no mọi sự sung sướng trong đời. Bây 
giờ con hãy tập chịu sự khó nhỏ mọn để cho ngày sau 
con được khỏi hình khổ nặng hơn. Bây giờ con hãy 
thử xem sau này sức con chịu được là ngần nào. Nếu 
rầy con không chịu được một chút sự khốn khó hay qua 
thể này, thì con sẽ chịu hình khổ đời đời vô cùng làm 
sao được? Nếu bảy giờ một chút sự khốn khó làm cho 
con buồn gắt, thì hình khổ địa ngục sẽ làm thể nào. 
Này con hãy tin thật chẳng có lễ nào mà con được vui 
mừng hai đời; chẳng lẽ nào được vui sướng ở đời này, 


—ð03—= 

rồi lại được thanh nhàn. cùng Đức Chúa Jêsu trên nước 
thiên đàng. 

7ï. Dù mà từ xưa đến nay con có được chức quyền 
sang trọng; có được vui sướng mọi đàng mặc lòng, nếu 
con phải chết ngay bây giờ, nào mọi sự ấy đäsinh được 
ích lợi gì cho con? Vậy mọi sự là của giả trá vô ích, 
trừ một sự kính mến Đức Chúa Lời cùng làm tôi tá thờ 
phượng một Đức Chúa Lời mà thôi. Ai kính mến Đức 
Chúa Lời hết lòng hết sức, thì chẳng hãi sự chết, chẳng 
sợ hình khỏ gì; dù ngày phán xét, dù địa ngục, thì kẻ 
ấy chẳng sợ, vì chưng sự kính mến Đức Chúa Lời cho 
hết lòng và cho lọn làm cho người ta được yên lòng 
vững chắc chạy đến Đức Chúa Lời; bằng kẻ hãy còn lấy 
sự phạm tội làm vui sướng, thì nó hãi sự chết và sợ 
ngày phán xét, nào có lạ gì? Song le nếu sự kính mến 
Đức Chúa Lời chưa làm được cho eon từ bỏ sự tội, ít là 
con hãy cầm häm tính mê vì lòng kinh hãi lửa địa ngục, 
thì phải lẻ lắm. Nhưng mà kẻ lấy sự dái sợ Đức Chúa 
Lời làm thị thường, chẳng xem sao, thì chẳng được 
vững lòng làm việc lành là bao lâu, và sẽ chóng mắc 
phải lưới ma qui bát linh hồn nó mà chớ. 


^^ 9⁄28N⁄2+4+~~ 
ĐOẠN THỨ XXYV 


DẠY TA Ở SỐT SẮNG SỬA MÌNH LẠI, 


1. Con hãy siêng năng ân cẩn làm việc thờ phượng 
Đức Ghúa Lời cùng năng suy nghĩ và hỏi mình rằng: 
vì làm sao mày đến nhà này? vì lŠ nào mày bỏ thế gian? 


— ĐÃ — 

Ghẳng phải là cho được phó Ìót mình làm tôi Đức Chữa 
Lời và cho được nên người lọn lành một ngày một hơn . 
+u?2 Ấy vậy con phải eó lòng sốtsắng đi đàng nhân đức 
lọn lành, vì chưng chẳng còn bao lâu nữa mà con sẽ được 
phần thưởng về các việo con đã chịu khó mà làm, và 
đến ngày ấy thì ohẳng còn phải sợ hši đàng nào, chẳng 
'sòn phải đau đớn chút nào nữa. Con chịu khó một chút 
ở đời này, đoạn sẽ được nghỉ ngơi yên hàn, mà lại ˆ 
sẽ được thanh nhàn vui về vô cùng. Nếu cơn ở hết lòng 
tùng sốt sắng làm việc lành liên, âu là Bức Chúa lời 
sẽ lả phần thường cho con hệu bội chẳng sai. Con phầi 
thằng giữ lòng vững vàng trông cậy mình số được phần 
thưởng trên lời, những mà cơn phải lo đứng lấy mình 
làm chắc qưá, kêo con ra ở hỡ lạnh Ho, hay là sinh ta 
` lòng kiên ngạo chăng. 

3: Xưa có một người kia thôn thức lướng lự nghỉ nan, 
vì chưng khi thì sợ hẽi, khi thì trông cậy; vậy có một 
lần ông Ấy thua buôn râu rï quá sứe mình, thì vào nhà 
thờ sấp mình xuống trướo bàn thờ, và đang khi cổu 
nguyện ở đấy, thì thêm thĩ txong lòng rằng: Ghớ gì tôi 
được biết rằng tôi sẽ giữ được lòng vững trung chính 
cho đến lọn đời chăng. Vừa nói lời ấy đoạn, thì ông ấy 
nghe tiếng Đức Chúa Jẻsu phán dạy trong lòng rằng: 
Nếu mày biết sự ẩy, thì mày muốn làm những việc gì, 
thì mày làm những việc ấy. bây giờ, chốc ấy sẽ được 
vững chắc, chẳng phải 1o sợ nữa. Ông ấy nghe bấy nhiêu 
lời, liều lại đượo vai lòng mạnh sứo và phó lớt mình 
từxo thánh ý Đứe Chúa Lời. Từ bây giờ chẳng tòn lẻ 
ling, chẳng côn lưỡng lự nữa; vá chẳng eờn đán: hé 


—ð5š— 
®wí khôn vô ích mà đoán số phận mình ở đời sau sẽ ra 
thể nào, một ra sức suy xét những sự gì lợn lành hay 
đẹp làng Đức Qhúa Lời hơn, đỗ mà tra tay làm mọi việc 
lành ấy cùng ra sức làm cho lọn mà thôi. 

q8. Gó lời ông thánh phêrôphêta Davít mới rằag: Hãy 
trắng cậy Đức Chứa Lời và làm việc lành cùng hãy ở bằng 
yên dưới đất, thì sẽ được no đủ cáo giống quí trọng bởi 
đất mà ra. Có một sự này làm cho nhiên người lùi lại, 
chẳng còn tấn tới đi đàng nhân đức cùng chẳng cờn sốt 
sống sửa mình lại, là nó lấy sự khó làm khiếp hay là sự 
đánh lâ kẻ thà làm nặng quá. Thật là kẻ. nào hể gặp sự 
8Ì càng nặng lòng cho mình và càng trái nghịch càng tính 
mình; thì càng nắn sứa đánh riết nà thắng trận trong dịp 
ấy; ấy là kẻ đi đàng nhân đứa cho zsaaachân hơn mọi 
gười kháo; vì chưng người fa còng giày đạp xác thị 
xh càng cầm hãm lính mê hề trong, thìoàng bước nâu 
chân đi đàng nhân đức và cảng đáng ăn mày nhiều ơn 
Đức Dhúa Lời hơa bội phần mà chớ.. 

4. Nhưag rạà mọi người ebÄng phải giao nhiều chiến 
&rận để sà thắng trận và cầm hãna gác thịt nhục nhau:oä 
đâu, vì càuieg cũng nó người, dù mắo phải nhiều tính 
spê heo mặn lòng; song bởi có làng siêng năng: sốt sắng, 
th. dũng sð tấn tới đt đàng nhâa, đứo co mạnh. sức hơn 
người khác: vốn qó. tết. na. biển lành bứn, dong bég: sự 
sốt sắn g ẩj đàng, nhân đíno. Vậy oé hhiisự này có bức riêng 
giúp tạ,sửn mình cha chúng; một là: từ bố ehe:đ'£ những 
y trái vấn tính xóc thịthay xiêu chiên trức ao; hái là ở sốt 
sống na.sức ohơđược những sự lành, ta thiếu:tHốn hơn, 
YÀinb#ng tính xấu nàp con, hạy ghét, nơi kế khảo hơn, 


Li—2 E8 s— 
thì con hãy siêng năng lánh và giày đạp tính xấu ty nơi 
mình trước hết. 

ð. Đừng bỏ qua dịp nào mà chẳng dùng cho được tấn 
tới đi đàng nhân đức: thí dụ, con thấy hay là nghe kể 
lại việc kể khác làm, thì hãy khát khao ra sức bắt chước. 
Ví bằng con xem thấy sự gì đáng trách, thì hãy giữ 
kẻo lại làm sự ấy, và nếu con đã trót làm một hai khi, 
thì hãy ra sức chừa cho kíp.  ẳon mắt conxem xét người 
ta thể nào,thì người ta lại xem xét con cũng thể ấy. Khi thấy 
anh em ở sốt sắng, có lòng đạo đức, cùng hay giữ phép 
tác nết na, ấy là sự rất vui mừng, rất êm ái là ngần nàol 
Bằng có xem thấy người ta ở buông tuồng cùng trễ nải, 
chẳng hay làm việc bậc mình, thì sự ấy sinh cực lòng 
buồn bã là ngần nào! Ai trễ nải chẳng hay giữ những 
điều đã dốc lòng về đấng bậc mình, mà lại chiều lòng 
giây mình trong việc khác, chẳng dự gì đến mình, thì 
kẻ ấy thiệt phần linh bồn là dường nào! 

6. Gon hãy nhớ các điều đã dốc lòng cùng soi gương 
Đứe Chúa Jêsu đã chịu đóng đanh trên cây câu rút. Khi 

._ eon suy ngắm cách ăn ở lọn lành Đức Chúa Jêsu, thì con 
được đủ lẽ mà hồ ngươi nhuốc nha, vì chưng đù con 
đã dâng mình làm tôi Đức Chúa Lời đã lâu năm mặc 
lòng, song con chưa có thêm lòng siêng năng cho được 
nên giống như Đức Chúa Jêsu hơn là bao nhiêu. Nhược 
bằng kẻ đã đâng mình trong nhà Đức Chúa Lời, trong nhà 
dòng có lòng sốt sắng ân cần tập suy ngắm những việc 
lọn tốt lọn lành Đức Chúa Jêsu đã làm và những sự 
thương khó Đức Chúa Jêsu đã chịu, thì sẽ được tìm thấy 
dư mọi sự cần và những sự có ích phần linh hồn ở đấy. 


— B1] — 

Hỡi ôil nếu Đức Chúa Jêsu đã chịu đóng đanh có in vào 
lòng ta cho thấm thía, thì ta chóng thông hiểu đủ mọi lẽ 
là đường nào. 
7ï. Ai có lòng sốt sắng trong nhà Đức Chúa Lời, nhà 
đòng, thì vâng phục mọi điều đã truyền cho mình phải 
làm cùng lấy sự ấy làm dề dàng; bằng kẻ ơ hờ lạnh lo, 
thì hằng phải sự khốn khó này tiếp sự khốn khó khác, 
và dù nó ngửa mặt đàng nào, thì nó cũng cực lòng, vì 
chưng nó chẳng có sự gì yên ủi mình ở ngoài. Người 
nào trong nhà Đức Chúa Lời nhà dòng mà ở buông tuồng, 
chẳng còn làm việc gì như phép nhà dạy; thì đã gần hư 
khốn nạn. Ai tìm ở rộng chân rộng phép, thì sẽ phải cực 
òng liên, vì chưng sẽ gặp khi thì điều nọ điều kia, khi 

thì mọi điều trái ý mình cả. 

8. Biết là bao nhiêu người giữ luật phép nhiệm nhặt 
trong nhà dòng; thì các thày dòng ấy làm thể nào mà 
chịu khó làm vậy? Gác thày ấy chẳng mấy khi ra ngoài, 
hằng ở nơi tịch mạc xa mặt người thế gian, ăn uổng 
khó hạnh, mặc áo vải thô, làm việc khó nhọc, chẳng 
` mấy khi nói truyện, lại thức khuya, dậy sớm, đọc kinh 
nguyện ngắm lâu dài, năng xem sách cùng hằng giữ 
mọi phép cho nhiệm nhặt. Con hãy xem các thày dòng 
ông thánh Boronô, ông thánh Bênadô, và nhiều dòng.. 
nam nữ khác; đêm nào cũng có chỗi đậy mà hát kinh 
ngượi khen Đức Chúa Lời. Vậy đang lúc bấy nhiêu 
người nhà dòng bắt đâu hát kinh ngượi khen Đức Chúa 
Lời, nếu con làm biểng trễ nải làm việc tốt lành dường 
ấy, thì xấu hỗ con lắm. 

9. Ghớ gì con chỉ phải làm một việc này, là nguyện 

: b) 


—8— 
høhm và bắt mừng ñgượi khén Đức Chứa bởi Hen† chứ 
gà èòi đhâng cẩu pHá? án ưổng tígủ'ngHỈ bao ' giới 'chử 
gì con làm được nguyên một việc ngượi kheh Đức Chứa 
Lời cũng những việc có íeh phân lĩnh hên liên, chốc 'ấy 
cón được phúc lộc cực trọng hơn, là cơn phi làm tôi 
tác cùng lo lầm các việc cẩn mà phụng đưởng nó như 
bày giời Chớ gì ta khôứg phải lo những sự cẩn xát 
thịt thiếu thốn làm vậy, một lo đến của thiêng liêng 
đưỡng nuôi lĩnh hồn, là ñhững sự ta không mấy khỉfhử 
nếm được, thật là khốn nặn lắm! 

'10. Hễ ai đã được lên bậc nhãn đức cao đến chừng 
này, là ehẳng còn tìm sự yên äi mình ở nơi giống gì thể 
gian nữa, thì bẩy giờ kẻ ấy mới bát đầu lấy sự kính 
mến Đức Chúa Lời làm ngon ngọt thích tình cho lọn; bấy 
giờ dù thấy mọi việẻ xây ra háy đở thể nào múặc lòng, 
thì cũng bằng lòng vậy. Khi được việc to tát, thì kẻ ấy 
thẳng mừng rỡ; khi kém, thì cũng chẳng thua buôn, 
một phó lót mình trông cậy Đức Chúa Lời eho lọn, vì kế 
ấy hằng thấy Đức Chúa Lời trong mọi sự, cùng tin thật 
chẳng có đí gì hư nát hay là chết rất trong tay Đíre 
Chứa Lời được, bèn là mọi giổng mọi sống cùng HỲng 
làm tôi Đức Chứa Lời cùng hằng vâng theo thánh ý Đức 
Chúa Lời chẳng eó khi đừng, chẳng säi bao giờ. 

11. Con Hãy nhớ eùng sat hết con liên cừng sửy rằug: 
gầy giờ khi Ñã qua đơạn, thì chẳng lờ lại nữa; và nếu 
con chẳng Ìo lắng siêúg nắng, thì chẳng bao giở $Ấ#a 
sữa được các nhãn đức lón lãnh đâu. Hễ hgăy :nầo 
con giãn lòng sốt sáng ra, thì eỦh bất iu sút 'kéăn 
đi tức thì; nHược bằng cỏn rầp lòng đi Hàng nhân 


=-ÄÚ ©= 

đức cho sốt sắng, thì con sẽ được bằng yên cùng sẽ 
lấy sự chịu khó làm dề dàng hơn, bởi con sẽ được ơn 
Đức Chúa Lời phù hộ và được lòng ái miộ đi đàng nhân 
đức lọn lành. Ai có lòng sốt sắng ân cần thì sẵn lòng 
liên, chẳng quản điểu gì. Chống lá tính mê thói xấu; 
là sự khó hơn làm việc phần xác khó nhọc đỏ: mổ hôi ra 
nhiều phần. Ai chẳng lánh những sự lỗi nhỏ mọn, thì 
dần dần sẽ ngñ phạm tội nặng. Hễ lần nào con làm việc 
lành phúc đức thâu ngày, thì đến tối con sẽ được vui 
mừng. on hãy tỉnh thức xem sỏc linh hổn mình, hãy 
thúc giụe, răn bảo lòng con; dù kẻ khác ăn ở cách nào, 
thì mặc ý nó; song về phần con, thì đừng ở trễ nải về 
việc riêng mình bao giờ. 'ton sẽ rán sức ép mình ngần 
nào, thì con sẽ tấn tới đi đăng nhân đức cũng ngần ấy 
mà chớ. 


Ỹ } 
Xe ra 


QUYÊN THƯ II 
GIẲNG DẠY NHỮNG ĐIỀU HAY GIỤC LỒNG TA 


MỘ MẾN SỰ' THIÊNG LIÊNG. 
“G0 yer~ 


ĐOẠN THỨ I 
VỀ SỰ NÓI KHỐ CÙNG ĐỨC CHÚA LỜI 
TRONG LÒNG, 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: nước Đức Chúa Lời ở 
trong lòng bay. Vậy con hãy lở lại cùng Đức Chúa Lời 
cho sốt sắng hết lòng, cùng từ bỏ thế gian cực nạn rất 
hèn này, thì linh hồn con sẽ được bằng yên. Con hãy 
tập chê bỏ mọi sự bề ngoài, mà ái mộ tríu mến sự bể 
trong phần linh hồn, thì sẽ thấy Đức Chúa Lời ngự xuống 
cai trị lòng con; vì chưng nước Đức Chúa Lời, thì ở tạ 
sự bằng yên và sự vui mừng bởi ơn Đức Chúa Phiritô 
sangtô ban cho; song kẻ có tội chẳng được ơn trọng 
đường ấy đâu. Nếu con dọn toà xứng đáng trong linh 
hồn, thì Đức Chúa Jêsu sẽ ngự xuống con, sẽ ban cho con 
được thông công sự vui mừng người. Mọi sự sang 
trọng, sự tốt lành thật, thì ở tại trong linh hồn, và đấy 
cũng là nơi Đức Chúa Jêsu yêu ngự đến. Hềễai có lòng 
mộ mến nguyên một sự bể trong phần linh hồn, thì Đức 
Chúa Jêsu năng thăm viếng, năng nói khó cách êm ái 


—61— 
cùng linh hồn ấy, và năng ban ơn yên ủi tốt lành, lại 
ban sự bằng yên no đầy cùng tỏ ra lòng yêu dấu kẻ ấy 
cách riêng lạ lùng quá trí hiểu chẳng được. : 

2. Hỡi con trung chính, hãy sửa sang linh hồn cho 
người bạn tốt lành dường ấy, để cho người dủ lòng 
thương ngự đến và ở lại cùng con; vì chưng người phản 
rằng: ai có lòng kính mến tao, thì sẽ vâng giữ lời tao đã 
truyền, và Đức Chúa Cha sẽ yêu mến, thì ta sẽ ngự xuống. 
cùng sẽ ở lại trong linh hồn ấy lâu dài. Vậy con hãy 
mở cửa linh hồn cho Đức Chúa Jêsu, và chớ để sự gì 
nhập vào đấy nữa. Khi đã được Đức Chúa Jjêsu ngự 
trong linh hồn, thì con giẩu có phú quí, chẳng còn thiếu' 
sự gì nữa; người sể gìn giữ coi sóc cùng sể liệu biện hết 
mọi sự eon thiếu thốn, cho nên con chẳng cần phải nương 
nhờ người thể gian nữa. Người thế gian hay đổi lòng 
lắm, cùng hay lật lưỡng bỏ đở; song Đức Chúa Jêsu 
hằng có vô cùng, là đấng rất trung chính hằng phù hộ 
mãi cho đến cùng. 

3. Người thể gian yếu hèn và chóng chết, cho nên dù 
có người nào nghĩa thiết cùng con và hay làm ơn cho con 
mặc lòng, thì con cũng chẳng khá cậy trông kẻ ấy là bao 
nhiêu; vả lại dù con thấy người ta chống lại vuối con 
và cãi lời con một hai khi, thì chớ phiên lòng lắm vì sự 
ấy làm chi. Kẻ hôm nay đồng tâm thuận ý vuối con, có. 
khi ngày mai sẽ làm phản nghịch, và kẻ bây giờ nghịch 
ý vuối con, có khi ít nữa sẽ lại nhất tâm vuổi con. Ấy 
người thế gian hay thay đổi như gió vậy. Con hãy ở 
hết lòng cậy trông một Đức Chúa Lời, con hãy dái sợ, 
hãy kính mến một Đức Chúa Lời, thì người sẽ che chở 


—82— 
bp con, cùag sẽ. định liệu,poi, sự: lành, bay lâq ính, cao 
eửn Hơn, Gon chẳng.có: gia oự quê.hưượng, nờo hên, đã 
ở dưới đất này: đù. can ở:.ổâu, thà con. sũpg.là kí cự, là 
khách. đi đàng mà thôi, và chẳng. bao giờ can nghỉ 
được bằng yên, cho đến khi con: hẹp làm một, sàng 
Đức Chúa Jêsn chp lọn mà chớ, 

&, Thổ gian chẳng phải là quê bương con, được. nghi 
Yên đâu, vậy con thử soái chụng quanh trông,xem s.(hổ 
gian làm obi? Nước thiên đăng là:cbính, quêicon phải 
đến; và bo phải xem rhọi sự thế gian như khách trông 
qua vậy, Mọi sự thế gian qua đi, và cọc cũng qua. đi 
làm một vuới nó, Con hãy giữ. chớ để lùng dính bóa 
sự thế gian, kếo con mắc phải làm tôi nó, mà bư.đị mất 
lnh hồn chăng. Gen hêy:đem lòng đam:tr(suy đến Đứa 
Qhúa Lời ngĩy trên các tầng lời và hằng. cầu nguyện kêu 
van cùng Đức Qhúa Jêsu liên, chẳng có khi đừng. Nếu 
con chẳng biết, suy lề:cao ý và. những sự mầu nhiệm 
trên lời, thì hãy suy ngắm sự thương khó Đức ChúaJ@sa 
và,nghỉ yên đấy cùng ái mộ ở lại trong năm dấu thánh 
Đức Chúa Jêsu; vì chưng nếu cọn lấy lòng sốt mến mà. 
ấn mình trong dấu tích và năm dấu thánh.cực trọng Đức 
Chúa 3ôsu, thì con sẽ được sức mạnh trong thì buội gian 
nạn: dù,khi thấy người thế gian khinh dễ chê cười con; 
thì sẽ được yên lòng, chẳng xem sao sự ấy là bao nhiệu¿, 
hạy là khi con nghe người ta nói hành bỏ vạ cho eọn, 
thì con cũng sẽ lấy làm dễ chịu bằng lòng, 

- 5, Đức Chúa Jêsu cũng đã phải người ta chê cười ở 
thế gian này, và đang khi Đức Ghúa Jêsu chịu sự thương 
khó cùng chịu nhạo báng tự bề, thì kẻ đây tớ, kẻ nhận 


¬Ñ3— 

RghŸa điều bố hối, chẳng sòn đi nhìn đến người sốt, Áy. 
Búr.Ghủa.lesu: đã muốn, cháu nợ thuưưng,khóa £bipxi và 
ghê cười, mà. cạn cả dám, kên. trách; khj, oap, phải. một 
vài sự.khó.làm-sạo?. . Đức, Qhúa dệsp: đã.phái kà nghịch 
hống lại cùng yu-veehe người, màeon muếp mọi người 
yê# uiến.sùng, làm: ơn-ebo sọn làm sao? : Nến con chẳng 
gặp phi sư„gÌ: khó; thì cọn ›sZ được. phần thưởng vì 
sông nbimnh2wc: chân khó. làm. sạn: được? . Và nếu. cap 
hẳng myốn.cbiu sự: gì khó trái ý.màeba,13 nàoton được 
0g)1a.cùag.Đức Cbúa.J@gu ri. Qọnp: hấy, vác cân rút 
skng,Bứe Chúa Jâau, hãy, nhận:phụo,vì làng ,kính, mếp 
Đức.Phúa 10šu, bì.cen mới được. thông; công. trÌ.n ức 
thiện đàng, lạm một cùng Bức. Chúa.Jêsu...... 

6. Ví bằng con được vào láj.tjự, Bức. Chúa Jêm lần 
Rào cho lọn, nấu lửa kính. mếp nóng, nây ở-trong lái j§m 
Đức Ghúa.J@sn-có cháy £rpng.lòng, cạn. chút nào;,ên. là 
sạn chẳng,xem saosự phúc, lộc;.sự tiệt hai riêng mình 
hạo giờ, vì eurng nhân đức kính mến: Bức Chúa J@su. 
lạm: cho.người ta lấy:m)pl: làm : bèn, chẳng đáng xem) 
sạo:đến. - Aj thật làng kính. mến Đức Ghúa Jêsu, cùng 
áj.mô.heo nguyên môi sự chân.-thật và những sự thiệng 
liệng phần linh.hần mà chẳng còn độ lòng yêu, chuông 
gự .gì trái lẽ, ấy là kệ được thọng,dang mà là lại: cùng 
đến gần Đức Chúa lời, rà linh hồn kẻ ngay lành dường 
ấy chê bỏ được xác. thịt. nhụ. rạ khôi xác vậy; và bay 
lên hưởng sự thanh nhàn bằng, yên cùng Chúa mình, 

7. Ai yêu hay là ghét mọi sự cho phải lý công chính 
và chẳng cứ lời người.ta:kháo láo hay là khen lao, ấy là 
kẻ thật khôn ngoan thông thái bởi ơn Đức Chúa Lời soi 


>= BÉ :<< 

Sángh hơn l bởi đã học cùng người thể gian. Ai theo ơn 
soÏ' sáng bể trong bước đi đàng nhân đức, cùng chẳng 
xem sao sự bề ngoài là bao nhiêu, thì chẳng phải tìm nơi 
nọ, chờ địp kia, cho được động lòng sốt sắng làm việc 
lành riêng về phần linh hồn. Ai siềng năng theo ơn bể 
trong, thì để cầm trí lại, mà chẳng: bao giờ. buông hết 
trí mà lo việc ngoài. Dù khi kẻ ấy phải làm việc ngoài, 
dù đến khi lọ sự cần kíp mặc lòng, thì kể ấy cũng chẳng 
thiệt gì phần linh hồn; song khi đến việc, thì kẻ ẩy' yên 
lòng tùy cơ ứng biện. Hễ ai đã sửa sang xếp đặt mọi sự 
trong linh hồn cho phải phép, thì chẳng còn xem šaA0 
những việc kì rị, hay là những sự gian lắc người thế gian. 
Càng muổn giây mình lo nhiều việc ngoài, thì càng sinh 
ngăn trở cho mình và càng chia trí ra. 

__8, Con có ăn ở cho phải lẽ công chính, có được linh hồn 
sạch các tính mê nết xấu, thì mọi sự lở nên sự lành hay 
lâmïch cho linh hồn eon thay thây. Ÿậy con hãy còn gặp 
phải nhiều sự trái ý thường làm cho mình rối lòng rổi trí, 
vì con chưa. giày đạp các tính mê lòng thú cho tuyệt đi, 
cùng chưa chê ghét mọi sự hèn thế gian cho hết. Chẳng 
có sự gì hay làm cho người ta ra ô uế trong lương tâm, 
và sinh rối lòng rối trí, cho bằng sự yêu chuộng sự "hèn 
thể gian trái lẽ. Nếu con lánh xa chẳng tìm sự gì yên ủi 
mình ở dưới thể gian này, thì con sẽ được yên lòng suy 
ngắm sự trên lời, cùng sể được năng vui. BỳNg: sung 
sướng trong linh hồn mà chớ. 


V2 23/893 ~ 


=—ÊB 


ĐOẠN THỨ II 
- DẠY TA HẠ MÌNH XUỐNG VÂNG CHỊU NHỊN NHỤC BẰNG LÒNG. : 


1. Con đừng xem ai đồng tâm thuận ý hay là ai ngang 
ngược cùng con là bao nhiêu, một hãy lo ăn ở cách thế 
thế nào, cho đáng Đức Chúa Lời ở cùng con trong mọi 
việc mình làm. Con hãy giữ lương tâm thanh sạch, thì 
Đức Chúa Lời sẽ cứu chữa con chẳng sai, vì chưng Đức 
Chúa Lời đủ lòng thương mà giúp sức phù hộ người 
nào, thì kẻ khác dù có lòng độc dữ thể nào mặc lòng, 
cũng không làm hại được người ấy. Ví bằng con biết nín 
lặng cùng chịu khó bằng lòng, âu là sẽ thấy Đức Chúa 
Lời phù hộ giúp sức cho. Đức Chúa Lời đã biết lúc nào 
nên, và cách nào tiện để mà cứu lấy con, cho khỏi sự 
dữ, cho nên con phải phó lót mình trong tay Đức Chúa 
Lời. Sự giúp sức phù hộ, và sự cứu lấy ta cho khỏi xấu 
hồ, thì ở tại quyền phép ĐứcChúaLời. Khi nào kẻ khác 
đã biết sự lỗi ta cùng trách ta vì sự lỗi ấy, thìta thường 
được nhờ lắm để mà giữ lòng khiêm nhường hơn. 

2. Khi người ta hạ mình xuổng thú sự lỗi mình, thì 
đề làm cho kê khác hiền hoà, cùng để liệu cho kẻ buẩn 
giận vuối mình lại được bằng lòng, Ai có lòng khiêm 
nhường, thì Đức Chúa Lời phù hộ cứu lấy cùng yêu dấu 
và yên ủi cho. Đức Chúa Lời ghé mặt thương xem, cùng 
ở rộng räi ban ơn dư đật cho kẻ khiêm nhường, và khi 
kẻ ấy đã phải triệt xuống, thì Đức Chúa Lời lại đem lên 
bậc cao trọng. Đức Chúa Lời tỏ sự mầu nhiệm trên lời 
ra cho kẻ khiêm nhường, lại ban ơn quyến dụ cách êm 


—80— 
ái địu đàng cho kẻ đến gần cùng người. Kế có đức 
khiêm nhường, dù kiii đã phái ebju xấu hỗ nhuốc nha 
mặc lòng, thì cũng còn được yên hàn trong linh hồn 
- phải thể, vì chưng chẳng có nương nhờ người thế gian, 
một cậy trông,Bức Ghúa Lời màdhội. YÍ bằng ©qn chẳng 
lấy mình lâm,bàn,mọp hơn mọi nghrờiu thì con chớ, nghị 
tường mình ,4ã tấn đới đi đạng nhận,đứco chút, nào, đâm; 


~—~⁄99,~ 
BOẠN, THỰ. HỊ, 


KẾ NGÀY LÀNH HIẾN HOÀ ĐẮNG KIEN LÀ NGẨN NÀO. 


1. Tiên vàn,cou bấy giữ. sự bằng sên trong linh bán; 
thì bấy giờ s8liện được che hè khác ở hiện hoà nữa. Á{ 
có tính nết hiển ,hoà, thì làm ícbcho kẻ kháa hơn người 
thông thái biết nhiều chữ nghĩa. Kê nào sốt nóng hấp 
tấp theo tính mình, ‡hì làm obo việc lành ra việc dữ; cùng 
bạy,đin gự trái; kê ngay, lành biển hoà-làm cho mọi.việ$ 
lử nên việo lành. Á¿ siệng năng gịữ linhhỏy bằng phẳng 
yên hàn, thì chẳng nghị sự xấu:cbo ai; bằng kệ nhẫn chí 
rái lòng, thì:nó thường tw.]ự nghỉ sự trái; nó chẳng được 
yên lòng bao giờ, và nó không để cho ai. được yên hoà. 
Nó thường tố lộ những điệu kháng nệp nói, và nó bộ 
chẳng làm những sự bay sinh ích cho mình hợn, Nó 
suy. xét căn kẽ những việc về đấng bậc kẻ khác phải làm 
yà.nó trễ nải chẳng xem sao những việc vệ động hậe 
mình. Vậy con hãy ở sốtsắng lo đến mình trước đãy 
rồi mới nên tỏ ra lòng sốt sắng lo đến kẻ khác nữa. 

2, Khi con sai lỗi, thì con biết fìr ]ẽ chữa mình, cọn 


— 6 
khéo bôi bác, và con chẳng muốn nghe kể khác chửa mình 
điểugì. Con có cáo sự lỗi mỉnhwà chữa sự lỗi anh em, thì 
phải lý hơn bội phần. Nếu eon muốn người ta nhịn con, 
thì hãy nhịn người ta. Con hãy suy, hãy xem mình còn xa 
nhân đức carita thương yên về nhân đức khiêm nhường 

_ chừng nào, vì chưng hễ ai có hai nhận đức ấy trong 
lòng, thì chẳng, biết giận gặt, người nàa, một,buẩn gặt 
mình mà thôi. Sự ở cùng người.ngay., lành hiền.hoà; 
tyì chẳng phải là sự khá cùng đáng khẹn. đậu, vì chưng 
thọi Rgayừi.lấy, điểu ấy làm. thích chí; 84 aj sũng vni lòng 
được hoà nhã. bằng, yên; cùng yêu mến những kệ nhất 
tậm vuối mình hơa người khác. Nhựng ,mà. sự ở hoả 
thuập cùng người cứng côi, người bậy hạ xấu nết,hạy là 
ngang ngyyợẹ vuối mình, ấy là việc cẢthể lắm, và đáng 
khen mọi đàng cùng]à en riêng,Đức Chúa Lời giúp sức cho§ 

3; Có người, giữ: linh hộn mình yêu: bàn, cùng ở hoả 
ghã xuối mọi người; sọng le lại có người chẳng, đựợa 
bỗng yên trong ,mình và không, đ *ê khác nghỉ yên bạo 
gjờ.. Ná sinh nặng làng khó chịu ebo kệ khác, nhựng mà 
Ró càng, nặng nề và sinh khốn cho mình hơn, Sạn nữe,có 
người siệng năng gi# sự bằng yên ,boà, thuận, và lại rạ 
sức cho kệ nghịch làm hoà vuối nhau nữa. Nhưng mà 
sự bằng yên ta ở dưới đất khốn nạn này, thì ai)lấy lòng 
khiêm nhường nhịn nhục hơn là tại được mọi sự vừa 
lòng ta. YVậy,kẻ đã biết nhịn nhục chịu khó hợn; ấy là 
kẻ được hằng yên hơn; kế được nhân đức nhịn nhục, 

hì là kẻ đã thắng trận giày đạp xác thịt.cùng làm chúa 
thế gian, lại được nhân nghĩa cùng Đức Chúa jJêsu, và sẽ 
được cả nước thiên đàng làm:phập của mình đời đời. 


— 68— 
ĐOẠN THỨ IV 
DẠY TA GIỮ LINH HỒN THANH SẠCH 
VÀ Ý NGAY LÀNH. 


1. Có hai sự này người ta dùng được như hai cánh 
thiêng liêng mà bay lên khỏi sự phàm hèn thế! gian: một 
là sự ngay lành, hai là sự thanh sạch. Ta phải có ý 
ngay lành chân thật, lại phải có lòng thanh sạch tuyển 
vẹn. Sự chân thật làm cho ta đem trí suy đến một Đức 
Chúa Lời, và sự thanh sạch làm cho ta được lòng kính 
mến một Đức Chúa Lời, cùng lấy một sự kính mến làm 
ngon ngọt êm ái. Nếu con được thong dong, chẳng còn 
giữ lòng yêu chu ông sự gì thế gian trái lẽ, thì con chẳng 

'&èn gặp phải ngăn trở gì trong việc lành eon muổn làm 
nữa. Nếu con hằng giữ một ý muốn đẹp lòng Đức Chúa 
Lời cùng làm ích cho anh em mà thôi, thì con sẽ được 
thong dong yên trí mọi đàng. Ví bằng con có lòng ngay 
lành chân thật, thì mọi sự trên lời dưới đất sẽ nên như 
mặt gương soi sáng cho con giữ nết na, cùng sẽ nên như 
quyền sách giảng bài tốt lành dạy đồ con; vì chưng chẳng 
có giống nào, loài nào, dù nhỏ mọn phàm hèn thể nào mặc 
lòng, mà chắng làm chứng nhắc lại lòng lành Đức Chúa 
Lời. 

2. Nếu con có lòng ngay lành trong sạch cho xứng đáng, 
thì con liền được xem thấy cùng hiểu tỏ mọi sự, chẳng 
còn ngăn trở gì nữa; kẻ có lòng trong sạch thâu suốt mọi 
sự trên lời và dưới địa ngục. Ai nấy có trong lòng thể 
nào, thì xem xét mọi sự bể ngoài cũng thể ấy. Nếu có ai 


—69— 

được sự gì vui ở đưới thế gian này, âu là chỉ một kẻ có 
lòng thanh sạch được sự vui ấy mà thôi; và nếu có ai gặp 
phải sự gì gian nan, sự cực lòng, thì chỉ một kẻ mang 
tội trong lương tâm phải sự khốn khó ấy nặng hơn cả 
mọi người. Như sát đã bỏ vào lửa, liên mất hết gi ghét, 
cùng ra đỏ tươi nóng nảy thể nào, thì kẻ nào thật lòng 
lở lại cùng dâng lót mình cho Đức Chúa Lời, cũng chừa 
cải tính trễ nải lạnh lẽo như thể ấy, cùng lở nên người 
mới như vậy. 

3. Hễ ai giãn lòng sốt sắng ra, nó thấy sự gì khó làm 
một chút, thì ngại cùng vui lòng được sự yên ủi bể 
ngoài. Nhưng mà hễai tra tay dẹp tính mê cho sốt sắng 
hết lòng cùng rán sức đi đàng nhân đức lọn lành cho 
mau chân, chốc ấy những sự nó đã lấy làm nặng nề khi 
trước, thì rầy lấy làm nhẹ như không vậy. 


ĐOẠN THỨ V 


VỀ SỰ XEM XÉT TÍNH NẾT RIÊNG MÌNH. 


1. Ta chẳng nên cậy sức trí khôn quá, vì chưng fa 
thường thiếu ơn soi sáng cùng thiếu phần khôn ngoan 
nữa. Ta chẳng được sáng trong linh hồn là bao nhiêu, 
mà ta cũng chóng mất sự sáng ấy đi bởi lòng a ơ hờ trễ 
nải; và lại có nhiều lần ta không suy xét mình ta đã ra 
tối tăm trong linh hồn là ngần nào. Ta thường làm việc 
trái nghịch, rồi lại lề chữa mình càng nghịch hơn nữa. 
Gũng có khi ta làm việc bởi tính mê giục lòng ta, và ta 
ngờ làm bởi lòng sốt sắng. Ta trách những sự lỗi nhỏ 


—710— 

taợn nơi kẻ kháo, và sự lỗi nặng hơa nơi 'fa, thì ta:obe 
khuất đi chẳng xem sáo. Ta vội cân nhắc cùng động 
lòng“vì'ta phải chịu kẻ khác làm khó lòng cho ta thể tọ 
thẻkia; song le ta sinh cực lòng và khó chịu ho người 
ta là thể nào, thì ta không suy đến. Nếu có ai xem xét 
việc mình cho kĩ lưỡng, cho đáo lý, liên hiểu biết mình 
chẳng nên xét đoán kẻ khác cho thẳng phép. 

2. Người nào ái mộ nguyên một sự bề trơng bhần linh 
hồn, thì hằng lo việc coi sóc linh hồn mình trước hết; và 
kẻ siêng năng xem xét việc riêng mình, thì để giữ kẻo 
nói đến việc kẻ khác. Nếu con chẳng đẹp tính bay nói 
hay lo đến việc kể khác, và lại nếu con chẳng xem xót 
việc riêng mình cho cân mãn, thì chẳng bao giờ con được 
nên người đạo đức lọn lành cùng nên người hay ái mộ 
nguyên một sự thiêng liêng. Nếu con đem lòng đem trí 
suy đến một Đức Chúa Lời và lo đến việc riêng phần linh 
hồn cho hết sức mình, thì con chẳng còn động lòng vì 
những sự con sẽ thấy ở ngoài là bao nhiêu. Khi nào 
con chẳng cầm lòng cẩm trí suy đến việc mình, thì linh 
hồn con ở đâu? Và khi đã buông trí lo trăm việc ngoài, 
còn việc con thì bỏ liều, nào cóön được ích gì ru? Con có 
muốn cho được bằng yên thật, có muốn hợp làm một 
qừng Bức 'Chúa Lời cho lọn, thì con :phải từ bỏ: hết mgi 
sự khác mà Ìo nguyên một việc riêng phần linh hồn liên 
mi. 

:B. Nếu con siêng năng giữ linh hồn kèo lo đến sự:ðì 
thế gian, thì ooa sẽ ghóng tấn tới đi đàng nhán đức lợn 
lành. Nhược bàng eon yêu cHuống sự :gì'thế :gian, tt 
coh sẽ lùi lại xaiáin. Ghớ lấy sự gì làú chuộng, làm 


t 
—T1=— 
trọng, thở BÊ sự gì lâm cho on vuflðn¿ thích chỉ, trù mốt 
Bức Húa Lời và những sự bởi ty Đức hứa Lời mã *a, 
Con häy chê mọi sự vui bởi thế gian mà #a, và xem Hỏ 
tHư sự võ ích rợi đảng. Hề aï cỏ lòng kinh mến Đức Chúa 
bời, thì chê mọi síy thẳng đáng sũnh cừng Đức Chúa Lời. 
ở một Đừc Chúa Tời là đấng tự hữu hằng có vô củúg, 
vô lượng vô biên, ở khắp mợi nơi, và cớ một Đức Chúa 
Lời lắm cho ta được vui mừng phi lồng phi chỉ mọi đ*šn# 
tả cHở. 
>~⁄6%0⁄%~~ 
BOẠN THỨ VI 
RẺ GIỮ LƯƠNG TÂM THANH SẠCH ĐƯỢC VUỤI MỪNG LÀ NGẦN NÀO. 


1. Sự sang trọng kẻ ngay lành, thì tại sự được lương 
tâm -chân thật làm chứng cho mình. Conhäy giữ lương 
tâm thanh sạch, thì sẽ được vưi lòng liên. :Ài có lòng 
sạch tội, #hì có sửc gảnh nỏi nhiêu sự khốn khó, cùng 
được vui mừng lắm trong cơn giah nan. Âi mang tội 
trỡng lương tâm, thì hằng nhát sợ, hằng thốn thức liên. 
Ñêu lòng cơn chẳng trách cơn điêu gì, thì con sẽ được 
bằng yên thanh nhàn. Cöii chớ hề vui mừng 'bao giờ, 
đừng kế khi đã làm việelàih:mà thói, Kẽ:có tôi chẳng 
báo giờ được VHật #ui: mừ»“g, dừng chẳng được hưởng 
#y 'bằng yên 'hgắáy 'nào, vì chưng Đức Ghúa Lời phán 
răng: 'XÈ'có tội chẳng khi nào được bằng yên. Mà nến 
#6 hối rằng: fa bằng iyên võ sự; cùng chẳng phải sự 

. khớn khó gì chụrn đến tí: thảo cổ aì đếm Tàm hại ta cách 
não tui Œòn chớ in lời nỗ nói làm éhỉ, Yì chưng đơn 


— 13— 

giận Đức Chúa Lời bỗng chốc sẽ nổi lên cùng sẽ phá tan 
việc nó ra không ra mạt, và những điều nó lo tưởng 
cũng sẽ ra không hết, | | 
2. Kẻ nào có lòng kính mến, thì để lấy sự khốn khó 
làm trọng cùng vui mừng, vì chưng vui mừng thể ấy 
là vui mừng trong sự thương khó Đức Chúa Jêsu. Sự 
sang trọng bởi người thế gian khen nhau mà ra, thì chóng 
qua lắm, và sự sang trọng thế gian hằng có sự phiền lòng 
pha lộn vuối, chẳng không. Sự sang trọng kế ngay lành 
ở tại lương tâm thanh sạch, chẳng phải bởi miệng người 
ta khen lao đâu. Kẻ lành được vui mừng bởi Đức Chúa 
Lời cùng vì lòng kính mến Đức Chúa Lời, và lại sự vui 
mừng những kẻ ấy, thì cũng bởi lòng suy phục sự chân 
thật mà sinh ra nữa. Ai khát khao sự sang trọng thật 
bên đỗ vô cùng, thì chê sự sang trọng hay qua đời này. 
Ai tìm sự sang trọng đời này, hay là chẳng thật lòng 
chê bỏ đi, ấy là dấu chắc nó chẳng ái mộ sự sang trọng 
trên lời cho xứng đáng. Ai chẳng xem sao lời người thế 
gian tô nịnh hay là chê trách, thì được bằng yên vững 
bền. . 

— 8, Ai có lương tâm thanh sạch, thì đễ giữ sự bằng 
yên, vui mừng trong lòng. Dù người ta tô nịnh, thì con 
cũng chẳng ra người lọn lành hơn, và lời người ta chê 
trách cũng chẳng làm cho con ra kém đi chút nào. Con 
có phần nào, thì con thật được phần ấy; eon được thể nào 
trước mặt Đức Chúa Lời, thì được thẻ ấy, và lời người ta, 
nói chẳắng thêm hơn cho con được phần nào đậu. Nếu con 
suy xét mình là người thể nào phần linh hồn, thì con chẳng. 
xem sao lời người ta nói đến con nữa. Người ta trông, 


— - T3 - — 

thấy ngoài mặt, song, Đức Chúa. Lời thông biết trong lòng, ì 
ta, Người tạ xem xét việc ta làm. bề ngoài mà, thôi; ¡,s0ng, 
Đức Chúa Lời soi xét ta làm việc vì ý nào bề trong. Kẻ nào, 
siông, năng làm, việc lành liên, và còn lấy mình làm kế, 
hàn mọn, ấy là, dấu kẻ ấy có lòng khiêm nhường. AI} 
khinh chê mọi sự yên.ủi bể ngoài, ấy là dấu kẻ ấy có. ' 
lương tâm thanh sạch lám, và có lòng cậy trông Đức. 
Chúa Lời cho,vững vàng. ' 

&, Ai chẳng tìm chứng cớ gì cho mình trước mặt thể. 
gian, thì đã tỏ, kế- ấy đã phó lót mình trong tay Đức Chúa, 
Lời, như: lời ông thánh Bảo lộc dạy rằng:, không phải, 
là kế làm chứng chọ mình là kế đáng khen đâu; có một, 
kẻ Bức Chúa Lời khen, .thì mới đáng khen thật mà chớ, 
Kệ mộ mến.nguyện một sự phần linh hồn, thì siêng năng. 
hợp,làm một cùng Đức Chúa Lời hằng ngự cai trị trong ` 
làng, và chẳng còn yệu chuộng dính bén sự gì bể ngoài.. 


ĐQẠN THỨ. VIỊ 
GIẲNG VỀ SỰ' KÍNH MẾN ĐỨC CHÚA. JÊSU TRÊN HẾT MỌI SỰ. 


1. Ai hiểu được sự kính mến Đức Chúa Jêsu, và sự 
khiph dễ mình vì Đức Chúa đêsu, bai sự ấy là làm THỦ. 
ấy là kẻ có phúc thật. (on có yêu chuộng SỰ 8ì, thì: cọn, 
phải từ, bỏ sự ấy đi cho dứt, VÀ. bạn hữu cực trọng #, 
vì chưng Đức. Chúa Jêsu muốn người ta kính mến một 
mình người ( trên hết mọi sự. Sự yêu chuộng thể gian là 
sự giả trá chẳng. bên; sự kính mến Đức Chúa Jêsu là sự 
chân thật cùng được bên đỗ liên. Ai dính bén của hay hư 

6 


— T1 — 
thế gian, thì sẽ ngä làm một vuối nó; kẻ nào ôm chân Đức 
Chúa Jêsu cho thật, thì sẽ được vững đời đời. Con hãy 
kính mến Đức Chúa Jêsu và giữ lấy người làm bạn hữu; 
vì chưng dù mọi người lìa bỏ con, thì người sẽ ở lại 
cùng con, và người chẳng để con hư đi mất trong giờ 
sau hết đâu. 8š có ngày, dù khứng, dù chăng, thì con 
cũng phải lìa bỏ mọi sự hết thay thảy. : 

2. Vậy con, dù sống, dù chết, hãy vịn lấy Đức Chúa 
Jêsu liên, cùng phó mình trong tay đấng trung chính 
dường ấy, vì chưng có một mình người phù hộ được 
con trong lúc chẳng còn ai giúp con nữa. Vốn đấng 
làm bạn hữu cùng con, chẳng bằng lòng cho con phân 
tâm ra vuối người nào khác; song người muốn giữ lòng 
con một mình và ngự đấy như vua ngự toà riêng vậy. 
Nếu con biết xua hết mọi sự thế gian ra cho linh hồn con 
được thanh sạch, âu là Đức Chúa Jêsu bằng lòng ngự 
trong linh hồn œn. Những sự gì con chẳng cậy trông 
bởi Đức Chúa Jêsu, một cậy bởi người thế gian, thì sẽ 
thấy sự ấy ra vô ích hầu hết. Con đừng vịn lấy nương 
dựa cây sậy phất phơ hay lướt theo gió làm chỉ, vì chưng 
xác thịt loài người là cỏ rả, và mọi sự sang trọng xác thịt 
là như hoa cô sể rụng xuống tan đi. _ 

3. Ví bằng con chỉ xem xét người ta bề ngoài mà thôi, | 
thì con sẽ chóng lầm, vì chưng nếu con tìm sự yên ủi, 
cùng ích lợi mình ở nơi kẻ khác, âu là thường thường 
con sẽ thấy mình thiệt hại mà chớ. Con có tìm Đức Chúa 
Jêsu trong mọi sự; thì con sẽ được Đức Chúa Jêsu chẳng 
sai; bằng con có tìm mình con, thì cũng sẽ thấy; song' 
le sẽ thiệt mất linh hồn, vì chưng kẻ nào chẳng tìm Đức 


cN = 
Chúa Jêsu, thì làm hại mình hơn cả và thiên hạ và các 
kẻ thù, ví chẳng bằng. 


^—~^ 9⁄0 ïŠ*— ~ 
ĐOẠN THỨ VII 
GIẢNG VỀ SỰ GIỮ' NGHĨA RIÊNG CÙNG ĐỨC CHÚA JÊSU. 


1. Khi Đức Chúa Jêsu ngự trong lòng ta, thì mọi sự 
mọi nên tốt lành, và ta chẳng lấy sự gì làm khó, song 
khi Đức Chúa Jêsu không ở cùng ta, thì mọi sự hoá nên 
khó. Khi Đức Chúa Jêsu chẳng phán lời gì yên ủi lòng 
ta, thì mọi sự yên ủi bể ngoài ra vô ích. Song nếu Đức 
Chúa Jêsu phán một lời mà thôi, thì lòng ta liền mừng rỡ 
bội phần. Kìa bà thánh Maria Madalena chẳng đứng 
dậy mà bỏ nơi mình đang khóc, khi nghe bà thánh 
Mátta bảo rằng: thày đã đến mà đòi em ru? Giờ nào 
Đức Chúa Jêsu gọi ta bởi chốn khóc lóc mà ban ơn yên 
ủi lòng ta, ấy là giờ quí báu mọi đàng. Thương ôil 
khi Đức Chúa Jêsu không ở cùng con, thì con ra khô 
khan cứng lòng là trùng nào! Nếu con ước ao sự gì 
ngoài Đức Chúa jJêsu, thì con nhẹ dạ và dại đột là đường 
nào! Chớ thì con chắng thiệt hơn mất cả và thiên hạru? 

2. Nếu chẳng có Đức Chúa Jêsu, thì cả và thiên hạ làm 
được Ích gì cho con? Khi ta ở xa mặt Đức Chúa Jêsu, thì 
ra như ta phải chịu hình khổ địa ngục vậy; bằng khi 
Đức Chúa Jêsu ở cùng ta, thì ra như ta được nếm phúc 
thanh nhàn trên lời vậy. Ví bằng Đức Chúa Jêsu ở 
cùng con, thì chẳng còn kẻ thù nào làm hại được con 
nữa. Ai tìm được Đức Chúa jJêsu, thì đã tìm thấy của 


sac TẾ 2= 
rất ' châu báu, rất quí trọng liơn mọi sự kHáể, _AÌ mi) 
Đức Chúa Jêsu, thì thiệt quá trí khôn suy chẳng được,' 
nó thiệt hơn là nó mất cả và thiên hạ. Ai sống xa Đức 
-_ Ghúa Jêsu, thì rất khó khăn bần cùng; và ai được nghĩa 
cùng Đức Chúa Jêsu, thì rất phủ quí mọi đàng. 

3. Sự biết đàng nói khó cùng Đức Chúa Jêsu là nghề 
cao cả, và sự biết đàng cẩm giữ Đức Ghúa Jêsu trong lòng 
là tài khôn ngoan. lắm. Con hãy giữ lòng khiêm nhường 
và yên hàn, thì Đức Chúa Jêsu sẽ ngự trong lòng con; con 
hãy giữ lòng sốt sắng bằng phẳng, thì Đức Chúa Jêsu 
sẽ ở lại cùng con lâu đài. Nếu con muốn chiều lòng the 
sự thế gian, thì con dễ làm cho Đức Ghúa Jẻsu ha bỗ côn 
và dễ mất ơn Đức Chúa Jêsu, mà nếu con la mất Đức. 
Chúa Jêsu cùng mất ơn người, chốc ấy con sẽ chạy đến 
cùng ai? con sể fìm ai làm bạn cùng con thay vì Đức Chúa 
jJêsu? Ví bằng con có bạn hữu, thì con mới yên nhàn 
được; mà nếu Đức Chúa Jêsu chẳắng có làm đâu các kế hạn 
hữu nghĩa thiết cùng con, thì át là con sẽ sinh. Ta lòng 
sầu não bồi hồi quá chừng. mà chớ. Vậy nếu con có cậy 
trông hay là lấy bạn hữu nào khác làm vui mừng, thì 
cọn mê muội đại đột là dường nào, Thà chịu cả và thiện 
hạ ở trái nghịch cùng con, mà chẳng thà mất lòng Đức 
Chúa Jêsu; cho nên trong những kẻ nhân nghĩa vuối còn, 
thì con phải lấy một mình Đức Chúa jasu lắm bạn hữu 
chí thiết mà thôi. : 

u $. on phải thương yêu hết mọi Í người. ví Đừa Chús 
Jêsu; song phải kính mến. Đức Chúa Jêsu vì Đức chứa 
Jêsu mà thôi; con phải] kính mến một: mình Đức Chúa Jâsủ 
cách riêng, vì có một mình Đức Chúa Jêsu là đng rất 


—TI — 
nhân lành, rất trung chính hơn các bạn hữu khác. Dù 
kẻ bạn hữu, dù kẻ thù ghét con, thì con cũng phải thương 
yêu cả vì Đức Chúa Jêsu và ở trong Đức Chúa Jêsu; cùng 
phải cầu nguyện cho mọi người điều được biết và kính 
mến Đức Chúa Jêsu thay thây. Về phần con thì đừng 
.ư tước ao người tạ khen hay ] là yêu ì mền' Tiêng, vì sự" &y về 
"một Bức Chúa Lời là đấn; 8 cực trọng trên hết mọi sự: Thại 
„ đừng muốn cho ai năng tưởng thứ và mến con; cũng 

„ đừng tưởng nhớ, đừng yêu riêng người nào, mộ niên 
,uức ạo Đức Chúa Jêsu ngự trong lòng e con vả rà tràng Tổng 
| “những, kẻ ngay lạnh mã thôi. ` " ˆ Tế hs, 

LÊ Con “hãy giữ mình thong dong, hãy g giữ lòng thanh 
,sạph, và chớ để nó đính béủ "của gì thế ƒ gian. . tồn 'eó 
muốn cho yên, nhàn, có muối! biết Đức Chúa Lời là đấng 
_mất êm á ái là dường, nào, thì con phải xua hết mọi sự kháo 
“cho khỏi lòng: con và giữlinh hồn cho thanh sạcH: Những 
_ mÀ Ơ ơn Bức Chúa Lời mở lồng quyến dụ “cơn, Hi on 
"mới được phúc trọng 'ấy, mới 'đứợc khu 'từ cũng từ 
.¡ bộ mọi sự mà hợp lắm một cũng Đứo Chúa tời, vì chưng 

„ khi đ đã có ơn Đức Ôhúa Lời phù hộ, thiia cỏ sức làm nên 
: _ mọi việt; song khi Đức thúa Lời cất ơn ăy đi, thì ta 
- hoá nên bẩn cùng yếu. đuổi, chẳng khắc gì như kẻ đã 
_ phải chịu bỏ đày đoa mắc trăm nghìn ˆ sự khốn khó 
„yẾY: Nhưng BỊ) trong những. cơn „gian nan đường Ấy, 
` chẳng, nên ` sờn “chí. 1igã đồng, một phải Băng, lòng vãng 
- theo, thánh ýl Đức chúa: Lời, và những sự giản nản xây 
. đến, thì (a phải › xin “shju chiều cho đanh Đức Chúa Jêsu 
„ được cả sáng, vì chưng hế động đoạn sang. ng tối rồi 
“lại sáng, bão tp đoạn lại thanh ¡quang mà chữ, 


ru rớt 


—18— 
ĐOẠN THỨ IX 


GIẲNG VỀ KHI THIẾU MỌI SỰ YÊN ỦI MÌNH. 


1. Đang khi có ơn Đức Chúa Lời yên ủi bề trong, mà 
chê bỏ sự yên ủi bể ngoài, thì sự ấy nào có khó gì? 
. Nhưng mà khi có sức nhịn trong lúc thiếu mọi sự yên 
, đi bể trong bề ngoài mà cũng bằng lòng chịu cơ cực 
trong linh hồn như ở cách xa Đức Chúa Lời vậy, và chẳng 
tìm ích cho mình chút nào, cùng chẳng trông lại đến 
công riêng mình; một chịu khó cho sáng danh Bức Chúa 
Lời, ấy là việc trọng, việc cả thể lắm. Con có vui mừng, 
. œó lòng sốt sắng trong lúc mình được ơn Bức Chúa Lời, 
thì nào có lạ gì đâu? Ai ai cũng ước ao được giờ thể ấy, 
vì chưng ai được ơn Đức Chúa Lời nâng lên, thì dễ đi 
đàng nhân đức; mà kẻ nào được Đức Chúa Lời phép tác 
vô cùng vâng hộ cùng đặt tay dẫn đàng cho, nếu kẻ ấy 
lấy gánh mình làm nhẹ nhàng, thì có lạ gì? 

2. Hề được sự gì yên ủi, thì ta lấy làm vui lòng, và ta 
lấy sự bỏ mình đi làm khó chịu lắm. Xưa ông thánh 
Laosensô tử vì đạo, là đầy tớ Đức thánh phapha 8ixtô, 
người đã thắng được thế gian cùng đã cầm bäm mình) 
được trong sự kính mến Đức thánh Phapha, vì chưng 
người đã khinh để những sự thế gian vốn lấy làm vui 
mừng; vả lại, dù người có lòng kính mến Đức thánh 
Phapha quá sức mặc lòng, thì người cũng bằng lòng lìa 
Đức thánh Phapha, vì lòng kính mến Đức Chúa Lời. 
Ấy trong lòng ông thánh ấy, thì lửa kính mến đấng đã 
tạo hoá mọi sự, có sức hơn sự thương yêu người tả, và 


— 19 = 
ugười đã lấy sự đẹp lòng Đức Chúa Lời làm hơn sự 
yên ủi bể ngoài. Vậy con cũng phải học bỏ kẻ bạn hữu 
thân thiết vì lòng kính mến Đức Chúa Lời; mà ví bằng 
con thấy kẻ nghĩa thiết la bỏ con, thì đừng lấy làm 
. phiển lòng, vì chưng con đã biết sẽ có ngày ta phải lìa 
nhau hết thay thây. 

3. Người ta phải chống lả cùng tính xác thịt cho mạnh 
sức và lâu dài, thì mới dẹp được nó đi cho lọn mà kính 
mến một Đức Chúa Lời cho hết lòng; ai cậy sức mình, 
thì dễ xiêu lòng về sự yên ủi bề ngoài. Nhưng mà kẻ 
thật lòng kính mến Đức Chúa Jêsu cùng sốt sắng đi đàng 
các nhân đức, thì chẳng xiêu lỏng về sự yên ủi, cùng 
chẳng tìm những sự vui bề ngoài thể ấy, song le chỉ hăm 
hở xông pha những trận nguy hiểm cùng chịu những 
sự khó nặng nề vì Đức Chúa Jêsu mà thôi. 

&. Vậy khi Đức Chúa Lời ban ơn yên ủi lòng con, thì 
hãy chịu lấy mà đội ơn người. Songlecon phải hiểu tỏ 
sự ấy là ơn Cha cả ban cho; không phải bởi con có công 
_ gì mà được thế đâu; và bấy giờ đừng lấy mình làm trọng 
cùng đừng mừng rỡ quá, và chớ cậy sức vô ích, một hãy 
_ thêm lòng khiêm nhường vì đã được ơn ấy cùng hãy 
- glữ mình và dái-sợ trong các việc con làm hơn nữa, vì 
chưng giờ ấy sẽ qua đi và cơn cám dỗ sẽ tiếp đến. 
Nhưng mà khi con chẳng còn ơn lành yên ủi mình, thì 
đừng ngã lòng ngay làm chi; con hãy lấy lòng khiêm 
nhường, hãy nhịn nhục và trông đợi giờ Cha cả sẽ lại 
thăm viếng con, vì chưng Đức Chúa Lời có phép lại ban 
..,ơn yên ủi con cả thể hơn khi trước nữa. Kẻ đã thuộc 
cách thế Đức Chúa Lời làm, thì chẳng có lấy sự ấy làm 


— 80 — 
“mời lạ gì, vì chưng úhững thánh cả, nHững thánh tiên 
” trÍ đời xữa cũng đã phải thể ấy nhiều lân. 

".. Ñhân vì lẽ ấy, khi vua thánh“ Davít được: ơn Bức 
““Éhúa Lời thỉ nói rằng: khi tôi äã được linh :hổn no'đủ, 
“hïlôi đã nói rằng: tôi được vững cho đến đổi đời. 

. Song le khi Đức Chúa Lời, chẳng còủ xưởng ở lâúh;Ì hì 
” vua thánh ấy liển thử biết trong mình làm sáo đấy; cho 
“nên người thêm lời này rằng! Chúa tôi đã-hgảnh mặtởi 
: ' Qhẳng còn xem đến tôi; thì †ôi đã phải xốw xao: bổi tối. 
' “ong le trong những cơn ấy, thì người chẳng cóngẩ lòng, 
” một cầu xin Đức Chúa Lời cho sốt sắng hơn mả Tầng: 
ˆ ly Chúa tôi, tôi sẽ kêu lên, tôi sẽ cầu xircùng Chúả tôi. 
“San hết người làm chứng người đã được như lời cầu 
` xn mà rằng: Đức Chúa Lời đãnghe, Dhúa tôi đã thương 
tôi, Chúa tôi đã giúp sức cho tôi; tà Đức Chúa Lời đã 
__ giúp sức vua thánh ấy là thể hào, 'thì người lại cát nghĩa 
ẹ rằng: Chúa tôi đã làm cho sự tôi khóc lóc lở'riên sự" vui 
" mừng cùng đã cho tôi mừng rỡ mọi đàng. Vậy nếu đấng 
` 'thánh cả đã phải nhiều cơn thẻ ấy, thì ta là kê yếu sức hèn 

- mọn, chẳng nên ngã lòng vì thấy mình, khi thì sốt sắng, 

ˆ khi thï lạnh lẽo; xì chưng Đức Chúa Lời *uống ơn lành, 
ˆ” vá lại cất ơn ấy đi mặc thánh ý người định; chó nên'ồng 
ˆ thánh Jóp nói rằng: sáng sớm Chúa tôi thăm viếng;và 
- thoát chốc Chúa tôi lại thứ lòng. 

6. Nếu vậy, tối còn trống 'cậy ai, bòn đương -đự# ai 
° được? Tôi một cậy lòng lành Chúa tôi; tôi trộng'rr'ttên 
“lời xưống mà thôi; vì chưng dù tôi 'ở cùñg ñgườï whân 
- lành, cùng anh em sốt sắng, cùng bạn Hữu 'trứng te; 
'”đù tôi xem được sách thánh cùng những bài kHéở; dù 


— 81 — 

tôi nghe cung hát, câu yñn êm tai mặc lòng, nhưng mà 
nếu phải khi Đức Chúa Lời đã cất ơn lành cùng đã bỏ tôi 
chịu khổn nạn một mình, thì bấy nhiêu sự chẳng đỡ gì 
được tôi và tôi chẳng ưa là bao nhiêu; mà trong những 

ˆ đủ ấy, thì có một sự này hay giúp đỡ:tôi hơn scả, là ,sự 
- “nhịn nhục cùng sự bỏ ý: riêng-mình, dễ mà ,vâng.. theo 
"thánh ý Đức Chúa Lời. 

ˆ `T¿' Xưa nay tôi chẳng: hề gặp-người nào:sðt sắng:: đạo 
“'đức, mà: chẳng thấy Đức Ghúa Lời eất ơn. lành ơn,yên 
¬ ủi, hay là chẳng kém lòng sốt mến một đôi khi. : Ắt,là 
''“ehẳng có đấng thánh nào được lên bậc cao và được sự 
ˆ 'eä sáng soï linh hồn đường ấy, mà được khỏi cơn. cám 
đã trước hay là sau; vìchưng ai chưa: chịu: sự gì khó 
_' cách nào vì Đức Chúa Lời, 'thì chẳng đáng Đức Chúa hời 
đem linh hồn kẻ ấy suy ngắm sự cao cả trêu lời; bởi. vì 
' en-cám dỗ trước] à dấu chỉ ơn yên ủi theo sau, vì có lời 

'' trơng sách thánh Đức Ghúa Lời phán hứa ban. ơn, yên ủi 

”''chỏ kẻ đã chịu cơn èám dỗ mà. rằng: ai tháng trận, thì 
:' tạo sẽ chỏ ăn quả cây hằng sống. 

8. Vậy Đức Chúa Lời ban ơn yến ủi ohg.tađược mạnh 

sứóé hơn, mà chịu sự khó, và Đức. Chúa Lời để.ta chịu 

' đơn cám đỗ; kẻo ta l#y: mình làm trọng. vì sự :lành ta. đã 

“ lâm. Ma qui chẳng có ngử đâu, xáo thịt cũng chưa 
›' chết;ˆcho nên con hằng phái đọn mình chiến trận; vì hai 
"' bên tâ hữu 'hằng 'có: kẻ thù chựe luôn; chẳng có ở,yên 
- ''baö giờ sốt. 


—82— 
ĐOẠN THỨ X 


DẠY TA CẮM ƠN ĐỨC CHÚA LỜI VÌ SỰ LÀNH NGƯỜI ĐÃ BAN. 


1. Con sinh ra ở thế gian này để mà chịu khó nhọc, 
mà con tìm muốn nghỉ yên, (thì làm sao? Con hãy dọn 
mình nhịn nhục cừng vác câu rút hơn là trông sự yên ủi. 
và sự vui mừng. Nếu có thể được sự yên ủi và sự vui 
mừng thiêng liêng mãi, thì nào có ai chẳng bằng lòng 
chịu lấy ru? Cho rằng: người thế gian mặc lòng, thì cũng 
vậy; vì chưng sự vui thiêng liêng là sự trọng hơn mọi 
sự vui thế gian, và quí hơn những sự sung xướng xác 
thịt nhiều phần, bởi vì những sự vui thế gian một là sự 
giả trá hay là sự ô uế, mà sự vui thiêng liêng bởi nhân 
đức mà ra và bởi Đức Chúa Lời xuống trong linh hồn kẻ 
sạch, thì là những sự vui thanh tịnh cùng êm ái mà thôi. 
Nhưng mà chẳng có ai được hưởng sự vui ấy mặc ý mình 
liên đâu, vì chưng ta chẳng khỏi được cơn cám đổ bao lâu. 

2. Song le có một sự này làm ngăn trở lắm, kéo Đức 
Chúa Lời đến thăm viếng, là lừa đối mình mà ở rộng 
lương tâm quá và cậy sức mình quá lẽ. Khi Đức Chúa 
Lời ban ơn yên ủi, ấy là sự tốt lành; song le người ta 
sai lỗi, vì nó chẳng báo ân, chẳng nhận Đức Chúa Lời là 
mạch mọi ơn ấy. Bởi đấy cho nên ta chẳng được nhiều 
ơn lành xuống trong linh hồn, vì ta ở tệ bạc cùng đấng 
cao trọng đä ban ợn ấy; cùng chẳng đem các ơn ấy về 
chính mạch cho hết. Ai siêng năng tạ ơn cho xứng;thì 
đã đáng ăn mày ơn khác liên; và kẻ cậy mình kiêu ngạo 
sẽ mất những ơn Bức Chúa Lời quen ban cho kẻ khiêm 
nhường, 


=:Ñ 

3. Tôi chẳng muốn sự yên ủi làm cho tôi mất lòng ăn 
năn dái sợ, và chẳng uớc ao ngắm sự cao ý mở đàng cho 
tôi sinh lòng kiên ngạo, vì chưng mọi sự cao ý chẳng 
phải là sự thánh hết, mọi của ngon ngọt chẳng được 
lành cả; những sự người ta ước ao chẳng được thanh 
sạch, và những sự ta lấy làm quí trọng chẳng đẹp lòng 
Đức Chúa Lời hết đâu. Tôi hằng vui lòng chịu lấy ơn 
làm cho tôi sinh ra lòng khiêm nhường, lòng đái sợ hơn, 
lại làm cho tôi sẵn lòng bỏ ý riêng mình hơn. Ai đã nên 
thông thái về phần linh hồn, vì Bức Chúa Lời, khi trước 
đã ban ơn lành, rồi sau lại đánh phạt mà cất ơn ấy đi, 
thì chẳng dám cậy mình có sự gì lành, bèn là sẽ thú thật 
mình là người khó khăn thiếu thốn mọi đàng. Vậy của 
Đức Chúa Lời, thì hãy lả cho Đức Chúa Lời; còn của 
mình thì hãy giữ lấy cho mình, nghĩa là con hãy cám ơn 
Đức Chúa Lời, vì những ơn lành Đức Chúa Lời đã ban 
cho, và con häy tin thật sự tội là của riêng mình, và con 
hãy biết mình đã đáng phạt vì tội lỗi ấy mà chớ. 

_&. on hãy hạ mình xuống bậc rốt hèn liên, thì con sể 
được lên bậc cao nhất, vì chưng có đào nền thật sâu, thì 
mới xây cao được. Kẻ nào được kể là người đạo đức tốt 
lành hơn trước mặt Đức Chúa Lời, ắt là kẻ lấy mình làm 
rốt hèn hơn mọi người; và kẻ ấy càng được danh tiếng 
trọng tốt, thì càng lấy mình làm kẻ hèn. ác đấng thánh 
ấy hết lòng ái mộ sự châu thật cùng sự sang trọng trên 
lời, cho nên chẳng có thèm sự sang trọng giả trá đời này. 
Kẻ ấy đã lấy Đức Chúa Lời làm nền vững vàng; làm sức 
mạnh, cho nên chẳng làm cao làm kiêu được bao giờ. 
Kê nào tỉn thật mọi sự lành mình đã được là ơn Đức 


— 84 — 
;0húa Lời đã ban cho, thì chẳng tìm tiếng trọng bởi người 
.‡a, một tìm tiếng trọng bởi Đức Chúa Lời mà thôi, „ và 
; kẻ ấy bằng ước ao; hằng ra sức tìm. ,một sự, cho dạnh Cha 
- SÃ sáng trong mình và trong, các thánh. 
.. Ấy.vậy khi con được ơn gì nhỏ mọn thể nào mặc 
dòng, thì hãy cám ,ợn, Đức Chúa , Lời, mà cạn, sẽ đáng ä ăn 
, mày. ợn trọng hơn. Dù của, „nhỏ mọn, thì hãy, lếy. làm cị của 
„ xất Irọng, và sự gì xem ra rất hèn Oha cả bạn cho, thì 
, hãy nhận lấy như ơn riêng Đức Chúa Lời; vì chưng nếu 
on gụy đến đấng ban ơn cho gọn là đấng, cực cao cực 
.r‡reng, dường nào; thì con chẳng còn lấy sự gì làm nhỏ 
, mọn ]àm hèn quá bao giờ, vì chựng Đức Chúa Lời sang 
..Árong vô cùng ban sự gì, thì chẳng phải là của hèn đâu. 
„Dù, khi Đức Chúa Lời đánh phạt cùng cho son, -chịu, sự 
;:khó, thì con phải đội ơn, vì chưng hề. Đức Chúa. lời làm 
hình cho sự khốn khó chạm đến ta, thì người có Ý lâm 
Ích ,sho ta phần linh hồn. Đại khái. ai muốn giữ ly, ơn 
Đức, Chúa LửH thì PHẨY, cám ơn bhệ các sự, lạnh Đức Chúa 
: kiện lồnkr chị8' khó nhịn nhục; cùng _ phẩi, cân xin à ghó 
:. lại được ơn ấy, rồi phải tỉnh thức cùng ở khiêm nhường 
.Bơn ko mất ơn ấy nữa chăng. 


1⁄44 43/13 ~ 
., BOẠN THỨ XI 
KỂ MẾN CÂU RÚT ĐỨC CHÚA JÊS0, THÌ HOẠ HIẾM LÀ DƯỜNG NÀO. 


. 4. .Rầy có nhiều kể ước &0 jêen nước thiên đàng cùng 
. Bức Chúa Jêsu; song có « kẻ vác câu rút theo chân “Đức 


Chủa Jêsu'" Có nhiều kê ước ao Bức Chủa Jêsu ban ơn! 
yên ủi; song ít kẻ ước ao chịu sự khó cùng Đức Chúa' 
Jêsu. fó nhiễu kẻ muổn ngồi ăn một tiệc cùng Bức 0bủa 

Jẩ»u, vả có ít kê muốn ăn chay hầm xác cùg Bức Chúa! 
Jêếu. Mọi người ước ao cho được vưi mững thanh nhàn" 
cùng Đức Chúa Jêsu, sonig lé ít kẻ muốn chịu một hai sự gì' 
Khö vì Đức Chủa Jêsu. Nhiêu kẻ theo Đức Chúa Jêsm' 
chở đến lúb vẽ bánh, và ít kẻ theo mà uổng chén cay' 
đẳng, là chịu thương khó cùng Đức Chúa Jêsu, khi chị? 
xấu hỗ trên cây câu rút. Nhiều kế kính mến Đức Chúa! 
Jềsu, đảng khi không gặp phải sự gï khó; nhiều kể 
ngượi khen cùng đội ởn Đức Chúa Jêsú, đang khi Đứe' 
Chúa Jêsư ban ơn yên ủi; nhược bằng Đức Chúa Jêsu 
giấu mặ\ cùng bỏ nó một chút, thì nó kêu rều hay là sờn 
lồng quá. 

2. Nhưng mà kẻ kính mến Đức Chúa Jêsu vì Đức 
- Chúa Jêsu, không phải là cho được sự vui cho mình, đh†! 
hằng đội ơn Đức Chúa Jêsu trong cơn gian nan, cơn cực 
lồng, cũng nhử khi được sự vuí mừng cả thể vậy; và dù 
Đức. Chúa Jêsu chẳng. muối ban ơn yèủ ủi bao giờ, thì 
kê ấy cũng hằng ñuổn đội dữ ngửợi khéb Bức chứa 3&sữ 
liên. 

3. Ghớ thï! sử kính hiến Đức Chúa J&st cách lọn, mà 
chẳng eó ghờ sự yêu mỸnh/ cùng chẳuy tìm ích riêng chớ 
fninh, thì cỏ sức là đường nào! Bằng kẻ tìm sự vui chớ 
ñuinH, thì nế chẳng đáng gọi lả Kể làm tồi t5 vả Kẻ làm 
thuê ru? Và kẻ hằng tưởng về ích riêng, vể lợi lộé, thĩ 
nào chưa tỏ nó yêu mĩnh hơn, hay là nó kính mến Đức 
Chúa Jêsu hơn? Song le ta tìm ở đâu được kế muốn 


làm tôi thờ phượng Đức Chúa Lời hết lòng mà chẳng 
tìm ích riêng mình rul 

4. Chẳng mấy khi thấy người đạo đức cho đến nỗi đã 
từ bỏ lòng yêu chuộng hết mọi sự; vì chưng nảo ai tìm 
được kẻ lòng khó khăn thật, và sạch không mọi sự thế 
gian làm vậy ru? Người quí giá dường ấy; thì phải tìm 
nơi xa và đến tận cùng đất, thì mới được. Dù có ai đã 
thí hết của cải mình cho kẻ khó, thì cũng chưa thấm 
vào đâu; dù đã hãm mình đền tội cả thể, thì chưa kế là 
bao nhiêu; dù đã thông hiểu mọi nghề, thì hãy còn kém 
xa; dù đã nên đạo đức, dù có lòng sốt mến quá bội mặc 
lòng, thì cũng còn thiếu nhiều lắm, là còn thiếu một sự 
rấtcần. Vậy sự ấy là đí gì? Là khi đã bỏ mọi sự, thì còn 
phải bỏ mình đi nữa, nghĩa là bỏ ý riêng mình cho lọn, 
và chẳng còn yêu riêng mình chút nào; mà khi đã làm 
xong mọi việc mình đã biết phải làm, thì hãy còn tin 
thật mình chưa làm đi gì sốt. 

Š. Dù sự gì đáng người ta khen, thì đừng lấy sự ấy 
làm trọng, bèn phải xưng thật mình là tôi tá vô ích, như 
lời Đức Chúa Jêsu đã phán rằng: khi nào bay đã làm 
xong mọi việc đã truyền cho bay, thì bay hãy nói rằng: 
chúng tôi là tôi tá vô ích; bấy giờ mới được lòng thật 
khó khăn và sạch không, và mới nói được như vua Davít 
rằng: tôi cô thân một mình và khó khăn thật. Nhưng 
mà chẳng có ai giầu có phú quí, chẳng có ai được thong 
dong hơn kẻ biết bỏ mọi sự cùng bỏ mình xuống ở bậc 
rốt hết mà chớ. 


~—~«2291)24`~ 


—81.— 
ĐOẠN THỨ XII 


GIẢNG VỀ SỰ VÁC GÂU RỦT CÙNG VUA CHÚA MÌNH, 


LÀ ĐỨC CHÚA JÊSU. 


1. Có lời kinh thánh dạy rằng: mày hãy bỏ ý riêng 
mình, hãy vác câu rút mà theo Đức Chúa Jêsu. Gó nhiều - 
kẻ lấy điều ấy làm khó nghe; song le có lời khó nghe 
hơn nữa bội phần, là lời Đức Chúa Jjêsu sẽ phán sau hết 
mà rằng: hởi loài vô phúo, hãy xở ra khỏi mặt tao mà 
xuống lửa hằng đốt vô cùng. Vậy những kẻ rấy sẵn 
lòng nghe cùng vâng theo lời dạy ta vác câu rút, thì bấy 
giờ chẳng phải e sợ nghe lý đoán phạt mình đời đời. 
Khi Đức Chúa Jêsu đến phán xét, thì sẽ thấy câu rút trên 
lời, và bấy giờ những kẻ đã làm đầy tớ câu rút cùng đã 
ra sức nên giống chúa mình đã chịu đóng đanh, thì sẽ 
được lòng trông cậy lắm mà đến trước toà Đức Chúa Jêsu 
phán xét. 

2. Vậy nhân sao con sợ vác câu rút, là chính đàng số 
đưa con lên thiên đàng. Câu rút sẽ cứu linh hồn con cho 
khỏi chết, câu rút là sự sống con, câu rút hay che chở 
kẻo phải tay kế thù. Bởi câu rút thì conđược nhiếu ơn 
lành yên ủi, cùng được sức mạnh trong trí khôn và được 
vui mừng trong linh hồn. Câu rút tóm lại các nhân đức 
và bởi câu rút thì được nên lọn lành. Có vác câu rút, 
thì mới được rồi linh hồn, và mới trông được sống đời 
đời. Vậy con hãy vác câu rút và theo Đức Chúa Jjêsu, thì sẽ 
được hằng sống vô cùng. Đức Chúa Jêsu đã vác câu rút 


—88— 
đi trước cùng đã chịu chết trên cây câu rút vì con, để con 
lại vác câu rút mình cùng ước ao chịu chết trên câurút 
nữa; vì chưng nếu con chịu chết cùng Đức Chúa Jêsu, thì 
con cũng sẽ sống lại cùng Đức Chúa Jêsu, và nếu con chịu 
sự khó làm một cùng Đức Chúa dêsu, thì con cũng sẽ 
được hưởng sự sang trọng cùng Đức Chúa Jêsu. 

3.. Vậy: mợi si lành ; thì tại-sự vác câu rút cùng tại sự 
chịu chết trên cây câu rút; chẳng có đàng nào khác cho. 
được sống và cho được thật bằng. yên trong lidh hồn;, 
chỉ có một đàng câu rút cực thánh này, và: đàng hãm, 
mình hằng ngày liên mà thôi.. Dù con đi đâu, dù cọn, 
tìm thể nào mặc lòng, thì trên dưới eon chẳng thấy được, 
đằng nào cao trọng và vững chắc hơn đàng câu rút này., 
Dù con tài liệu; dù con xê xếp mọi sự vừa ý vừa lòng.con;, 
thì con cũng chẳng khỏi gặp một hai sự gì khó, dù khứng, 
dủ chăng, cho nên con sẽ thấy câu rút hằng sẵn liện, vì, 
chưng một.]à con sể chịu đau đớn trong xáe, hay là cọn sỹ, 
phải chịu sự khốn khó phần linh hồn, chẳng khỏi. 

4. Khi thì Đức Chúa Lời sẽ để con mồ côi, khi thì người 
tä-sẽ khuấy khuất; mà khốn điều này hơn nữa, là nhiệu 
khi tính hœ mình sẽ làm eho con nặng lòng,.và con chẳng. 
liệu được cách nào,.chẳng tìm được sự-gì yên äj cho được, 
khỏi hay là bớt sự khốn khó ấy, một sẽ phả¡.chịu oho đến, 
khi Đức Qhúa:ời định thể khác, vì chưng Đứo Chúa Lời, 
muốn.elio con tập ohju sự khó, mà chẳng được điều gì. 
yên ủi mình, để con vâng thánh ý Đức Chúa Lời cho lọn. 
dừng thêm lòng khiêm nhường; bởi sự chịu cơn gian nạn, 
lâm vậy. Chẳng có ai hay động lòng, khi suy đến sự thương 
khó Đức Ghúa Jâsu, cho bằng kẻ đã phải chịu sự khó nhự 


thể ấy. Ấy vậy câu rút đã sẵn liên, và chực con mọi nơi. 
Dù con chạy đi đâu, cũng chẳng khỏi, vì chưng con đi 
đâu, thì con cũng đem mình đấy và con lại thấy mình mãi. 
Dù con quay mặt đàng nào, trên dưới, bề trong bề ngoài; 
thì con cũng sẽ gặp câu rút trong mọi sự; cho nên con có 
muốn cho được bằng yên trong linh hồn, và lập công cho 
đáng đội mũ triều thiên đời đời; thì con hằng phải chịu 
khó nhịn nhục liên mà chớ. 

5. Nếu con bằng lòng vác câu rút, thì câu rút lại sẽ nâng 
đỡ con cùng sẽ đưa con đến cùng cồi con trớc ao, là chốn 
sẽ được nghỉ yên; sonz le con chẳng gặp được chốn ấy ở 
đưới đất này; nhược bằng con vác câu rút cách miễn 
cưỡng, thì cang thêm gánh nặng, càng thêm sự cực lòng 
cho con, và lại cũng phải chịu vác câu rút chẳng khỏi. Ví 
bằng con lánh câu rút này, thì sẽ phải câu rút khác chẳng 
sai, và có khi sẽ gặp câu rút nặng hơn nữa. 

6. Nào con trông lánh được sự mọi người phải chịa hết 
thay thảy ru? Nào có thánh nào đã khỏi vác câu rút và 
chịu sự khó ru? Dù Đức Chúa Jêsu, là Ghúa chúng tôi, 
người sống bao lâu ở dưới thế gian, thì người chịu 
thương khó liên, chẳng giờ nào không, như lời kinh 
thánh đạy rằng: Đức Chúa Jêsu đä phải chịu thương khó 
và sống lại bởi trọng kẻ chết, thì mới lên chốn sang trọng 
trên lời. Vậy nhân sao con tìm nẻo khác, chẳng muốn theo 
đàng vua chúa chúng tôi, là đàng vác câu rút. 

7ï. Đức Chúa Jêsu đã vác câu rút, đã chịu thương khó 
lọn đời, và con lìm sự bằng yên vui vé ru! Nếu con lánh 
sự chịu khó mà tìm sự gì khác, thì con lầm lỡ cả thể lắm, 
vi chưng cả đời tà là đời đẩy sự gian nan, Ta hằng phải 

ïĩ 


—90— 
gặp câu rút chung quanh ta liên; và ai càng đi đàng nhân 
- đức lọn lành, thì thường càng gặp câu rút nặng hơn, 
vì chưng càng kính mến Đức Chúa Lời, thì càng đau đớn, 
vì thấy. mình ở chốn khách đày xa mặt Đức Chúa Lời. 

8. Nhưng mà kẻ chịu nhiều sự khó làm vậy, thì cũng 
được ơn yên ủi giúp sức cho, vì chưng kẻ ấy hiểu biết 
mình được thêm công thêm phúc rất trọng bởi sự vác 
câu rút bằng lòng mà ra; và khi vui lòng vác câu rút, 
thì mọi sự khó lở nên dịp cho mình được lòng trông 
cậy ơn Đức Chúa Lời yên ủi cho; và càng phải chịu khốn 
nạn ngoài xác thịt, thì càng được nhiều ơn giúp sức phù 
hộ trong linh hồn. Cũng có khi lòng ái mộ ước ao chịu 
sự khó cho được nên giống Đức Chúa Jêsu chịu nạn, 
thêm sức mạnh đến nỗi kẻ ấy chẳng khi nào muốn khỏi 
vác câu rút và chịu khó, vì chưng kẻ ấy có lòng tin thật 
mình càng chịu được sự khó nặng hơn, thì càng đẹp 
lòng Đức Chúa Lời. Song le khỏng phải bởi sức yếu 
đuổi ta mà làm được sự ấy, bèn là ơn riêng Đức Chúa 
Lời ban sức mạuh đến nổi sự gì xác thịt yếu hèn vốn 
muốn tránh cùng lấy làm gớm, thì ta lấy lòng sốt sắng 
mà mến cùng ôm lấy những sự ấy vui lòng. 

9. Vậy sự ái mộ chịu khó vác câu rút, và hãm xác thịt 
cùng bắt nó làm tôi; lại lánh sự sang trọng mà vui lòng 
chịu xấu hỏ; lấy mình làm hèn và ước ao người ta khinh 
để; nhịn trong mọi cơn gian nan, chịu thiệt hại mọi đàng 
và chắng ước ao sự gì vui vẻ ở đời này; ấy là những 
sự chẳng vừa ý xác thịt đâu, và nếu con suy xét mình, 
thì dễ hiểu con chẳng có sức chịu những sự ấy; nhưng 
mà nếu con trông cậy Đức Chúa Lời; thì sẽ được sứe 


-=Ú(= 
mạnh bởi ơn trên lời xuống, và sẽ được thắng trận cùng 
thể gian cùng xác thịt; và nếu con dùng nhân đức tin 
như mã giáp và trông cậy câu rút Đức ChúaJêsu, thì con 
chẳng còn phải sợ ma qul nữa, 

10. Vậy con häy ăn ở cho phải đạo kẻ làm đầy tớ chân 
thật Đức Chúa Jêsu mà ở mạnh bạo vác câu rút chúa 
mình đã chịu đóng đanh vì lòng thương con; con hãy 
đọn mình chịu sự khó nhiều thể nhiều cách ở chốn khốn 
nạn này, vì chưng đù con ở đâu, thì cũng sẽ phải nhiều 
sự khó; dù con ẳn lánh chổn nào, thì con sẽ gặp liên, 
chẳng sai. Chẳng có lễ nào mà ta được khỏi sự gian 
nan, sự đau đớn, một phải nhịn nhục vậy mà chớ. Nếu 
con muốn cho được nghĩa cùng Đức Chúa jJêsu, và nếu 
con ước ao[được ăn mày phần vui mừng cùng người, 
thì con phải vui lòng uống chén cay đắng Đức Chúa 
Jêsu; còn những ơn lành yên ủi, thì hãy phó cả trong 
tay Đức Chúa Lời và để người phân phát mặc thánh ý 
người định liệu; về phần con, thì hãy sẵn lòng chịu sự 
khó, cùng tin thật những sự ấy là ơn rất vui mừng Đức 
Chúa Lời ban cho, vì chưng dù con có sức chịu được 
một mình những sự khốn khó đời này, thì con cũng 
chưa đáng hưởng sự sang trọng đời sau. 

11. Khi con đã đến được bậc nhân đức trọng; cho nên 
con lấy sự chịu khó vì Đức Chúa Jêsu làm ngon ngọt 
dịu đàng, thì hãy tin thật con là kẻ có phúc, vìchưng 
con đã tìm được thiên đàng ở dưới đất này. Song le 
con lấy sự chịu khó làm nặng lòng và con tìm đàng lánh 
sự khó bao lâu, thì khốn thân con bấy lâu; vì chưng con 
sẽ trốn đâu, thì sự khốn khó theo đấy liên, 


—92— 

12. Nếu con sẵn lòng vác câu rút cùng häm tính xác 
thịt, là việc con phải làm liên, thì con chóng được phần 
khá hơn và con sẽ được bằng yên. Dù con được lên 
tầng lời thứ ba, như ông thánh Bảo lộc, thì con chưa 
được chắc mình sẽ được khỏi sự khốn khó đâu, vì Đức 
Chúa Jêsu đä phán về ông thánh ấy rằng: tao sẽ cho người 
ấy biết người phải chịu bao nhiêu sự khốn khó cho sáng 
danhtao. Vậy nếu con muốn kính mến Đức Chúa Jêsu 
cùng làm tôi một mình Đức Chúa Jêsu lọn đời, thì con 
phải biết sự chịu khó là số phận con mà chớ. 

13. Chớ gì con đáng chịu một hai sự gì khó cho sáng 
danh Đức Chúa Jêsu, chốc ấy biết bao nhiêu sự sang 
trọng con sẽ được hưởng sau này; các thánh ở trên lời 
sẽ mừng rỡ là trùng nào, và con sẽ làm gương tốt cho 
anh em là dường nào; vì chưng mọi người khen sự 
nhịn nhục; song le kể ước ao chịu sự khó, thì hoạ hiếm 
là dường nào! Lễ thì con sẵn lòng chịu ít nhiều sự khó 
vì Đức Chúa Jêsu, khi con thấy nhiều kẻ chịu sự khó 
nặng hơn vì thế gian. 

1. Con hãy biết thật, con hằng phải sống ở thế gian 
như chết liên liên, và ai càng dẹp được tính xác thịt cho 
nó chết đi, thì càng được sống phần linh hồn cùng Đức 
Chúa Lời. Chẳng có ai hiểu được sự mầu nhiệm trên 
lời; có một kẻ hạ mình xuống gánh sự khó vì Đức Ghúa 
Jêsu mà thôi; lại chẳng có sự gì hay đẹp lòng Đức Chúa 
Lời và hay làm ích cho linh hồn hơnlà chịu sự gì khó vì 
Đức Chúa Jêsu; và nến con được chọn mặc ý mình, thì 
con thà chọn chịu sự khó vì Đức .Ghúa Jêsu,-thì hơn là 
chọn sự vui mừng, vì bấy giờ con được nên giống Đức 


—93— 
Chúa Jêsu và các thánh hơn; vì chưng sự được công; sự 
tấn tới đi đàng nhân đức, thì chẳng tại được sự êm ái, 
sự vui mừng yên ủi đâu, bèn là tại chịu nhiều sự gian 
nan khốn khó bằng lòng mà chớ. 

15. Nếu có sự gì trọng hơn và hay làm ích cho ta về 
đàng rỗi lĩnh hồn hơn sự chịu khó vác câu rút, thì ắt là 
Đức Chúa J©su đã giảng dạy ta cùng đã làm gương những 
sự ấy cho ta. Song le Đức ChúaJèsu chỉ khuyên dạy các 
đảy tớ và những kẻ muốn theo chân người, phải vác cảu 
rút, mà rằng: ai muôn theo tao, thì hãy bỏ mình đi, cùng 
hãy vác câu rút mà theo tao. Ấy vậy, khi ta đã được 
xem các sách, khi đã xét mọi lẽ cho kỉ càng đoạn, thì 
phải nói tóm lại một điều rằng: ta phải chịu nhiều sự 
gian nan khốn khó cho được vào nước thiên đàng. 


QUYÊN THƯ III 


GIẢNG VỀ ƠN VUI MỪNG YÊN ỦI ĐỨC CHÚA LỜI 


XUỐNG TRONG LINH HỒN KỶ LÀNH. 


ĐOẠN THỨ ] 


DẠY ĐỨC CHÚA JÊ§U NÓI KHÓ CÙNG LINH HỒN KỂ CHÂN THẬT 


NGÀY LÀNH LÀ LÀM SAO. 


1. Vua Davít nói rằng: tôi sẽ vâng nghe lời Chúa Dêu 
tôi phán trong lòng tôi. Phúc cho kẻ nghelời Đức Chúa 
Lời nói khó trong linh hồn mình, cùng được nghe chính 
mình Đức Chúa Lời phán lời yên ủi trong lòng. Phúc 
cho kẻ lắng tai nghe lời êm ái Đức Chúa Lời, mà bưng 
tai chẳng xem sao lời người thế gian đồn thỏi. Phúc 
mọi đàng cho kẻ không kế sao tiếng kêu trong lỗ tai bề 
ngoài, một vâng nghe lời chân thật Đức Chúa Lời dạy đồ 
bề trong. Phúc cho kẻ nhám mắt lại, chẳng xem sự bề 
ngoài, mà siêng năng xem xét sự bề trong phần linh hồn. 
Phúc cho kẻ thông suốt sự bể trong, cùng rán sức làm 
việc lành phúc đức một ngày một hơn, đẻ mà đọn linh ˆ 
hồn cho đáng nghe hiểu sự mầu nhiệm trên lời. Phúc 
cho kẻ vui mừng đem lòng thờ phượng Bức Chúa Lời 
liên, cùng xua bỏ hết mọi sự thế gian hay sinh ngăn trở 


—95—- 
rối lòng. Chớ thì! linh hồn tôi hãy suy xét bấy nhiêu sự 
cùng đóng cửa ngũ quan, cho được nghe lời Đức Chúa 
Lời, là chúa mình phán dạy là thể nào. 

2. Đấng thân thiết, là Đức Chúa Jêsu, phán dạy con 
rằng: tao là đấng hay cứu chữa mày; tao là sự bằng yên 
mày; tao là sự sống mày nữa. Mày ở lại cùng tao liên, 
thì sẽ được bằng yên. Hãy từ bỏ mọi sự chóng qua đời 
này, và tìm sự bền đỗ đời đời. Chớ thì! mọi sự phàm 
hèn đời này chẳng phải là sự đối trá hết thay thảy ru? 
Đấng cao trọng đã dựng nên con có từ bỏ con, thì nào 
mọi sự thế gian giúp đỡ gì đượcru? Vậy con hãy chê 
bỏ hết mọi sự thế gian cho dứt; cùng ở trung chính và 
siêng năng đẹp lòng đấng cực trọng đã dựng nên con; 
_ đề cho con được sự thanh nhàn thật mà chớ. 


—%a S3 ^—~ 
ĐOẠN THỨ II 
DỨC CHÚA LỜI;, LÀ MẠCH SỰ CHẦN THẬT, 
PHÁN DẠY BỂ TRONG; MÀ CHẲNG PHẨI PÙNG 


TIỂNG TẠI WGHE BỂ NGOÀI. 


Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi phán lời dạy đỗ, vì tôi tá 
Chúa tôi lắng tai nghe Chúa tôi. Này tôi là tôi tá Chúa tôi, 
xin Chúa tôi ban trí sáng cho tôi biểu lời C¬úa tôi :ăn - 
dạy. Xin Chúa tôi đem lòng tôi t›eo chiêu lời Chúa tôi. 
Chớ gì lời Chúa t›¡ xuống tronz linh h¿n như sương sẽ 
vậy. Dân lsraêli xưa xin cùng ông thánh Maisen rằng: 
xin ông dạy chúng tôi, thì chúng tôi sẽ vâng nghe; bằng 


sự Đức Chúa Lời phán dạy chúng tôi, thì đừng, kẻo mà 
chúng tôi chết mất chăng. Tôi chẳng muốn cầu nguyện 
cùng Chúa tôi như thể ấy, tôi một xin lấy lòng khiêm 
nhường, lòng khao khát mà cầu xin như đấng tiên tri 
Bamuêlê rằng: Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi phán, vì tòi tá 
hèn mọn này vâng nghe. Tôi xin Chúa tôi dừng dùng 
miệng ông thánh Maisen, hay là đấng tiên tri khác mà 
dạy dỗ tôi. Chúa tôi đã mở lòng, đã soi sáng trí khôn các 
đấng tiên tri, thì tôi dám xin chính mình Chúa tôi dạy 
đồ, vì chưng một mình Chúa tôi phán được lời hay thấm 
thuốt lòng tôi, mà chẳng phải dùng đến các đấng ấy; 
nhược bằng Chúa tôi chẳng ban ơn, thì lời các đấng 
tiên tri chẳng sinh được ích §ì. 

2. Các đấng ấy giảng được lời ran trong lỗ tai, song 
chẳng làm được cho tôi hiểu ý tứ lời ấy. Lời cácđấng 
ấy là lời khôn khéo; song le nếu Chúa tôi nín lặng, thì 
lời ấy chẳng làm được cho tôi động lòng sốtmến. Các 
đấng ấy biên chép chữ sách, song Chúa tôi tỏ ra ý nghĩa 
trong sách ấy. Các đấng ấy giảng dạy sự mầu nhiệm, 
sonz Chúa tôi giảng nghỉa những sự kín nhiệm ấy. 
Các đấng ấy rao lẻ luật, song Chúa tôi giúp sức cho tòi 
được giữ lề luật ấy cho lọn. Các đấng ấy chỉ lối, song 
Chúa tôi thêm sức cho tôi được đi. Các đấng ấy soi 
sáng bề ngoài mà thôi, song Chúa tôi dạy đổ soi sáng bề 
trong. Các đấng ấy tưới nước bề ngoài, song Chúa tôi 
làm cho sinh ra hoa lái. ác đấng ấy kêu những tiếng 
động đến lỗ tai, song Chúa tôi ban ơn soi sáng cho trí 
khôn thông hiểu cho tỏ. 

3. Vậy tôi dám xin Chúa tôi là đấng thật thà vô cùng, 


D7. 
xin chính mình Chúa tôi dạy đỗ tôi, đừng để ông thánh 
Maisen dạy, kẻo mà, nếu tôi chịu lời răn bảo bề ngoài, 
mà chẳng được lòng sốt mến bẻ trong, thì tôi chết mất 
cùng chẳng sinh được ích gì chăng; vá lại tôi có nghe: 
lời răn dạy, mà chẳng vâng cứ; tôi có thông biểu, mà 
chẳng ái mộ; có tin, và chẳng giữ, thì tôi sẽ phải lý đoản 
phạt chăng; vì vậy tôi xin Chúa tôi phán dạy tôi, vì tôi 
tá Chúa tôi vâng nghe, vì chưng lời Chúa tôi là lời ban 
sự sống vô cùng. Tôi xin Chúa tôi phán lời dạy đỗ tôi, 
chắng những cho tôi được sự yên ủi linh hồn tôi một 
chút và biết đàng sửa tính nết, mà lại cho danh Chúa tôi 
được trọng vọng, vinh hiển, cả sáng cho đến đời đời. 


SG <<... 
ĐOẠN THỨ II 
TA PHẢ1 LẤY LÒNG KHIÊM NHƯỜNG MÀ NGIE LỜI THIÊN CHÚA 
PHÁN DẠY; SONG KẾ LẤY LỜI ẤY LÀM TRỌNG CHO XỨNG; THÌ 
ÍT LẮM LÀ DƯỜNG NÀO. 

1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: hỡi con, hãy nghe lời 
cha, là lời rất êm ái, rất quí trọng hơn mọi điều thông 
thái các quân tử và các kể khôn ngoan trong đời đã nói. 
Lời cha đạy là lời linh nghiệm cùng là mạch sự sống, 
chẳng khá cứ lẽ xác thịt mà suy xét lời ấy, cùng chẳng 
nên nghe lời ấy vì một sự muốn cho sướng chí vô ích, 
một phải nín lặng mà vâng nghe, cùng phải lấy lòng 
khiêm nhường, lòng sốt mến hết sức mà chịu lấy. 

-2. Linh hồn than: lạy Chúa tôi, phúc cho kẻ Chúa tôi 
răn bảo cùng dạy đổ lẻ luật Chúa tôi, để giám bớt sự 


—08— 
gian nan trong thì tiết eơ khổ, mà kê ấy được khỏi cực - 
lòng quá ở dưới đất. 

3. Đức Chúa Jêsu phán rằng: đầu trước, cha vốn đã 
đạy đỗ soi sáng các đấng tiên tri, và từ xưa đến nay cha 
hằng phán lời dạy đỗ mọi người liên; song có nhiều kẻ 
điếc tai và cứng lòng chẳng muốn nghe lời cha đạy. 
Nhiều người vui lòng nghe thể gian hơn Đức Chúa Lời, 
cùng chiều lòng theo tính mê xác thịt hơn là vâng theo 
thánh ý Đức Chúa Lời. Thế gian hứa sự hay qua, sự 
nhỏ mọn, mà người ta cũng mê mắn làm tôi nó. Tao 
phán hứa những sự cực trọng hằng được bền đỗ đời 
đời, và người ta còn để lòng lạnh lẽo ơ hờ. Nào có 
thấy ai siêng năng vâng lời chịu lụy Đức Chúa Lời mọi 
đàng, cho bằng người ta năng nắn làm tôi thế gian và 
qui lụy kẻ cả trong đời ru? Hỡi Sion, là linh hồn bạc 
ác, hãy hỏ ngươi, và nếu mày hỏi vì làm sao, thì hãy 
nghe, vì lễ này, là vì người ta chẳng quản đi đảng xa xôi 
cho được bỏng lộc nhỏ mọn, và có nhiều kể ngại nhắc 
một bước chân cho được hằng sống đời đời. Người 
ta ham hố lợi hèn, cũng có khi cäi lầy nhau nhọ nhem 
vì một đồng tiền; cùng vì một chút phần thưởng; vì của 
gì hèn mọn, thì người ta chẳng nề khó nhọc đêm ngày. 

&, Song khốn thay! vì sự tốt lành hằng bền đồ vô cùng, 
vì phần thưởng vô giá, vì sự cực sang cực trọng vô tận, 
thì người ta chất ngại chịu khó nhọc một chút cho được 
sự tốt lành đường ấy. Hữỡi, tôi tá biếng nhác, hay kêu ˆ 
rêu, häy nhuốc nha, vì người thế gian săm sắn mà làm 
hư mất linh hồn, hơn con siêng nặng tìm cho được hằng 
sống đời đời. Nó mê sự giả trá hơn con ái mộ sự chân 


—99 — 

thật. Song le có nhiều lần nó hỏng mất, chẳng được 
như ý nó đä trông mong; mà lời tao chẳng hề đối ai, và 
hề ai đã cậy trông tao, thì chẳng phải hư không bao giờ. 
Tao sẽ ban mọi sự tao đã hứa; tao sẽ làm cho lọn, như 
tao đã phán, miễn là người ta giữ lòng kính mến tao 
cho đến cùng. Tao là đấng rộng räisẽ thưởng kẻ ngay 
lành, tao là đấng hay thử cả thể những kẻ hết lòng thờ 
phượng kính mến tao.. 

5. on hãy ghi những lời tao trong lòng, và thầm thĩ 
suy ngắm lời ấy cho chín chắn, vì chưng lời tao là khí 
giới rất cần kíp trong cơn cám đỗ. Những lời con 
không hiểu tỏ trong lúc son xem sách, thì con sẽ hiểu tỏ 
trong giờ cha sẽ ngự đến thăm viếng con. Những kẻ 
nào cha đã chọn, thì cha thường thường thăm viếng 
hai thể này: một là cha định cho kể ấy phải sự khó để 
mà thử lòng, hai là cha ban ơn yên ủi vui mừng. VẢ 
lại hằng ngày cha cũng giảng dạy hai bài, một là trách 
vì nết xấu, hai là giục lòng tấn tới đi đàng nhân đức 
lọn lành. Ai đã được nghe lời tao dạy mà lấy làm thị. 
thường, thì lời ấy sẽ nên lý đoán phạt nó trong ngày 
phán xét. 


KINH CẦU XIN ĐỨC CHÚA LỜI BAN ƠN CHO ĐƯỢC LÒNG SỐT SẲNG. 


6. Thân lạy Chúa tôi; Chúa tôi là mọi sự lành tôi, và 
._ tôi là vật gì mà đám mở miệng ra nói khó cùng Chúa tôi 
rul Tôi là tôi tá hần cùng mọi đàng, tôi là giòi bọ rất 
phàm hèn đến nỗi tôi ehẳng hiểu biết được cùng chẳng 
dám xưng ra tôi bần cùng, tôi phàm hèn là đường nảo. 


— 100 — 

Tôi đám xin Chúa tôi nhớ vốn tôi chẳng ra giổng gì cùng 
chẳng có của gì, và chẳng có sức làm được việc gì sốt. 

Có một mình Chúa tôi là đấng rất lòng lành, rất công 

chính, và cực thánh vô cùng. Chúa tôi phép tắc vô: 
cùng hằng ban mọi sự lành, hằng làm cho mọi giống 
mọi loài điều được no đủ; có một kể có tội lỗi, thì Chúa 

tôi mới bỏ hư không mà thôi. Tôi xin Chúa tôi nhớ lại 

lòng lân mẫn Chúa tôi, mà ban ơn đầy đẩy vào lòng tôi, 

vì Chúa tôi chẳng muốn bỏ hư không những sự Chúa tôi 

đã dựng nên. 

-17. Ví bằng Chúa tôi chẳng thương cùng chẳng ban ơn 
thêm sức cho tôi, thì tôi nhịn tính mê nết xấu tôi ở dưới 
_ thế gian khốn nạn này làm sao được? Xin Chúa tôi, chớ 
ngảnh mặt xa tôi, chớ giản sự đến thăm viếng tôi; chớ 
cất ơn yên ủi lòng tôi đi, kẻo linh hồn tôi ra giống đất 
khô khan trước mặt Chúa tôivậy. Tôi xin Chúa tôi dạy 
đồ tôi vâng theo thánh ý Chúa tôi cùng ăn ở cho khiêm 
nhường, cho phải phép trước mặt Chúa tôi, vì chưng tôi 
được phần khôn ngoan thẻ nào, thì bởi ơn Chúa tôi mà 
ra, và Chúa tôi đã biết thật mọi sự trong mình tôi; cùng 
đã biết tôi khi chưa có lời đất và khi tôi chưa sinh ra ở 
thế gian này mà chớ. 

ĐOẠN THỨ 1V 
DẠY TẢ ĂN Ở CÁCH KUIỀM NHƯỜNG NGÀY THẬT TRƯỚC MẶT 
ĐỨC CHÚA LỜI, 

-4, Đức Chúa Lời phán Yằng: Con hãy làm mọi việc 

trước mặt tao cho chân thật; con hãy lấy lòng ngay mà 


— 101 — 

tìm tao liên, Ai giữ lòng ngay lành và nhớ đến mình ở 
trước mặt tao liên, thì sẽ được khỏi cơn cám đỗ độc dữ, 
và đấng chân thật vô cùng sẽ cứu chữa, cho nên kẻ gian 
-giảo, kẻ xấu nết nói hành bỏ vạ chẳng làm hại được kẻ 
ấy. Nếu đấng thật thà vô cùng cứu lấy con, thì con sẽ 
được thật thong dong và chẳng còn xem sao lời người 
thể gian nói dông dài. 

2..Linh hồn than rằng: Lạy Chúa tôi, lời Chúa tôi phán, 
thì thật lắm: tôi xin Chúa tôi cho tôi được y như Chúa 
tôi dạy; tôi xin Chúa tôi thật thà vô cùng dạy đổ tôi, che 
chở tôi và gìn giữ tôi cho đến cùng sau hết, tôi được mọi 
sự lành. Chớ gì lời chân thật Chúa tôi chữa lòng tôi cho 
khỏi yêu chuộng sự dữ, và dính bén sự trái lễ, thì bấy 
giờ tôi sẽ được yên hàn thong dong lắm mà nhớ đến 
mnình ở trước mặt Chúa tôi liên. 

3. Đức Chúa Jêsu là đấng thật thà vô cùng phán rằng: 
Vậy thì cha sẽ dạy đỗ con những sự công chính vừa thánh 
ý; vừa con mắt cha. Con hãy tướng nhớ các tội lỗi con 
mà ăn năn lo buồn hết lòng hết sức, và con chớ lấy mình 
làm trọng chút nào, vì việc lành con đã làm, làm chi. 
Thật sự con là kẻ có tội, và con mắc nhiều tính mê cùng 
vướng nhiều nết xấu. Bởi sức riêng con, thì con hằng 
chiều hoá nên bụi nên không. (on chóng ngã, con để 
thua, để rối trí cùng hay ngã lòng mà chớ. Con chẳng 
có của gì mà được khoe mình sốt, một có nhiều lề mà 
xưng mình là kẻ hàn, vì chưng con yếu hèn quá trí khôn 
hiểu chẳng đến. 

4. Bởi đấy cho nên trong các việc con làm, con chớ 
tưởng con đã làm việc gì cả thể đâu. Con bãy suy biết 


—102— 
rằng: những sự gì được bền đổ đời đời, thì mới kẻ là 
sự cao cả, trọng vọng, quí giá, đáng khen, đáng yêu 
chuộng và đáng ước ao mà chớ. on hãy vui lòng suy 
phục lời rất chân thật vô cùng tao phán dạy; và hằng chê 
ghét tính rất phàm hèn mình liên. hớ có sự gì con 
sợ hãi và chê trách cùng lánh xa cho bằng tính mê và tội 
lỗi con, vì nó là giống dữ con phải ghét hơn mọi sự thiệt 
hại đàng khác. Có kế chẳng thật lòng bước đi trước 
mặt tao, một theo tính hay chuộng sự mới lạ và tính kiêu, 
cho nên nó thông biết sự mầu nhiệm cùng hiểu thấu sự 
cao sâu ở nơi Đức Chúa Lời, mà nó ươn ái về việc riêng 
mình cùng trể nải về việc rỗi linhhồn. Bởi nó kiêu ngạo 
cùng chuộng sự lạ làm vậy; thì tao ngảnh mặt đi và nên 
nghịch cùng nó, cho nên nó thường phải cơn cám dỗ 
hiểm nghèo cùng năng phạm tội. 

5, Con hãy sợ lý đoán Đức Chúa Lời, con hãy kinh hãi 
cơn thịnh nộ đấng phép tắc vô cùng. Con đừng tra xét 
việc Đức Chúa Lời làm, một hãy suy đi xét lại tội lồi con, 
thì nhiều lám là đường nào, và con đã bỏ việc lành là 
ngần nào. Œó người thì sốt sắng xem sách; có người thì 
siêng năng sắm mẫu ánh mà kính thờ; có kẻ hay làm việc 
nọ dấu kia bề ngoài, mà nó lầm nghĩ mình ngoan đạo vì 
đã giữ những điều ấy. Lại có người năng nói đến Đức 
Chúa Lời bằng miệng mà chẳng có lòng kính mến là bao 
nhiêu. Có kể đã được sự sáng soi trí khôn cùng đã 
được lòng thanh sạch, chẳng còn dính bén sự gì, và kẻ 
ấy hằng khát vọng sự bền đồ đời đời, cùng phiền lòng 
khi nghe nói đến sự *:èn thế gian; lại đau đớn khi bất 
đác dï phải lo việc cho xác thịt được dùng; ấy là kẻ hiểu 


—103— 
lời chân thật vô cùug Đức Chúa Phiritô sangtô phán 
đạy trong lòng; vì chưng lời ấy dạy kẻ ấy chê bỏ sự 
hèn thế gian, mà ái mộ sự trên lời, lại dạy đừng 
xem sao đến thế gian, một ước ao nước thiên đàng đêm 
ngày liên. 


—^%⁄#1%\^~ 
ĐOẠN THỨ V 
NHÂN ĐỨC KÍNH MẾN ĐỨC CHÚA LỜI SINH NHỈỂU ÍCH TRỌNG CẢ;THẺ 
LÀ DƯỜNG NÀO, 

14, Tôi đội ơn Cha cả ở trên lời, là cha Đức Ghúa Jêsu 
cùng là Chúa tôi đã ghé mặt lại nhớ đến tôi tá hèn mọn này, 
Lạy cha rất nhân từ vô cùng, là mạch mọi sự lành vui 
mừng, tôi cám ơn Chúa tôi, vì một hai khi Chúa tôi đoái 
thương ban ơn yên ủi tôi, là kẻ chẳng đáng ăn]mày ơn 
lành Chúa tôi bao giờ. Tôi cám ơn ngượi khen Đức Chúa 
Cha và Đức Chúa Jêsu, là con thật Đức Chúa Cha, và Đức 
Chúa Phiritô sangtô là mạch mọi ơn yên ủi đời đời chẳng 
cùng. Hï ôi! Chúa lời đất, là cha cực thánh hằng yêu dấu 
tôi, khi Chúa tôi ngự xuống trong lòng tôi, thì linh hồn 
tôi và cả và mình tôi sẽ mừng rỡ là trùng nào! Chúa tôi 
là mạch sự sang trọng,sự vui mừng cho tôi. Gó một mình 
Chúa tôi, tôi trông cậy và chạy đến trong thì buỏi gian nan. 

2. Song bởi tôi còn yếu đuối chưa được lòng kính mến 
là bao nhiêu; và tôi còn kém nhân đức; thì cần phải có ơn 
Chúa tôi thêm sức cùng yên ủi lòng tôi. Nhân vì lẽ ấy tôi 
xin Chúa tôi năng thăm viếng cùng đạy dỗ cho tôi biết lề 
luật cực thánh Chúa tôi. Tôi xin Chúa tôi cứu lấy tôi cho 


— 104 — 
khỏi các nết xấu, cùng chữa lòng tôi kẻo còn dính bén 
sự gì trái lẽ, để khi tôi được đã các đấu vết và được trong 
sạch mọi đàng, thì tôi được sẵn sàng dễ đem lòng kính 
mến, lại được sức mạnh vác câu rút, và được vững 
vàng đi đàng nhân đức liên. 

3. Sự kính mến là sự rất cả thể, rất quí trọng hơn mọi 
sự khác; có một sự kính mến làm cho gánh nặng nên 
nhẹ nhàng cùng làm cho linh hồn được bình tỉnh ở 
giữa mọi cơn xao xác; vì chưng linh hồn kẻ kính mến 
có sức gánh nặng mà lấy làm nhẹ như không, và mọi sự 
cay đáng lở nên bùi ngon cho kẻấy. Sự kính mến Đức 
Chúa Jêsu, thì quảng đại và giục lòng làm việc cả thể 
cùng ước ao nên lọn lành một ngày một hơn. Sự kính 
mến muốn trồi lên cao cùng chẳng chịu mắc mưới sự gì 
hèn thế gian. Kế có lòng kính mến muốn xong mình 
cho hẳn cùng bỏ dứt hết các hơi hướng thế gian, kẻo 
con mắt bề trong còn phải lờ mờ cách nào, hay là mình 
rối rít vì một hai sự gì vui thế gian, hay là ngã lòng vì 
gặp sự gì khó chăng. Ghẳng có sự gìêmái; mạnh mẽ 
cùng cao cả quảng đại hơn sự kính mến; con häy tìm trên 
lời đưới đất, cũng chẳng thấy sự gì ngon ngọt và lọn tốt 
lọn lành hơn sự kính mến, vì chưng sự kính mến bởi 
Đức Chúa Lời mà ra, và kể có lòng sốt mến có vượt qua 
mọi sự thế gian mà thấu đến Đức Chúa Lời, thì mới 
nghỉ yên được mà chớ. 

%4. Kê có lòng kính mến những điậy mau bay kíp 
cùng vui mừng liên. Kẻ ấy thong dong, chẳng còn sự gì 
ngăn cầm đượcnữa. Kẻ ấy bỏ mọi sự thế gian cho được 
mọi sự nơi Đức Chúa Lời, và kẻ ấy được mọi sự nơi Đức 


—10% — 
Chúa Lời, vì chưng nó vượt qua mọi sự mà nghỉ yên 
trong Đức Chủa Lời, là ngàn, là cội rễ mọi sự lành. 

Kê có lòng kính mến chẳng xem xét của ban là của 
trọng hèn thể nào, một từ bỏ mọi sự mà trở mặt lại cùng 
đấng cao trọng đã ban của ấy cho. Sự kính mến thường 
chẳng biết ngần, một nóng nảy quá mọi ngẩn. Ai có 
lòng kính mến, thì chẳng lấy sự gì làm nặng nề khó 
nhọc, một rán sức làm quá sức mình; chẳng bao giở 
lấy lẽ sự nọ sự kia quá sức làm chẳng nổi, vì chưng kể 
ấy tưởng rằng: mình làm được mọi sự; cùng nên làm 
mọi sự thay thảy; vì vậy kẻ ấy có sức làm nổi mọi việc 
và nó làm thành cho lọn nhiều sự kẻ không có lòng kính 
mến lấy làm ngã lòng, chẳng có sức làm nỗi được. 

ð. Linh hồn kẻ có lòng kính mến hằng tỉnh thức liên; 
xác nghỉ, song le lòng còn tính, Nó khó nhọc, mà chẳng 
mỗi mệt; nó chịu cơ khổ, mà chẳng túng cực; nó phải 
kinh hãi, mà chẳng rối lòng rối trí; nhưng mà lòng kính 
tnến là như ngọn lửa đỏ, như đuốc cháy lên cao màthâu 
qua mọi sự. Nếu có ai có lòng kính mến, thì đã hiểu tỏ 
tiếng kính mến nghĩa là làm sao. Lửa kính mốn cháy: 
trong linh hỗn kê. than rằng: lạy Chúa tôi, là đấng tôi 

' kính mến: lót mình Chúa tôi là phần của tôi, và lỗt mình 
tôi là phân của Chúa tôi, ấy là tiếng lớn thấu đến Đức 
Chúa Lời. 

6. Tôi xin Chúa tôi thêm lửa kính cho.đây lòng tôi, để 
Khi lửa kính mến bao bọc cả và mình tôi cùng làm. cho 
lòng tôi chẩy #a như sáp gần lửa, thì tôi được nếm thử. 
sự kính mến làm vậy; là sự tốt lành êm ái là dường nào. 
Ghớ gì tôi được lòng sốt mến nóng nảy quá chừng đến 

8 


—106— 

nỗi tôi ngắn trí ra, mà chẳng còn biết gì đến mình tôi 
nữa. Ghớ gì tôi hát mừng liên vì lòng kính mến! Lạy 
Chúa tôi, là đấng tôi kính mến, tôi xin theo chân Chúa 
tôi lên trên cao, mà hát mừng ngượi khen Chúa tôi đến 
nỗi hao tổn hết tỉnh thần tôi! Tôi xin kính mến Chúa 
tôi hơn mình tôi; và yêu mình tôi vì một Chúa tôi; và lại 
những kẻ thật lòng kính mến Chúa tôi, thì tôi cũng xin 
yêu mến những kẻ ấy; vì một Chúa tôi, như lề luật Chúa 
tôi răn dạy phải thương yêu nhau, thì làm vậy. 

7. Lòng kính mển thì mau mắn, ngay thật, khoan nhân, 
cùng êmái tươi tỉnh, mạnh mẽ, có đức hay nhịn, đức khôn 
ngoan, ở trung chính, ở nhân từ và kiên tâm, chẳng tìm 
ích riêng cho mình bao giờ, vì chưng hề ai tìm ích riêng 
cho mình thì nó liền bỏ mất sự kính mến, Kẻ có lòng kính 
' mển có ý có tứ, ở khiêm nhường và chân thật; chẳng 
có ươn ái, nhẹ đạ cùng chẳng xem sao sự vô ích thế gian. 
Kẻ ấy cũng hay giữ mình trong sự ăn sự uống cùng giữ 
nhân đức sạch sẽ, ở vững lòng, giữ linh hồn bằng phẳng 
và cầm ngũ quan mọi đàng. Kẻ có lòng kính mến, thì „ 
siêng năng vâng lời chịu lụy kẻ bề trên cùng lấy mình 
là kẻ hèn, đáng khinh chê. Kẻ ấy hằng sốt sắng thờ 
phượng và cám ơn Bức Chúa Lời. Dà khi phải cơn lạnh 
lểo trong lòng, thì cũng tin cậy một Đức Chúa Lời liên, 
vì đã biết rằng: có chịu đau đớn cực lòng, thì mới có 
nhân đức kính mến mà chớ, 

8. Ai chẳng sẵn lòng chịu mọi sự khó cùng vâng theo 
thánh ý đấng bạn hữu chí thiết, thì chẳng đáng gọi là 
kẻ thật lòng kính mến, vì chưng kẻ có lòng kính mến, 
thì phải vui lòng chịu lấy mọi sự khó và mọi sự cay đắng 


—101— 
vì đấng mình kính mến, cùng chẳng nên lìa bỏ người vì 
sự gì khó bao giờ. 


—⁄<<°G + 
ĐOẠN THỨ VI 
GIẢNG VỀ SỰ THỬ BIẾT KỂ CÓ LÒNG KÍNH MẾN ĐỨC CHỦA LỜI. 


14. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡởi con; con chưa mến 
cha cho lọn cùng chưa mến cho phải chính đàng khôn 
ngoan. 

2. Linh hồn thưa rằng: Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi 
dạy vì làm sao? 

3. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Vì chưng, khi eon gặp 
phải sự gì trái ý mình, thì con bỏ việc con đã tra tay 
làm, và con háo hấc tìm điều yên ủi mình quá lẻ. Kẻ 
có lòng kính mến cho mạnh sức, thì đứng vững ở giữa 
cơn cám đổ, cùng chẳng tin mưu chước kẻ thù, dù khi 
được sự lành, dù khi gặp sự khó, thì kẻ Ki hằng giữ 
lòng mến tao liên. 

&. Ai cứ đảng khôn ngoan mà kính mến, thì chẳng 
xem xót của ban cho bằng xem lòng thiết nghĩa kẻ ban 
cho. Kẻ ấy xem đàng tình nghĩa hơn đàng của cải cùng. 
lấy đấng thiết nghĩa mình làm quí trọng hơn mọi của bội 
phần. Ai kính mến tao cả thể, thì chẳng xem xétnguyên. 
ơn lành tao ban cho mà thôi, bèn là kẻ ấy đem lòng mến 
tao trên hết mọi sự và nghỉ yên đấy. Vậy có khi nào 
con chẳng thấy mình động lòng mến tao và các thánh 
như ý mình muốn, thì chớ nghĩ rằng: mình đã khốn 
nạn, đã hư các việc đi rồi làm chỉ. Vả lại một hai khi 


=—108— 

@on thấy mình động lòng mến tao cáoh êm ái tốt lành, 
thì là ơn riêng xuống trong lòng và làm cho con được 
thử nếm một chút sự vui mừng trên nước thiên đàng; 
song le con chẳng khá cậy ơn ấy quá, vì ơn ấy đến đoạn, 
rồi lại biến đi. Kẻ chốnglảnhững ý trái làm động linh 
hồn cùng khinh đễ chước ma qul, ấy là kẻ đạo đức lọn 
lành và được công trọng lắm. 

ð. Vậy dù kế thù bày về những sự quấy quá cách nào 
mà cám đỗ cho cơn, thì con chứ rối lòng làm chỉ, bèn hãy 
ở cho vững vàng cùng giữ một lòng ngay lành trước mặt 
Đức Chúa Lời. Mà dù có khi nào con thấy mình thoát chốc 
suy ngắm sự mầu nhiệm đến nỗi ngắn trí ra, đoạn lại: 
thấy mình tơ tưởng n#ay những điều hèn như mọi khi, 
thì con chớ nghĩ sự ấy là chước kẻ thừ1ừa đối; vì chứng: 
những điểu đông dài quấy quá Tàm vậy, tHì tại kẻ fhù: 
bày về trái ý con, hơh là tại con muốn; và khi con ghét và: 
chống1ả những sự ấy, thì con được công rà chẳng thiệp 
gì sốt, 

6. Con phải biết tỏ kẻ thù vốn ghét đơn, thì nó ra sứœ 
sinh ngăn: trở mọi đàng để cho:con:bỗ những sự lành con 
ước ao và những việc sốt sắng con quen làm, như khi cøn- 
muốn kính thờ các thánh, lấy lòng sốt sắn# màsuy ngắm' 
sự thương khó tao đã chịu, nhớ đến eáo tới lỗi con mà: 
ăn oăn lo buồn, đốc lòng giữ mình cho siêng năng, vài 
quyêt chí đi đàng|nhân đức một ngày một hơn. Mu qữ 
bày ra trăm điều xấu xa để cho oơn sờn lòng-và gớm ghố; 
mà bổsự đọc kinhjnguyện ngắm dừng sự xem:sách thiêng: 
liêng nữa. Nó ghót sự xưng tội cho khiêm nhường, và: 
nếu nó có thể làm được, thì nó làm cho ngưỡi ta đừng: 


— 409 — 
chịu lễ bao giờ. Song le dù nó thường giăng lưới lừa 
bắt con; thì con chớ tỉn, và đừng xem sao đến nó, Con 
hãy đỗ cho nó những sự ô uế xấu xa nó. bày về trong trí 
khôn con mà mắng nó rằng: mày là qui dơ dáy; häy xở đi 
cho khỏi; mày là thằng khốn nạn, hãy nhuốc nha; mày 
thật ô uế, vì mày đám đổ vào lỗ tai tao những-điều xấu 
thê này. Thằng bênh bãi rất độc kia, mày hãy lánh cho xa, 
mày chẳng được phần gì nơi tao; Đức Chúa Jàsu sẽ giữ 
tao, như quan tướng mạnh mẽ và mày sẽ thua trận: xấu 
bỏ mà chớ. Tao thà chết, thà chịu muôn vàn hình khỏ, 
mà chẳng thà nghe mây đâu. Mày hãy nín câm đi; dù 
mày khuấy khuất tao thể nào, thì tao cũng chẳng nghe mày 
nữa đâu. Tao đã có Đức Chúa Lời soi sáng cứu chửa, thì 
tao còn sợ gì được nữa ru? Dù một vạn lính sắp giáp trận 
cùng tao, tao cũng chẳng động lòng sợ hãi, vì đã có Đức 
Chúa Lời phù hộ và cứu lấy tao. 

7. on hãy đánh chiến trận như quân lính can đảm, 
mà hoặc là con có ngä thua một hai khi, vì tính con yếu 
đuối, thì hãy thu sức lại cho mạnh hơn khi trước, vì 
lòng trông cậy tao sẽ ban ơn thêm; nhưng mà con phái 
giữ lắm kẻo con cậy mình và sinh ra lòng kiêu ngạo. 
Bởi không giữ mình về sự ấy; thì có nhiều kẻ lạc đàng 
lừa dối mình, cũng có khi nó ra tối tắm cứng lòng như 
phát bệnh hầu bất trị vậy. Con xem gương kẻ đã đại đột, 
đã cậy mình kiêu ngạo mà đã ngã làm vậy, thì hãy giữ: 
mình cho ý tứ và ở khiêm nhường cho đến lọn đời. 


_ ⁄£€2:2⁄2teoem 


—110— 


ĐOẠN THỨ VII 


ĐẠY TA Ở' KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ MÀ GIỮ' ƠN ĐỨC 


CHÚA LỜI CHO KỈÍN TRONG LÒNG. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: hởi con, khi nào ơn 
Đức Chúa Lời thương; con được lòng sốt mến, thì con 
hãy giấu ơn ấy trong lòng, đừng năng nói đến, đừng 
lấy mình làm cao, và đừng trọng sự ấy quá lễ; một càng 
phải lấy mình làm hèn cùng dái sợ vì con chẳng đáng 
Đức Chúa Lời thương làm vậy; con có giữ thể ấy, thì 
con sẽ sinh được nhiều ích hơn và sẽ đi đàng vững chắc 
hơn. Khi con thấy mình động lòng sốt mến, thì chớ 
lấy sự ấy làm yêu chuộng quá, vì chưng lòng sốt sắng 
ấy dễ đổi đi mà ra lạnh lềo. Vậy kbi con được ơn vui 
mừng Đức Chúa Lời ban cho, thì hãy tưởng nhớ rằng: 
hề lúc nào con chẳng được ơn ấy, thì con thiểu thốn, 
con bần cùng là dường nào. Con chớ nghỉ rằng: khi 
con được ơn Đức Chúa Lời yên ủi lòng con, thì eon mới 
tấn tới đi đàng nhân đức đâu, song le khi Đức Chúa 
Lời cất ơn ấy đi, nếu con hạ mình xuống, giữ lòng khiêm 
nhường cùng sẵn lòng nhịn vậy, cho nên khi bấy giờ 
con không dám trễ nải sự đọc kinh nguyện ngắm, chẳng 
dám bỏ liều các việc lành về bậc mình con quen làm mọi 
khi, một vui lòng làm mọi việc vừa sức và cách thế con 
đã lấy làm tốt hơn, mà không bỏ hẳn sự lo việc linh hồn 
vì thấy mình khô khan, rối lòng, thì bấy giờ con cũng 
được tấn tới đi đàng nhân đức lọn lành. 

2. Có nhiều kẻ thấy mình không được như ý; thì liền 


—i11l— 

ra phiền lòng chẳng shju được, bay là sinh ra lòng ươn 
ái tức thì. Song le ta chẳng được đàng đi vừa ý mình 
mãi đâu; Đức Chúa Lời muốn ban ơn cùng yên ủi lòng 
ta những khi nảo, người muốn ban ngần nào, người 
muốn ban cho ai, thì mặc thánh ý Đức Chúa Lời mà thôi. 
Có người đã được lòng sốt mến, mà bởi nó không biết 
dùng ơn ấy; thì đã hư đi mất, vì chưng nó đã muốn 
làm quá sức mình, chẳng có suy sức mình yếu hèn là 
thể nào, một theo cơn sốt sắng hơn là suy lẽ vừa phải; 
vì vậy bởi nó đã muốn làm việc cả thể quá chẳng vừa 
thánh ý Đức Chúa Lời, thì nó đã chóng mất ơn Đức Chúa 
Lời.-: Nó đã làm tỏ trên lời, mà nó đã hoá nên khó khăn 
hèn hạ. Đức Chúa Lời định cho nó phải bạ xuống cùng 
phải thiếu mọi sự làm vậy, để nó học biết rằng: chẳng 
nên dùng cánh mình mà bay lên, một phải trông cậy 
cánh tay Đức Chúa Lời mà chớ. Kẻ nào mới tập đi đàng. 
nhân đức, chưa quen, nếu nó chẳng phó mình trong tay 
người khôn ngoan coi sóc, thì dễ lầm lạc và dễ ngä mất. 

3. Yí bằng nó muốn theo ý riêng hơn là tin lời kẻ đã 
quen biết đi đàng nhân đức; thì sau hết nó sẽ mắc phải 
sự cơ hiểm, mà nó có chịu bỏ ý riêng mình, thì mới 
khỏi mà chớ, Kẻ tưởng mình là kẻ khôn ngoan, thì 
chẳng mấy khi chịu bạ mình xuống theo ý kẻ khác. 
Vậy kẻ nào íí tài năng, kém trí khôn mà ở khiêm nhường, 
thì tốt hơn người thượng trí thông thái mà cậy mình. 
Con thà kém tài trí, chẳng thà giỏi giang, kẻocậy mình 
kiêungạo. Kể nào thấy mình được ơn lành, liền vui 
mừng quá, đến nỗi quên mình thiểu thốn ngày trước là 
ngần nào, lại bỏ lòng dái sợ, kẻo mất ơn Đức Chúa Lời đã 


—113— 
ban cho, thì là kê không có đủ ý tứ khôn ngoan. Bằng kể 
nào phải cơn gian nan; cơn cực lòng, mà sờn lòng quá 
cùng chẳng trông cậy lòng lành tao cho xứng, thì nó 
cũng thiếu nhân đức. 

*, Ai trong thì bằng yên lấy mình làm vững chắc quá,, 
thì đến cơn giặc giã, nó thường sờn lòng và sợ hãi quá 
lề. Nếu con biết giữ lòng khiêm nhường liên, và cầm 
giữ cai trị tâm tính con, ắt là con chẳng có năng mắc 
phải cơn hiểm nghèo cùng chẳng có năng lỗi thể này đâu. 
Này là điều khuyên thật khôn ngoan, là khi con thấy 
mình động lòng sốt sắng, thì hãy suy sau này; khi con 
thiếu ơn soi sáng, thì làm sao; mà khi nào con đã mất ơn 
soi sáng, thì lại phải suy rằng: ơn ấy còn lở lại được; 
tao cất ơn ấy tạm vậy; cho sáng danh tao và cho con biết 
giữ mình. 

ð. Con phải chịu thử làm vậy, thì con thường sinh 
nhiều ích hơn là được mọi sự lành vừa lòng con. Khi 
xét công phúc người ta, thì chẳng nên tra nó có được 
thấy sự mầu nhiệm trên lời, có được nhiều ơn vui mừng, 
có thông sách thánh hay là đã lên bậc cao là dường nào, 
một nên suy xét nó có thật lòng khiêm nhường, có kính 
mến Đức Chúa Lời cho hết linh hồn, có ra sức giữ một 
ý ngay lành làm mọi việc cho sáng danh Đức Chúa Lời, 
có thật lòng khinh để mình, lấy mình làm hèn, và có vui 
mừng khi người ta nhạo báng chê cười hơn là khi người 
ta trọng kính chăng. Sự được công trước mặt Đức Chúa 
Lời, thì tại những sự ấy mà chớ. 


¬—-©Ca®©3+>—~ 


—113— 
ĐOẠN THỨ VII 


ĐẠY TẢ XƯNG MÌNH LÀ KỂ HÈN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA LỜI, 


1. Linh hồn than rằng: dù tôi là bụi lo, tôi cũng sẽ nói 
khó cùng Chúa tôi. Ví bằng tôi lấy mình làm trọng hơn 
bụi lo, thì Chúa tôi đứng sẵn mà quở trách, và các tội 
lỗi đã phạm cũng làm chứng ngay thật mà cáo cử tôi; 
chẳng có lề nào mà tôi đôi chối được. Nhược bằng tôi 
hạ mình xuống, xem mình như không, chẳng còn dám 
lấy sự gì nơi mình làm trọng, một xem mình như bụi 
lo, (vì chưng thật sự tôi là bụi lo, ) thì bấy giờ Chúa 
tôi se mở lòng thương tôi mà ban ơn phù hộ và sẽ sẵn 
lòng soi sáng linh hồn tôi; chốc ấy tôi sẽ hiểu biết tôi 
là kẻ rất hèn vô tận, cho nên tôi chẳng còn lấy mình 
làm trọng cách nào bao giờ nữa. Bấy giờ Chúa tôi sẽ soi 
sáng cho tôi biết rö mình tôi là đí gì khi trước, mà rầy 
đã được phần nào và đã lui xuống đến đâu; áắt là tôi là 
không cả, mà xưa nay tôi không biết. Ví bằng Chúa tôi 
bỏ tôi mặc sức riêng tôi, thì tôi liền ra yếu hèn, ra không 
mọi đàng; nhược bằng Chúa tôi thoát chốc đoái thương 
tôi, thì tôi liền được mạnh mề và gồm no ơn vui mừng 
mới lạ; và sự này lạ lắm, là vì chưng; dù lòng tôi vốn 
chiều về sư hèn liên mặc lòng, song chẳng ngờ Chúa tôi 
cũng đủ lòng thương mà đến nâng đỡ cùng ôm lấy tôi 
chóng làm vậy. 

2. Ấy là việc mầu nhiệm bởi lòng nhân từ Chúa tôi mà 
ra; dù tôi chưa lở lại cùng Chúa tôi, thì Chúa tôi cũng 
thương tôi, và cứu giúp tôi trong nhiều địp cực nạn 


— li — 

dường ấy, lại gìn giữ tôi kẻo phải cơn hiểm nghèo và 
thật sự Chúa tôi cứu chữa tôi kếo mắc phải muôn vàn 
sự dữ kể ehẳng xiết. Bởi tôi đã yêu chuộng tôi trái lễ, 
thì tôi đã hư đi; mà khi tôi đã tìm, đã kính mến một 
mình Chúa tôi cho ngay lòng, thì tôi đã tìm được Chúa 
tôi cùng đã biết mình tôi nữa, và lòng kính mến đã làm 
cho tôi càng lấy mình làm hèn như không. Lạy Chúa 
tôi lòng lành vô cùng, Chúa tôi thương tôi quá bội; thật 
tôi chẳng dám trông, bay là đám xin nhiều ơn lành dường -: 
ấy. 

3. Tôi ngượi khen cám ơn Chúa tôi, vì chưng dù tôi 
chẳng đáng ăn mày ơn lành Chúa tôi chút nào mặc lòng, 
nhưng mà Chúa tôi rộng rãi vô cùng cũng hằng ban ơn 
lành cho kẻ bất nhân bất nghĩa, kẻ sấp cật cùng Chúa tôi, 
Xin Chúa tôi ban ơn cho chúng tôi lở lại cùng Chúa tôi 
để cho chúng tôi biết ơn Chúa tôi cùng nên khiêm 
nhường và sốt sắng thờ phượng Chúa tôi, vì chưng có 
một mình Chúa tôi là đấng hay cứu lấy chúng tôi, và ban 
sức mạnh cùng mọi nhân đức cho chúng tôi mà chớ. 


86 sec» 
ĐOẠN THỨ IX 
GIẢNG DẠY TA PHẨI ĐEM MỌI SỰ VỀ ĐỨC CHÚA LỜI, 
VÌ ĐỨC CHÚA LỜI LÀ CÙNG SAU HẾT MỌI SỰ. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Nếu con thật lòng ước 
ao được thanh nhàn, thì con phải nhận tao làm đích, làm 
cùng sau hết trong các việc con làm. Ví bằng con có ý lành 
làm vậy, thì lòng con sẽ được thanh sạch, chẳng còn năng 


—1lồ3—' 

chiều theo ý riêng trái lẽ cùng chẳng hướng về sự hèn thế 
gian; như vốn đã quen xưa; vì chưng nếu con tìm ích riêng 
trong sự gì, thì con liền mất sức đi cùng ra khô khan. Vậy 
eon phải đem mọi sự về tao, như về cùng sau hết, vì tao 
là đấng đã ban mọi sự. Con hãy xem mọi sự như của bởi 
đấng tốt lành vô cùng mà ra, cho nên con lại phải đem 
mọi sự về tao, là đấng cội rễ mọi sự, 

2. Kẻ trọng, kẻ hèn, kẻ nghèo, kẻ giầu điều kín nước 
hằng sống bởi tao, là mạch hằng chảy ra vô cùng; và ai tự 
ý muốn cùng vui lòng làm tôi tao, thì sẽ được ơn lành 
thay vì sự lành nó làm; còn kể nào muốn fìm sự sang 
trọng và sự vui vẻ nơi riêng nào khác, mà chẳng tìm nơi 
tao, thì nó chẳng được vui thật bền đỗ, cùng chẳng được 
nở lòng ra cho sung sướng, một sẽ phải bối rối và cực 
lòng nhiều thể nhiều cách. Vậy con đừng lấy sự gì lành 
làm của riêng mình, và có thấy ai đạo đức, thì đừng kề 
đã của riêng người ấy, một phải kể là của Đức Chúa Lời, 
vì chưng chẳng có ai được của gì mà không phải của 
Đức Chúa Lời ban cho. Tao đã ban mọi sự cho con; và 
tao muốn cho con lả lại hết mọi sự, và tao đòi con phải 

_ báo ân vì sự ấy riết lám. 

3. Ấy là chính đàng thật hay làm cho eon khỏi yêu tìm 
sự sang trọng giả trá, và nếu con được ơn trên lời xuống 
cho, cùng được lòng kính mến cho thật, thì con chẳng 
ghen tương ai, chẳng còn hẹp lòng và chẳng yêu riêng 
mình cách nào nữa; vì chưng sự kính mến bởi lời mà 
xuống, thì mạnh hơn mọi sự và làm cho linh hôn được 
mạnh mẽ rộng rãi hơn bội phần. Ví bằng con muốn theo 
đàng khôn ngoan, thì sẽ lấy một mình tao làm sự vui 


— Li§— 
mừng cho con; và sẽ trông cậy một mình tao; vì chưng 
có một mình Đức Chúa Lời là đấng lọn lành, đáng kính 
mến trên hết mọi sự và đáng ngượi khen trong mọi sự 
mà chớ. 


—A^S%⁄ÐS 
ĐOẠN THỨ X. 
GIẢNG DẠY SỰ CHÊ BỎ THẾ GIAN, MÀ LÀM TÔI TẢ ĐỨC CHỦA LỜI 


LÀ SỰ ÊM Ấ1 DỊU DÀNG. 


1. Linh hồn than: Lạy Chúa tôi; tôi xin than thở cùng 
Chúa tôi một lần nửa, tôi ở lặng chẳng được; tôi đám cất 
tiếng lên đến tai chúa Dêu tôi, là vua cả ngự trên các tầng 
lời. Chớ thì ai có lòng đái sợ Chúa tôi, thì Chúa tôi để dành 
cho kẻ ấy những sự tốt lành êm ái là trùng nào! Nhưng 
mà ai hiểu được những sự rất quí trọng để dành cho 
kẻ kính mến và kẻ hết lòng làm tôi tá Chúa tôi? Thật là 
kẻ có lòng kính mến Chúa tôi, thì được gồm no sự thanh 
nhàn rất êm ái Chúa tôi ban cho trong khi kẻ ấy đem linh 
hồn suy đến Chúa tôi. Có một sự này làm chứng tỏ tường 
hơn cả rằng: Chúa tôi yêu đấu tôi là ngần nào, là vì Chúa 
đã dựng nên tôi, khi tôi chưa có; và khi tôi đã lạc đàng, 
đã lìa xa mặt Chúa tôi, thì Chúa tôi đã đắt tôi về để tôi 
được làm tôi Chúa tôi; rôi thì Chúa đã truyền đạy tôi kính 
mến Chúa tôi. 

2. Lạy Chúa tôi là mạch sự kính mến vô cùng; tôi sẽ 
lấy lời gì mà ngượi khen Chúa tôi? Có lŠ nào mà tôi quên 
được Chúa tôi, vì chưng dù khi tôi đã hư đi cả cùng đã 
chết phần linh hồn, thì Ghúa tôi cũng còn nhớ đến tôi, 


—Ð1!1— 

Tôi:chẳng trông được Chúa tôi thương tôi tá phầm hèn 
quá bội đường ấy, và tôi chẳng đáng cho Chúa tôi ban 
ơn rộng rãi cùng yêu: dấu tôi thể này. Yậy tôi sẽ lấy đí 
gì mà đội ơn Chúa tôi? vì ơhưg có nhiều kẻ chẳng được - 
ơn trọng này, là được từ bỏ mọi sự cùng ha th giàn 
mà vào nhà dòng, nhà Đức Chúa Lời. Các giống, mọi 
loài vốn phải làm tôi Chúa tôi, cho nên khi tôi phó mình 
làm tôi Ghúa tôi, nào tôi có làm việc gì cá thể đâu? Tôi 
làm tôi Chúa tôi, thì tôi chẳng khá lấy sự ấy là việc cả 
thể; song le có một sự này tôi lấy làm trọng và lạ lùng 
Kim, là Chúa tôi đã ghé mặt lại đến tôi tá hèn mọn chẳng 
đáng, và Chúa tôi đã nhận tôi vào số kẻ làm đây tớ Chúa. 
tôi yêu đấu cách riêng. 

3. Những sự lành nơi tôi, và những sự tôi đâng đề 
mà thờ phượng Chúa tôi, thì là của Ghúa tôi: hết. Song 
lo chính việc tôi. phải làm, thì-Chúa tôi lại làm, vì chưng 
Chúa tồi giúp tôi, hơn là tôi làm tôi Chúa tôi. Này lời 
đất Chúa tới đã dựng nên, để làm ích cho loài người, 
thì hằng sẵn vâng phép Ghúa tôi; cùng vâng cứ hằng 
ngày y như Chúa tôi đã truyền; và sự ấy chưa kể là bao: 
nhiêu, và Chúa tôi lại sai đấng thiên thần giúp loài người. 
Song le só sự nây trọng hơn mọi ơn ấy, là Chúa tôi đ& 
chẳng nể làm tối loài người, cùng đã phán hứa sẽ phó. 
mình nên phần của loài ngưởi nữa.. 

%.. Vậy tối sẽ lúy đí gì mà lá nghĩa Chúa tôi vì muôn: 
muôn sự lành dường ấy? Chớ gì tôi được làm tới tế 
Chúa tôi hằng ngày cho đến lọn đời. Chớ gì tôi được 
sức làm tôi Chúa tôi ft là một ngày cho xứng đáng! 
Thật là Chúa tôi đã đáng cho mọi loài làm tôi tá thờ 


—118— 
phượng cùng ngượi khen hát mừng Chúa tôi đời đời. 
Thật là người là Chúa Dêu tôi và tôi là tôi tá khó khăn 
hèn mọn phải làm tôi tá Chúa tôi hết lòng hết sức, và 
chẳng nên lấy sự ngượi khea Chúa tôi làm chán bao giờ 
sốt. Tôi muốn; tôi ước ao như làm vậy; và tôi xin Chúa 
tôi bù lại những sự tôi còn thiểu thốn. 

ð. Sự làm tôi Chúa tôi cùng chê bỏ mọi sự vì Chúa tôi; 
ấy là sự rất trọng vọng rất quí giá mọi đàng, vì chưng 
kẻ nào vui lòng dâng mình làm tôi Chúa tôi, là đấng lọn 
tốt lọn lành, thì sẽ được ăn mày nhiều ơn lành, Ai từ 
bỏ mọi sự vui sướng xác thịt vì lòng mến Chúa tôi, thì 
sẽ được ơn vui mừng rất êm ái Đức Chúa Phiritô sangtô 
sẽ ban cho. Ai vào nẻo hẹp vì danh Chúa tôi cùng 
chẳng xem sao những sự thế gian hay lo lắng, thì sẽ được 
thong dong về phần linh hồn lắm. 

6. Sự làm tôi tá Chúa tôi là sự vui mừng cùng êm ái 
là dường nào; vì chưng kẻ làm tôi Chúa tôi được thật 
thong dong xong mình cùng được nên thánh lọn lành. 
Đấng bậc kẻ ở nhà dòng nhà Đức Chúa Lời là bậc thánh 
là dường nào, vì chưng kẻ ấy được nên giống đẩng thiên 
thần, và đẹp lòng Đức Chúa Lời; và lại các ma quÌ kinh 
sợ kê ấy, và các bổn đạo tôn kính. Vậy người ta hằng 
phải ái mộ, hằng phải ước ao dâng mình làm tôi Chúa 
tôi là trùng nào, vì được lập công đáng ăn mày sự lành 
trên hết mọi sự lành, và hưởng phúc đức thanh nhàn 
vui vẻ đời đời chẳng cùng. 


^—^3⁄289⁄2+~ 


—119— 


ĐOẠN THỨ XI 
DẠY TA XEM XÉT NHỮNG §Ự TA ƯỚC AO TRONG LÒNG 


VÀ CẨM HÃM NÓ LẠI, 


I. Đức Chúa Jêsu phán rằng: on hãy còn phải học 
nhiều sự con chưa biết tỏ tường. 

2. Linh hồnjthan: |lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi đạy là 
những sự gì. 

3. Đức Chúa Jêsu phánrằng: Lòng con ước ao những 
sự gì,{thì con phải bắt nó tùy theo ý tao mọi đàng; đừng 
yêu ý riêng mình, một hãy ra sức ở sốt sắng theo ý tao 
cho vững lòng. Những sự lòngcon ước ao thường làm 
cho con sốt sắng quá, và thúc giục lòng con lắm; song 
con hãy suy xét, khi con ước ao thể ấy, có phải là vì con 
muốn cho sảng danh tao, hay là vì con muốn ích riêng 
cho mình chăng. Ví bằng con ước ao cho sáng danh tao, 
dù tao định liệu thể nào, thì con sẽ được yên lòng yên 
trí; nhược bằng con tìm ích lợi gì riêng ngầm đấy, thì 
sự ấy sẽ làm cho con bối rối và cực lòng. 

&. Vậy con hãy giữ; đừng vội cậy dựa những điều 
con ước ao, khi chưa cầu xin cho được biết ý tao, kẻo về 
sau con phàn nàn, hay là sinh lòng ghét những sự con đã. 
lấy làm vừa ý cùng đã nóng lòng muốn làm như thẻ là 
sự tốt hơn, vì chưng dù những sự lòng con yêu và lấy 
lắm tốt, thì cũng chẳng khá vội theo; và những sự lòng 
con[jlấy làm ghét, thì cũng nên lánh đi ngay. Dù khi 
lòng con sốt mến ước ao sự tốt lành mặc lòng, cũng eó 
lần con phải cầm hãm lòng sốt sắng ấy lại, kẻo con nóng 


—120— 
lòng vội quá, thì con sinh chỉa trí ra; hay là sinh gương 
mù cho kẻ thấy con không biết cầm tính mình cho phải 
phép; hay là kê khác có chống lả ý con; thì con liền bối 
rối cùng ngä lòng chăng. 

ð. Song le cũng có lần phải óp mình và chống lả tính 
mê cho mạnh, đừng xem sao sự xác thịt muốn bay là 
chẳng muốn, một ra sức bắt lòng thú, dù khứng dù 
chăng, thì cũng phải chịu lụy lòng thần; và con phải 
sửa tính xác thịt cùng ép nó chịu lụy mãi, cho đến khi 
nó sẵn lòng chịu phép trong mọi sự, cùng bằng lòng 
dùng ítoi, lạivui mừng trong sựđơn sơ,và chẳng còn lũng 
bằng điều nọ khó làm, điều kia chẳng tiện bao giờ nửa. 


~*Z£49<%za~ 


B0ẠN THỨ XII 


GIẲNG DẠY TA PHẨI TẬP CHỊU KHỐ NHỊN NHỤC CÙNG CHỐNG LẢ 
CẮC TÍNH MÈ NẾT XẤU. 

1. Linh hồn than rằng: lạy Chúa Dêu tôi, bây giờ tôi 
thấy tỏ sự chịu khó nhịn nhục là sự rất cẩn cho tôi; vì 
chưng ở đời này thường gặp sự khốn khó trái ý mình. 
Dù tôi liệu thể nào cho được bằng yên, thì tôi cũng 
chẳng khỏi phải đánh giặc thiêng liêng cùng chịu đáu 
đớn ở đời này. 

9. Đức Chúa Jêsu phán rằng: con ôï1 có thật như thế; 
song tao chẳng muốn cho con tìm sự Hằng yên đến nỗi 
con chẳng còn phải cơn cám đỗ hay là sự khó cách nào 
nữa đầu. Nhưng mà dù con phải chịu cơn gian nan 


—12l— 

nhiều thể nhiều cách khuấy-khuất con, dủ con gặp phải 
nhiêu sự trái ý mình thử nhân đức, thì cơn cũng phải 
tin thật con đã được bằng yên.- Ví bằng con nói rằng: ' 
con chẳng có sức chịu nhiều:sự khổn khó, thì về sau con 
sẽ chịu lửa giải tội làm sao được? Trong hai sự khốn ` 
khó, thì hằng phải chọn sự dễ chịu hơn, cho nên coa 
phải ra sức chịu bằng lòng những sự khốn khó đời này 
vì Đức Chúa Lời, để eon được khỏi hình khổ đời đời. 
Hoặc eon.nghĩ rằng: người thế gian chẳng phải chịu khó _ 
hay là nó phải sự khó nhỏ mọn mà thôi ru? Song thật. 
sự; dù trong những kẻ dưỡng xác thịt yêu điệu nhất mặc 
lòng, thì con chẳng tìm được ai khỏi sự khốn khó sốt. 

3.. Song le con lại rằng: những kẻấy được sung sướng 
nhiều thể nhiều cách cùng theo ý riêng mãi, cho nến 
dù nó. gặp sự gì khó, thì nó chẳng kẻ gì là bao nhiều. 

- &, Cho rằng: nó được mọi sự vừa Ý; sóng con nghĩ nó 
sẽ được bao lâu? Nay, những kẻ sung sướng trong đời 
sẽ tan đi như khói vậy, và chẳng còn nhớ sự vui sướng 
trước nửa. . Nhưng mà dù khi còn sống ở đời này, thì 
nó chẳng khỏi cay đắng, buồn phiển, kinh sợ, chẳng 
được bằng yên mà hưởng sự vui sướng ấy mãi đâu; vì 
chưng những sự gì làm chơ nó vu] sướng, thì lại thường 
làm cho nó phải đau đớn; mà nó phải chịu thể ấy, thì đã 
đáng; vì bởi nó đã tìm, đã theo sự vui sướng trái lẽ, thì 
nó chẳng được theo lợn mà khỏi sự cay đắng và sự hồ 
ngượi. Ôi! ôj! những sự vui sướng xác thịt là sự giả ' 


trá chópg. qua:eùng. là, sự trái lẽ và xấu xí là dưỡng nào! “ 


Nhưng mà bởi người thế gian mê mắn và tối tăm, thì 
nó không hiểu điều ấy; song nó như loài muông chim, 
9 


—11392— 
nó làm hư mất linh hồn vì một chút sự vui sướng chóng 
qua đời này. Vậy về phần con; chớ theo tính mê nết 
xấu, và hãy từ bỏ ý riêng mình; con hãy tìm sự vui 
mừng trong Đức Chúa Lời, thì Đức Chúa Lời sẽ ban 
những sự con cầu xin ước ao trong lòng. 

ð. Nếu con muốn vui mừng thật, có muốn cho tao ban 
ơn dư dật yên ủi trong lòng con, thì hầy chê bỏ mọi sự 
thế gian; hãy bỏ dứt các sự vui hèn xác thịt, thì con sể 
được nhiều ơn lành; và tao sẽ ban nhiều ơn yên ủi thay _ 
— vì những sự con đã bỏ đi; và càng la bỏ cho xa những 
sự yên ủi ở dưới thế này, thì con càng được nhiều ơn 
vui mừng rất êm ái rất mạnh sức nơi tao. Song le đầu 
hết con phải chịu sầu khổ ít nhiều, cùng phải chịu khó 
đánh giặc thiêng liêng; thì mới được sự lành dường ấy; 
vì chưng các tính mê thói cũ sẽ cưởng lại; song le coh 
sẽ lấy thói mới tốt hơn mà dẹp thói xấu ấy đi. Xác thịt 
sẽ kêu trách, song le sẽ lấy lòng sốt mến mà cầm hãm 
nó lại. (on rắn vốn là kẻ thù sẽ giục giả cùng sẽ làm 
khổ con nhiều đàng; song le con sẽ lấy lời cầu nguyện 
mà xua nó ra; sau nữa con có chịu khó làm việc lành, 
đừng ở phong lưu, thì con sẽ lấp được cửa rộng kẻo nó ` 
nhập vào linh hồn con. 


“s42. ~ 
ĐOẠN THỨ XII 
GIẢNG VỀ SỰ VÂNG LỜI CHO KHIÊM NHƯỜNG, NHƯ 
ĐỨC CHÚA JÊSU ĐÃ LÀM GƯƠNG. 
"-. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hởi con; ai ra sức tránh 
cho khỏi vâng lời chịu lụy; thì chính là tránh kẻo Đứe 


—123— 

Chúa Lời ban ơn cho, và ai tìm ích lợi riêng; thì mất ích 
lợi chung. Ai chẳng sẵn lòng cùng vui mừng vâng lời 
kè bề trên, ấy là dấu nó chưa dẹp xác thịt cho lọn và xe 
thịt còn năng cưỡng lại, năng lủng bủng kêu trách, cho 
nên con có ước ao dẹp xác thịt; thì hãy tập tành ohju lụy 
đấng bề trên cho mau mắn; vì chưng nếu con không 
phải xôn xao tan bại trong linh hồn, thì kẻ thù bề ngoài 
chóng ngä thua hơn. Chẳng có kể thù nào độc dử và 
hay làm khốn linh hồn hơn chính mình con, khi lòng 
thú chưa thuận theo lòng thần. Nếu con muốn dẹp xác 
thịt cùng các tính hư nó, thì con phải thật lòng khinh 
dẻ mình cho hết sức. Bởi vì con hãy còn yêu mình trái 
lề quá; hoá ra con kinh hãi chưa muốn vâng theo ý kẻ 
khác cho lọn, 

2. Này tao là đấng phép tắc vỏ cùng; cao trọng vô cùng; 
bởi không mà đã dựng nên mọi sự cho có, mà tao đã 
hạ mình xuống vâng lời loài người vì mày; ấy thế, thì 
mày là bụi lo, là không thật, mà vâng lời chịu lụy kẻ 
khác vì Đức Chúa Lời, thì nào có trọng gì? Tao đã hạ 
mình xuống, đã ở bậc rốt hèn, để mày dùng lấy gương 
tao mà dẹp tính kiêu ngạo mày, Hởi mày; là bụi lo, 
hãy tập vâng lời chịu lụy. Mày là bùn đất, hãy tập hạ 
mình xuống và cúi mình dưới chân mọi người. Mày 
hãy tập dẹp ý riêng cho tuyệt đi mà vâng phép mọi người 
cho lọn. 

3. Mày hãy nóng nảy sốt sắng đánh dẹp mình đi, mà - 
đừng để sự kiêu ngạo nổi lên trong mình chút nào; mà 
lại hãy hạ mình xuống chịu lụy cùng đặt mình ở bậc 
thấp hèn đến nỗi mày chịu mọi người bước qua trên 


—I4— 

mịnh mày và giày. đạp mày đưới chân như.bùn lấm ở 
ngoài chợ vậy. Mày là loài vô hĩnh, thì còn kêu: trách 

được điều gì. Mày là kẻ có tội rất dơ dá‡ xấu xa, đã 

mất lòng Đức Chủa Lời cùng đã đáng sá địa ngục nhiều : 
lần thể ấy, thì còn cãi được điều gì vuối kẻ diểc dóe mày 
ru? Song le tao đã ghé mặt lại mà tha thứ cho con, vì 
xem thấy linh hồn con là của quí trọng, để cho con biết 

- lòng tao thương yêu con là đường nào, và bằng nhớ ơn 
tao liên cùng thật lòng hạ mình xuống và chịu lụy, lại 
bằg lòng nhịn nhục khi kẻ khác khinh để eơn nữa. 


S ESE nhà cản 
BOẠN THỨ XIV 


, DẠY TẢ SUY ĐẾN LÝ ĐOÁN RẤT MẨU NHIỆW ĐỬC CHÚA LỜI, KẺO `` 
TA SINH VỒNG KIÊÈ NGẠO VÌ VIỆC LÀNH TA LÀM,ˆ 


4, Linh hồn than: Khi Chúa tôi ra lý đoán mà phán 
đoán tôï, như sét đánh vậy, thì tôi kinh khủng đến nỗi 
các xương trong mình tôi run rảy, và linh bồn tôi kinh 
sợ lắm. Tôi đứng bỡ ngỡ, và suy nghĩ các tầng lời 
chẳng được sạch trước mặt Chúa tôi. Ví bằng Chúa - 
tôi đã bắt được sự gian trái nơi thiên. thần, và cũng 
chẳng tha, thì phần tôi sẽ ra làm sao? Ngôi.sao trênlời . 
đã sa xuống; và tôi là bụi lo còn trông gì được? Kẻ đã - - 
làm việc xem ra đáng khen, thì đã sa ngã pha những-- 
tội rất xấu xa; kẻ đã ăn bánh đấng thiên: thần, thì tôi đã - 
thấy nó dùng của ăn hèn như con lợn mà còn lấy làm ` 


sướng: 


—135— 

2. Vậy nếu Chúa tôi co tay lại, thì đù thánh thể nào, 
cũng chẳng vững được. Ví bằng Chúa tôi chẳng cai 
trị coi sóc, thì đầu khôn ngoan thể nào cũng chẩn 
được ích gì. Nếu Chúa tôi chẳng gìn giữ, thi đù sức 
mạnh thể nào, cũng chẳng làm gì được. Ví bài § 
Chúa tôi chẳng phù hộ, thì chẳng còn ai giữ nhân đức 
sạch sẽ cho chắc được. Ví bằng Chúa tôi chẳng trộng 
nom, thì dù ai ai muốn giữ mình, cũng sẽ ra võ ích thà 
chớ; vì chưng nếu Chúa tôi để chủng tôi mặc chúng I t Ù 
thì chúng tôi liền chìm xuống cùng hư đi mất; son gIb 
hề Chúa tôi thăm viếng, thì chúng tôi đứng dậy và được 
sống. Chúng tôi yếu hèn dễ ngã; song chúng tôi được 
vững, vì Chúa tôi ban sức mạnh cho. Chúng tôi hay 
nguội đi, song Chúa tôi đốt lửa sốt mến trong lòng chúng 
tôi cho nóng lên. 

3. Vậy tôi phải hạ mình xuống cùng lấy mình làm kẻ 
hèn là đường nào; dù tôi xem ra như có sự lành, H19 
cũng phải kể những sự ấy như không cả biết là ngần. 
nào nửa? Lạy Chúa tôi, khi tôi suy đến lý đoán rải sáu. 
nhiệm Chúa tôi, thì tôi phải hạ mình xuống là trắng, 
nào! và khi tôi thấy mình trong vực sâu ấy, thì tối dị 
hiểu biết một sự tôi là không, tôi là không mọi đăng. 
Thật là lý đoán Chúa tôi là như núi cao lượng chẳng r Di 
như biển bao lao chẳng ai vượt qua được, và trong bị biển, 
ấy tôi chỉ thấy tôi là không, chẳng có sự gì sốt. VẬY | sự 
khoe mình còn ẩn lánh vào đâu được? Còn đâu mà cậy. 
nhân đức mình được? Khi tôi suy đến Chúa tôi ra lý đoán, 
rất mầu nhiệm mà phán đoán tôi; thì mọi sự khoe khoang 
giả trá tan đi hết. 


—139— 

&. Loài người là vật gì trước mặt Chúa tôi? Nào bùn 
đất dám kiêu và cäi cùng thợ gốm nhào nó mà làm đổ 
nọ đồ kia ru? Ai thật lòng vâng phép Chúa tôi, còn cậy 
mình vì lời tô bốc vô ích làm sao được? Dù cả và thiên 
nạ tô nịnh kẻ vâng lời đấng chân thật vô cùng, thì cũng 
chẳng làm cho nó lấy mình làm trọng đâu. Ai vửng 
vàng cậy trông một Đức Chúa Lời mà thôi, dù thấy mọi 
người khen lao, thì cũng chẳng động lòng, vì chưng kể 
cất tiếng khen làm vậy cũng là không cả; và nó sẽ chóng 
qua như lời nó nói; song le lời chân thật Đức Chúa Lời 
sẽ được vững đời đời. 


~aẰ%+‹%<:0ssec«. 
ĐOẠN THỨ XYV 


` ĐẠY TA PHẢI LÀM THỂ NÀO, PHẨI NỐI LÀM SAO TRONG 


NHỮNG DỊP TA ƯỚC A0 LÀM SỰ LÀNH, 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, trong mọi sự, 
thì con phải nói thể này rằng: lạy Chúa tôi, nếu bằng 
lòng Chúa tôi, thì tôi xin cho được thể ấy; nếu sự ấy 
làm cho sáng danh Chúa tôi, thì tôi xin cho việc ấy được 
thánh vì danh Chúa tôi. Ví bằng Chúa tôi đoán sự Ấy 
nên và hay sinh ích cho tôi, thì tôi xin Chúa tôi cho tôi 
được dùng cho sáng danh Chúa tôi; nhược bằng Chúa 
tôi biết sự ấy sẽ làm hại tôi cùng chẳng giúp được tôi 
rồi linh hồn, thì tôi xin Chúa tôi làm cho tôi khỏi 
ước ao sự ấy; vì chưng những sự ta ước ao, dù xem ra 
là sự ngay lành phải lề mặc lòng, thì cũng chẳng phải 
là Đức Chúa Lời soi lòng ta ước ao sự ấy hết đâu; mà 


—!2T— 
khó xét cho thật có phải là Bức Chúa Lời soi lòng ta ước 
ao sư nọ sự kia, hay là chước ma qui, hay là ý riêng 
raình giụe lòng chăng; vì chưng có nhiều kẻ đầu hết 
ra theo ơn Đức Chúa Phiritô sangtô, rồi khỉ sau mới biết 
mình đã lầm. 

9. Ấy vậy hễ trí khôn suy đến sự gì đáng ước ao, thì 
con phải lấy lòng đái sợ Đức Chúa Lời và lòng khiêm 
nhường mà tước. ao cùng xin sự ấy; nhất là con phải bỏ 
ý riêng mình mà phó mọi sự trong tay Đức Chúa Lời 
cùng than thở rằng: Lạy Chúa tôi, Chúa tôi đã biết sự gì 
là sự tốt hơn; tôi xin Chúa tôi làm sự này hay là sự nọ, 
mặc thánh ý Chúa tôi, Chúa tôi ban sự gì; ban bao nhiêu 
và ban bao giờ, thì mặc thánh ý Chúa tôi. Tôi xin Chúa 
tôi phân định cho tôi y như Chúa tôi biết đàng nào vừa 
ý Chúa tôi hơn. Xin Chúa tôi đặt tôi ở đâu, thì mặc 
thánh ý Chúa tôi; xin Chúa tôi điều định về tôi mọi sự 
mặc ý Chúa tôi. Tôi ở trong tay Chúa tôi, Chúa tôi trở 
tôi đi, quay tới lại, thì tôi bằng lòng. Này tôi là tôi tá 
Chúa tôi, tôi sẵn lòng vâng ý Chúa tôi trong mọi sự vì 
chưng tôi chẳng muốn sống cho tôi; tôi muốn sống cho 
Chúa tôi mà thôi, và chớ gì tôi được sống cho xứng: 
đáng và cách lọn lành. 


INH CẨU NGUYỆN CHO ĐƯỢC VÂNG THEO THẢNH Ý 
ĐÚC CHÚA LỜI CHO LỌN. 


3. Thân lạy Đức Chúa Jêsu lòng lành vô cùng, xïn Chúa 
#ôi ban ơn, để cho ơn ấy ở trong lè,ng tôi, và gUäp đỡ tôi, 


—128— 
cùng phù hộ tôi mãi cho đến cùng. Xin Chúa tôi ban 
ơn cho tôi hằng ước ao hằng;muốn những sự vừa ý Chúa 
tôi và hay. đẹp lòng Chúa tôi hơn, Tôi xin lấy thánh ý 
_Chúa tôi làm ý tôi; chớ gì ý tôi hằng thuận theo ý-Qhúa tôi, 
và hợp làm một cho lọn liên! Chớ gì lòng tôi muốn những 
sự Chúa tôi muốn, và chẳng. muốn những sự Chúa tôi 
chẳng muốn! Lại tôi ước ao chớ gì chẳng có thể nào mà 
lòng tôi muốn sự gì trái ý Chúa tôi! Chớ gì chẳng có thể 
nào lòng tôi không muốn những sự Chúa tôi mưốnl ` 
.%, Tôi xin Chúa tôi ban ơn cho tôi ở ,như chết về mọi 
sự thế gian, và cho tôi vui lòng muốn người ta khinh dễ 
tôi vì Chúa tôi, cùng chẳng ai biết tôi trong thế gian này. 
Tôi xin Chúa tôi đem lòng tôi vượt qua mọi sự lành đáng 
ước ao để cho tôi nghỉ yên trong một mình Chúa tôi; xin 
Chúa tôi cho lòng tôi được bằng yên nơi Chúa tôi mà thôi. 
Chúa tôi là sự bằng yên thật cho linh hồn tôi; lòng tôi 
được nghỉ yên nơi một mình Chúa tôi mà thôi; còn mọi 
sự khác thì sinh sự cực lòng, sự xôn xao trong linh hồn 
tôi. Có một mình Chúa tôi là đếng tốt lành hằng có vô 
cùng, thì tôi sẽ nghỉ ngơi yên hàn nơi bằng yên ấy mà 
chớ. Amen. 


—-⁄2{A%x—~ 
ĐOẠN THỨ XVI 
GIẢNG DẠY TA 7ÌM SỰ YÊN ỦI MÌNH THẬT Ở NƠi 


MỘT ĐỨC CHÚA LỜI MÀ THÔI. 


1. Những sự tôi ước ao, hay là suy nghĩ được để mà 
yên ủi mình, thì chẳng trông được ở đời này, một trông 


iàtnh qá Dị BV iốt tnnh V3 occa 


—129— 

được ở đời sau mà thôi. .Đù một mình tôi được mọi sự 
yên ủi thể gian cùng mọi sự sung sướng trong đời, thì đã 
chắc: mọi sự ẩy chẳng. được bến lâu. Bởi đấy cho nên 
linh hồn tôi chẳng được sự gì yên ủi cho lọn; cùng chẳng 
được sự vui mừng gồm no ở đời này, một sẽ được sự ấy 
nơi Đức Chúa Lời, là đấng hay yên ủi kẻ khó khăn và hay 
cứu chữa kẻ khiêm nhường; vì vậy linh hồn tôi, hãy 
đợi một ít, hầy đợi những sự Bức Chúa Lời đã phán hứa, 
thì sẽ được no đầy mọi sự lành trên nước thiên đàng, 
Ví bằng mình mê sự đời này trái lẽ quá, thì sẽ mất sự 
vui sướng đời đời ở trên lời, cho nên những sự đời này 
thì hãy dùng tạm vậy mà ước ao những sự bền đồ đời 
đời mà thôi. Chẳng có của gì ở đời này làm được cho 
mình phỉ lòng phi chí, vì Đức Chúa Lời chẳng có dựng 
nên mình cho được hưởng sự ấy đâu. 

2. Dù mình được hết mọi sự lành trong thiên: hạ, thì 
mình chẳng được phúc lộc và thanh nhàn đâu; vì hưng 
sự phúc lộc, sự thanh nhàn mình, thì ở tại Đức Chúa Lời 
đã dựng nên mọi sự; mà sự thanh nhàn ấy chẳng phải 
là giống sự vui sướng kẻ đại đột, kẻ mê đám sự thế gian 
lấy làm yêu chuộng và hay khen đâu, bèn là sự thanh 
nhàn kẻ làm đấy tớ chân thật Đức Chúa Jêsu trông mong, 
và kẻ ái mộ nguyên sự thiêng liêng, kẻ lòng sạch mọi tội 
lỗi, là kẻ quen suy ngắm sự trên lời liên, mới được nếm 
trước một hai khi mà chớ. Mọi sự yên ủi bởi người ta 
mà ra vốn là sự bôi bác chóng quá; có một sự yên ủi ở 
trong lòng kẻ ái mộ sự chân thật, thì mới kẻ là thật sự - 
vui mừng thanh nhàn. Kẻ cốlòng đạo đức sốt sắng, dù 
ở đâu, thì hằng giữ lấy Đức Chúa Jêsu, là đấng yên ủi 


— 130 — 

mình liên, và kê ấy than thở cùng người rằng: xin Chúa 
tôi hằng phù hộ tôi mọi nơi và mọi ngày liên. Chớ gì 
__ tôi lấy được sự này làm điều yên ủi linh hồn tôi, là đượe 
vui lòng thiếu mọi sự yên ủi thế gian; mà ví bằng Chúa 
tôi chẳng yên ủi lòng tôi, thì tôi xin lấy thánh ý Chúa 
tôi cùng phép thẳng Chúa tôi thử lòng tôi làm vui mừng 
yên ủi trên hết mọi sự; vì chưng Chúa tôi chẳng thịnh 
nộ mãi, cùng chẳng có đe loi cho đến đời đời đâu. 


~^¬—^9%⁄28W/4A+~ 
ĐOẠN THỨ XVI 


DẠY TẢ PHÓ MỌI 5Ự' VỀ MÌNH TRONG TAY ĐỨC CHÚA LỜI 


MÀ ĐỪNG LO LẮNG GÌ NỮA. 


4. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Con hãy để cho tao định 
liệu cho con mặc ý tao, vì tao biết sự gì hay làm ích cho 
con. Con tơ tưởng như người thể gian; con suy xét 
nhiều sự như ý xác thịt giục lòng con. 

2. Linh hồn than rằng: Lạy Chúa tôi; lời Chúa tôi phần, 
thì thật chẳng sai; dù tôi làm hết sức mà lo cho mình là 
thể nào, thì Chúa tôi còn lo cho tôi hơn bội phần; và kẻ 
nào chẳng phó mọi sự về mình mặc thánh ý Chúa tôi, thì 
cheo leo cùng hay ngã quálắm. Lạy Chúa tôi, xin Chúa 
tôi định về tôi mặc thánh ý Chúa tôi, miễn là tôi hợp một 
ý ngay thật vững vàng cùng Chúa tôi, thì tôi bằng lòng; 
vì chưng dù Chúa tôi định về tôi thể nào, thì là phần tốt 
lành mọi đàng, chẳng sai được. Vậy Êhủa tôi định cho 
tôi phải chịu tối tăm trong linh hồn, thì tôi đội ơn Chúa 


—l31!i— 
tôi; nếu Chúa tôi muốn cho tôi sáng láng, thì tôi cũng đội 
ơn Chúa tôi; ví bằng Chúa tôi bằng lòng yên ủi lòng tôi, 
thì tôi đội ơn Chúa tôi; nhược bằng Chúa tôi định tôi phải 
chịu sự khó, thì tôi cũng xin đội ơn Chúa tôi liên như: 
làm vậy. 

3. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Ví bằng con ước ao đi 
làm một cùng tao, thì phải cứ một mực như thểấy. Con 
phải sẵn lòng chịu sự khốn khó đường bằng được sự vui 
mừng. Con phải vui lòng chịu ở bậc khó khăn đói khát 
đường bằng ở bậc phú quí no đủ vậy. 

&. Linh hồn than rằng: Lạy Chúa tôi, dù Chúa tôi định 
cho tôi phải chịu sự khốn khó thể nào, tôi xin bằng lòng 
chịu cá vì Chúa tôi. Dù tôi gặp sự lành, sự dữ, sự ngon 
ngọt hay là sự cay đắng, sự vui về hay là sự phiền buồn 
chẳng kì, thì tôi xin chịu cả bằng lòng bởi tay Chúa tôi, 
và tôi sẽ đội ơn Chúa tôi trong mọi sự tôi sẽ gặp làm vậy. 
Tôi xin Chúa tôi gìn giữ tôi cho khỏi phạm mọi tội lỗi, thì 
tôi chẳng còn sợ chết cùng chẳng sợ địa ngục nữa. Miễn 
là Chúa tôi chẳng loại tôi ra đời đời cùng chẳng số 
tên tôi trong sách kẻ hằng được sống vô cùng, thì mọi 
sự gian nan khốn khó khác chẳng làm hại được tôi 
chút nào. 


“~^A9%⁄9AS%—~ 
ĐOẠN THỨ XVII 
DẠY TA PHẢI CHỊU MỌI SỰ KHỐ ĐỜI NÀY CHO BẰNG LỒNG 
MÀ BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA JÊSU. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, tao ở trên lời 
xuống cứu linh hồn con. Tao đã gánh mọi sự khốn khó 


—132— 

con, vì một lòng thương con, chẳng phải là vì có sự gì 
ép tao đâu; tao có ý làm gương cho con tập nhịn nhục và 
bằng lòng chịu mọi sự gian nan đời này, vì chưng từ 
ngày tao xuống thế gian làm người cho đến ngày chịu 
chết trên cây câu rút, thì chẳng có giờ nào mà tao chẳng 
chịu sự đau đớn. › Tao đã phải thiếu thốn lắm về của 
đời này. Tao đã năng nghe kẻ kêu trách tao lắm điểu; 
tao đã bằng lòng chịu xấu hổ nhuốc nha. Tao đã chịu 
người ta ở tệ bạc vì sự lành tao đã ban; mà vì phép lạ 
tao đã làm, thì tao đã phải chịu kẻ nói phạm; và tao đã 
nghe kẻ chê trách vì những điều lành tao đã giảng dạy 
'cho thiên hạ. 

2. Linh hồn than rằng: Lạy Chúa tôi, Chúa tôi đã chịu 
khó nhịn nhục cả đời, ấy là việc trọng nhất Chúa tôi đã 
làm mà vâng theo thánh ý Đức Ghúa Cha cho lọn; vì vậy 
tôi là kể có tội rất hèn mọn, thì ắt là tôi phải vâng theo 
thánh ý Chúa tôi mà bằng lòng nhịn những sự khổn khó 
tôi mắc phải; và tùy thánh ý Chúa tôi định lâu chóng 
thẻ nào, thì tôi phải gánh sự khốn khó đời hư hèn. này 
bấy lâu, đề cho tôi được rồi linh hồn; vì chưng tuy rằng: 
sống ở đời này là sống khốn sống nạn mặc lòng, nhưng 
mà bởi đã có ơn Chúa tôi phù hộ, thì hoá nên dịp cho 
được lập nhiều công; và lại bởi đã có gương Chúa tôi 
. và lối các thánh đã đi trước, cho nên kể yếu hèn lấy sự 
khổn nạn ấy làm dễ chịu và quí trọng hơn; mà bây giờ 
người ta được sự yên ủi mình hơn trong đạo cũ bội phần, 
vì đời ấy cửa thiên đàng còn đóng lại, và bấy giờ đàng 
lên tbiên đàng xem ra tối tăm khó đi hơn, vì chưng đời 
ấy chẳng có mấy người lo tìm lên nước thiên đàng. Sau 


—133— 
nữa dù kế lành có công đáng rỗi linh hồn mặc lòng, thì | 
cũng chưa được lên thiên đàng trước khi Chúa tôi chưa 
chịu nạn chịu chết mà đền tội cho loài người ta. 

3. Vậy tòi phải cám ơn Chúa tôi hết lòng hết sức là 
dường nào, vì Chúa tôi đã dẫn đàng ngay nẻo thật cho 
tôi và các kẻ giữ đạo được lên nước Chúa tôi hằng trị 
đời đời vô cùng; vì chưng các việc lành Chúa tối đã làm. 
lọn đời, là như đàng cho chúng tôi được đi, và chúng 
tôi đi đàng chịu khó nhịn nhục, thì sẽ đến cùng Chúa tôi, 
là phần thưởng chúng tôi; mà ví bằng Chúa tôi chẳng 
có đi trước cùng chẳng có dạy dỗ chúng tôi, thì nào có 
ai lo theo Chúa tôi ru? Thương ôi! nếu chẳng thấy gương 
sáng Chủa tôi, thì biết là bao nhiêu người đừng chân lại 
xu đảng sau; rấy chúng tôi đã nghe biết việc cả thể Chúa | 
tôi đã làm cùng những điều Chúa tôi dạy dỗ thể ấy, mà 
chúng tôi hãy còn nguội lạnh; phương chỉ nếu chúng tôi 
chắng được gương sáng đường ấy soi cho để mà theo 
Chúa tôi; thì biết chúng tôi khô khan là ngần nào? 


~te® 42 ~ 
ĐUẠN THỨ XIX 
DẠY TA CHỊU XỈ NHỤC BẰNG LỒNG, CÙNG PHẬI LẤY DẤU NÀO 
MÀ BIẾT KẺ HAY NHỊN CHO THẬT LÒNG. 
1¿ Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, con nói làm sao2 ` 
Khi con ñã suy đến những sự thương khó tao và cấc thánh N/ 
đã chịu, thì đừng đám kêu trách nữa làm chỉ. (on chựa.. 


phải phổng lễ đến mỗi chảy mắu rạ đậu. Không nên kể 
sự khốn khó eon là bao, khi sánh sự ấy cùng những sự 


— I3, — 

khốn nạn kẻ khác đã phải chịu bởi cơn cám dỗ hiểm 
nghèo, và bởi sự gian nan cực khổ và bởi đã phải bắt bớ 
cùng đã phải thử nhiều cách chẳng biết là trùng nào. 
Vậy con phải năng nhớ lại sự cực khổ kẻ khác, cho được 
lấy sự nhỏ mọn đảng con làm dễ chịu hơn; mà ví bằng 
con không lấy những sự gian nan đàng eon làm sự nhỏ 
mọn, thì phải lo kẻo tại con chẳng hay nhịn chăng. 
Nhưng mà những sự khốn khó ấy; dù nặng, dù nhẹ tbể 
nào mặc lòng, thì con cũng phải ra sức chịu cả cho bằng 
lòng. 

2. on càng dọn mình hơn mà chịu khó nhịn nhục; thì 
con càng được khôn ngoan và càng được công trọng hơn, 
và lại con sẽ lấy sự khốn khó làm dễ chịu hơn, vì eon 
quyết tình và tập cho quen chịu khó làm vậy. Con đừng 
nói rằng: tôi chẳng chịu được người ấy làm khẻ tôi 
thể này; và chẳng có lẽ tôi phải chịu sự khốn khó ấy; vì 
chưng kẻ ấy đã làm hại tôi lắm, và nó trách tôi về những 
điều tôi chẳng suy đến bao giờ. Nhưng mà người khác 
có làm khổ tôi, thì tôi sẽ chịu bằng lòng và tôi sẽ liệu xem 
nên phải chịu là phần nào. on tưởng thế là tưởng đại, 
vi con chẳng xét nhân đức nhịn nhục là nhân đức thể 
nào, cùng chẳng suy đấng sẽ thưởng công cho con là ai; 
con một chỉ xem xét kê nào làm hại con và làm bại cách 
nào mà thôi. 

3. Kê hay nhịn ngần nào tùy ý mình và bởi tay kê mình 
muốn nhịn mà thôi, thì chẳng đáng gọi là kẻ hay nhịn 
thật đâu; song kẻ hay nhịn thật, thì chẳng xem xót 
phải chịu khó bởi ai, bởi kẻ bề trên, hay là bởi anh em 
bằng vai, bay là bởi kẻ bề đưới, cùng chẳng xét có phải 


— i35 — 

là bởi kẻ ngay lành đạo đức hay là bởi kê dữ và kê xấu 
nết phàm hèn; nhưng mà kẻ ấy bằng lòng chịu khó bởi 
tay mọi người, mà dù phải sự khốn khó bao nhiêu, 
dù phải mấy lần, thì cũng chịu lấy cả bởi tay Đức Chúa 
Lời cùng đội ơn người, và xem sự ấy như lợi lộc quí 
giá cho mình; vì chưng hề sự gì ta chịu bằng lòng vì 
Đức Chúa Lời, dù là sự rất nhỏ mọn thể nào mặc lòng, 
thì ta cũng sẽ chẳng mất công đâu. 

&. Ấy vậy nếu con muổn thắng trận, thì con phải ở 
sẵn lòng đánh chiến trận, vì chưng nếu con chẳng đánh, 
thì con chẳng được triều thiên kẻ hay nhịn đâu. Ví 
bằng con chẳng muốn chịu khó, ấy là đấu con chẳng 
muốn đội triều thiên; nhược bằng con muốn đội triểu 
thiên, thì hãy giáp trận cho mạnh bạo, hãy nhịn cho bằng 
lòng. Ai chẳng chịu khó nhọc, thìchẳng đến được chốn 
bằng yên; và kẻ nào chẳng đánh chiến trận, thì chẳng 
thắng trận được. 

ð%. Linh hồn than rằng: Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi 
ban ơn cho tôi: làm được những sự tính xác thịt lấy làm 
quá sức mình. Chúa tôi đã biết tôi yếu sức lắm, và khi tôi 
phải sự khó nhỏ mọn; thì tôi dễ sờn lòng ngay. Tôixin 
Chúa tôi phù hộ để cho tôi ái mộ ước ao chịu mọi sự 
khổn khó cho sáng danh Chúa tôi, vì chưng sự chịu khó 
và chịu bắt bớ vì Ghúa tôi là sự hay làm ích cho linh hồn 
tôi mọi đàng. 


—_ - (36 - = 
ĐOẠN THỨ XX 


DẠY TẢ XƯNG MÌNH LÀ KẺ YẾU ĐUỐI HÈN HẠ CÙNG GIẲNG 
VỀ SỰ KHỐN KHỐ' bời NÀ?. 


!1, Lạy Chúa tôi, tôi sẽ xưng các tội lỗi tôi ra trước 
mặt Chúa tôi, tôi sẽ xưng tôi yếu hèn là ngần nào. bó 
nhiều lần, vì một sự nhỏ mọn, thì tôi buổn bã sờn lòng, 
Tôi dốc lòng ở cho vững vàng làm việc: song khi phải 
chịu cám đỗ một chút, thì tôi tủng thể và cực lông lám, 
Có`Khi bởi sự hèn mọn lắm hoá ra phải cơn cám đỗ nặng; 
và khi tôi ngờ là tôi đã được vững một chút, vì tôi chẳng 
_ thấy sự hiểm nghèo gìt rong: mình, chẳng hay, tôi thấy 
mình đã hâu ngã thua vì một chút hơi nhẹ nhẹ vậ. 

2. ẤVậy tôi xin Chúa tôi đoái xem tôi hèn hạ, yếu đuổi : 
là dgân nào, nhử' Chúa tôi 3ã biết tổ tường, Tôi xin 
Chúa tôi đem tôi ra khỏi bùn lầm, kẻo tôi . ngÄ lòng. và. 
dính cùng giâm gỳa trong ấy nữa chăng, Thật làtôi nặng. . 
lo buồn phản nàn cùng xấu Hỗ ñhuốc nha trước mặt Chúa _ 
tôi, vì tôi hãy ngã cùng yếu Ó đuổi về sự 'chống ] lá tính mậ. : 


nốt:xẩu thể #y. ' Dù tôi không dám theo nó cho thật mặc 


lòng, nhưnÿ mà bởi nó khuấy ; mãi th sinh khó. chiu. VÀ —_ 
cực lòng cho tôi; và tôi phiền lắm vì tôi hãng phải lchống, 
vuốï nỗ tọÌ' ngày 'liên, xà 0ố sự này làm' chứng tô tôi, 
yếu đuối là đường nào, là vì chưng những điều dơ dây 
gớm ghiốc xông vào linh hồn tôi, thì dễ hơn tôi xua nó 
ra cho khỏi bội phần. 

3. Thân lạy Chúa Dêu Israel, là đấng phép tắc vô cùng, 
hay phù hộ linh hồn kẽ làm tôi người, xin Chúa tôi ghé 
mặt lại xem đến sự khó nhọc và sự đau đớn tôi tá Chúa tôi, 


—131— 

và xin Chúa tôi giúp sức phù hộ trong các việc tôi tra tay 
làm. Tôi xin Chủa tôi ở trên lời xuống ơn sức mạnh cho tôi, 
kẻo kẻ nghịch cũ, là xác thịt hèn hạ này, chưa suy phục linh 
hồn cho lọn, thì lại thắng trận được tôi chăng. Đang khi 
tôi còn thở hơi được ở đời rất khốn nạa này, thì tôi hằng 
phải chống vuối nó liên, chẳng có khi đừng. Ôi ôi! sự 
sống đời này là gì, hằng phải sự gian nan, sự cực khó liên, 
hằng phải dò lưới và kẻ nghịch đảng mọi nơi liên mãi, 
vì chưng khỏi sự gian nan hay là cơn cám đỗ này, thì lại 
phải cơn khác; và đang khi còn chống lại vuối cơn trước; 
thì bất thình lình lại thấy nhiều cơn khác tiếp đến. 

%. Vậy có lẽ nào mà yêu được sự sống đầy dầy sự cay 
đắng, và sự gian nan cực khỏ thể này? Sự sống hay sinh 
ra lắm dịch tệ và chết chóc thể này, thì còn gọi là sống 
làm sao được? Song le còn nhiều người yêu, và còn tìm 
sự vui sướng ở đời này. Ta năng nghe trách thổ gian là 
chốn đầy sự giả trá vô ích; dẫu vậy người ta cũng khó bỏ 
nó đi, vì phải tính mê xác thịt cai quản mình mạnh sức 
quá. Nhưng mà có sự thì giục lòng ta ái mộ thế gian và có 
sự thì xui lòng ta chê bỏ nó đi. Vậy tính mê sự vui xác 
thịt, tính mê tham lam bởi con mắt xem, và tính kiêu 
mê sự sang trọng, thì bấy nhiêu sự đỗ đành lòng ta ái mộ 
sự thế gian; nhưng mà những sự khốn khó và những 
hình phạt xứng hợp theo sự vui ấy, thì làm cho ta sinh 
lòng ghét thế gian cùng lấy sự thế gian làm chán. 

8. Song le; ôil sự vui sướng xấu xa hiếp mất linh bồn 
kê yêu chuộng thế gian, và linh hồn ấy lấy bụi gai làm 
chốn sung sướng; vì chưng nó chưa thấy, chưa nếm sự 
èm ái tốt lành Bức Chúa Lời ban cho, và sự đi đàng nhân 

40 


—18— 
đức sinh ra Sự thanh nhàn xâm lòng ] là ngắn nủo,, dã Bằng 
kẻ chệ bỏ thể gian cho lọn cùng : ra gỨc giữ. phép đúc. mÀ 
sống vì Bức Ghúa Lời mà thôi, thì đã thử hiết, a vụi về 
êm đi Bức Chúa Lời. đã phán, hứa chọ kệ, thật lòng ti từ chủ 
thể ếgian, và kẻ ấy cũng. biết cho tỏ hơn thế, ;RIM, lạc đàng 


xa lâm và lâm lỡ cả thể là dường. nào, 


A3%⁄089/4~ 


“TW « 


BOẠN THỨ XXI 
ĐẠY TẢ VƯỢT QUÁ MỌI ƠN VÀ MỌI SỰ LÀNG MÀ TÌM Sự, 


ĐẰNG YÊN NƠI MỘT ĐỨC CHỦA LỜI MÀ THÔI, 


1„ Linh hồn than; Hỡi linh hôn tôi, mình phải,lấy Đức 
Chúa, Lời làm chổn nghỉ yên trong mọi sự và trộn hệt mọi 
SỰ ) vì chưng Đức Chúa Lời là sử bằng yên thanh ,nbàn 
nhận lành hay thương yêu vô cùng, x xin “Chúa ti bạn ơn 
cho tôi vượt qua mọi sự mà chọn lấy Chúa tôi làm chốn 
nghỉ yên vui mừng hơn sự khoẻ mạnh, sự đẹp để tốt lạnh, 
bơngự. sang trọng vinh hiển, hơn. chức trọng,qhyển cây 
hơn. sự thông. thái, khôn khéo lý sự, hơn mọi của cải cùng 
các tài năng, hơn. mọi sự thanh nhân vui mừng, hơn 
danh tiếng trọng vọng, hơn mọi sự êm. ái và mọi sự yên 
ủi, hơn mọi sự. cậy trông và những sự đã hứa, cha, \ và 
hơn mọi, cộng, thúc, hơn mọi sự làng ước ao, hơn mọi 
ơn mọi. phần, thưởng, Chúa tôi bạn hay là, xuống, đượa 
trọng, lịnh hn, hơn. mọi sự, tốt lành vui, vê đây dãy linh 
hồn và quá sức 4í, khôn suy chẳng được; và lại hợp các 


— 139 — 
đấng thánh. Angiô và các đấng: thánh. Arêoangiô cùng 
muôn vàn đếng thánh ở trên lời, hơn mọi sự con mắt xen 
thấy và những sự con mắt xem chẳng thấy, và bơn mại 
sự thay thây mà chẳng phải là Chúa ,tôi,. 

3. Tôi xin làm vậy, vì chựng Chúa tôi là Ghúa Dêu lọn tát 
lọ lành trên hết mọi sự: có một mìoh Chúa. tôi là đấng 
@ cao, vô cùng, phép. táo vô. cùng; gồm no sung mãa 
mọi sự lành và chẳng thiếu gì; một mình Ghúa tội là đổng 
rất.êm ái hay yên ủi hơn mọi sự.. Một mình Chúa tội tỐ£ 
lành vô cùng, bay, thương vô tận, cùng là đấng rất sang 
trọng, rất sáng láng hơn mọi sự, Chúa tôi gồm no,hết ni 
sự lành và gồm no cách thế tốt. lành, và Ghúa. tôi. gỗ 
no mọi sự lành ấy bây giờ, như đã có thuở trước vô cùng 
và sẽ có sau này đời đời kiếp kiếp. Bởi đấy cho nên; dù 
Chúa tội ban muôn vàn ơn lành cho tôi, dù Chúa tôi;tậ 
ra nhiều sự mầu nhiệm về Chúa tôi hay là phán. bứa sẽ 
tô ra sau này mặc lòng, ví bằng tôi chẳng được chính 
mình Ghúa tôi, chẳng thấy mặt Chúa tôi nhãn tiền, chẳng 
được hưởng Chúa tôi cho lọn, thì hết mọi sự lành ấy,còn. 
kém, chưa làn) được cho tôi phi lòng phỉ chí; vì: chưng 
hình hồn,tôi có vượt qua mọi ơn lành củng mọi sự. Chúa 
tôi đã dựng nên và có được nghỉ trong Chúa tôi, thì lòag 
tôi mới được yên bàn thật và no đủ mọi đàng.., : 

3. Thân lạy Đức Chúa Jêsu, là bạn linh hồn tôi. kính 
mến trên hết mọi sự, lạy Chúa tỏi là đẩng bay,thương 
yêu cách lọn vẹn vô cùng, lạy Chúa tôi là đấng cai Arj cát 
giống mọi loài trên lời dưới đất; ai cho tôi được.haj cánh 
nhẹ kíp để mà bay thong dong thật và nghỉ. yên: cùng 
Gbúa,tôi? Bao giờ tòi được thong dong xong mình mợi 


—110— 
-đảng và xem thấy Chúa Dêu tôi là đấng rất êm ái là dường 
'nào? Báo giờ tôi được đem lòng đem trí về Chúa tôi cho 
lọn, cho nên tôi chẳng còn suy đến mình tôi vì lòng kính 
mến Chúa tôi, một kính mến Chúa tôi quá sức quá ngần 
và cách mới lạ nhiều người không biết. Nhưng bây 
-giờ tôi thường năn nÌ cùng đau đớn vì thấy mình khốn 
nạn thể này, vì chưng ở chốn đầy dãy sự khốn nạn này, 
thì tôi thường gặp sự dữ hay làm cho tôi thôn thức 
phiền lòng cùng che lấp trí khôn. Những sự khốn nạn 
ấy thường thường sinh ngăn trở cho tôi cùng làm cho 
tôi chia lòng chỉa trí và dỗ dành lòng tôi cùng làm cho 
tôi rối rít cả, kẻo tôi được thong dong mà đến cùng 
Chúa tôi, và được hưởng sự rất vui mừng, rất êm ái 
Chúa tôi ôm lấy tôi, như các đấng thánh hằng được 
hưởng đời đời. Chúa tôi thấy tôi kêu van khốn nạn và 
sầu khổ lắm ở dưới đất này, thì tôi xin Chúa tôi động 
lòng thương tôi cùng. 

%. Thân lạy Đức Chúa Jêsu, là ánh sáng láng Đức 
Chúa Cha sang trọng vô cùng; cùng là đấng hay yên ủi 
linh hồn khách đày ở dưới thể này; tôi không đám mở 
miệng mà kêu van cùng Chúa tôi, và sự tôi nín lặng là 
như tiếng kêu thấu đến tai Chúa tôi. Chúa tôi giản ra 
mà chưa cứu lấy tôi cho đến bao giờ? Tôi xin Chúa tôi 
đến thăm tôi là kẻ rất bần cùng, và xin người làm cho 
tôi được vui mừng. Xin Chúa tôi giơ tay mà cứu lấy tôi 
tá hèn mọn cho khỏi mọi sự khó ở dưới thể này. Tôi 
xin Chúa tôi đến cho kíp đừng giãn ra, vì chưng đang 
khí tôi ở xa Chúa tôi, thì chẳng được ngày nào giờ nào 

- vui về, vì Chúa tôi là sự vui mừng lòng tôi, mà khi vắng 


—11li— 
Chúa tôi; thì lĩnh hồn tôi thiểu mọi sự. Tôi khốn nạn 
ra như phải giam cùng phải gông cùm, cho đến khi Chúa 
tôi tỏ mình người ra mà soi sáng cho tôi cùng bổ sức 
linh hồn. tôi và tháo lòi tói cho tôi cùng tỏ ra mặt nhân. 
lành thương yêu tôi mà chớ. % 

ð. Người ta tìm sự gì khác thay vì Chúa tôi, thì mặc. 
người ta; còn về phần tôi, dù bây giờ, dù về sau, chẳng: 
hể có lấy sự gì khác làm vừa ý vừa lòng tôi, một sẽ kính, 
mến Chúa tôi, là đấng tôi trông cậy, cùng là đấng hay 
làm cho linh hồn tôi được sống đời đời. Tôi chẳng hề 
nín lặng, chẳng hề thôi kêu van, cho đến khi lại được 
ơn Chúa tôi xuống trong lòng và được nghe tiếng Chúa 
tôi phán đạy trong linh hồn tôi. 

6. Đức Ghúa Jêsu phán rằng: Này tao đây; này tao đến 
thăm vì con đã kêu van; con đã chảy nước mắt ra, đã 
hết lòng ước ao cùng đã hạ mình xuống, đã ăn năn đau 
đớn trong lòng, thì tao đã ghé mặt lại cùng đã xưởnG 
thăm viếng con. : 

7. Linh hồn than: Vậy tỏi đã nói rằng: lạy Chúa tôi, 
tôi đã kêu van, tôi đã ước ao hưởng Chúa tôi và tôi đã 
sẵn lòng chê bỏ mọi sự vì Chúa tôi; vì chưng Chúa tôi 
đã xui giụe lòng tôi trước để cho tôi tìm đến cùng Chúa 
tôi. Vậy tôi đội ơn ngượi khen Chúa tôi, vì Chúa tôi 
đã mở tay rộng rãi mà làm ơn rất tốt lành dường ấy cho 
tôi tá phàm hèn này. Tôi là tôi tá Chúa tôi, nào còn nói 
được lời gì cùng Chúa tôi, tôi chỉ một sự hạ mình xuống 
hết lòng hết sức trước mặt Chúa tôi, và bằng nhớ các 
tội lỗi tôi cùng những sự hèn hạ trong mình tôi mà thôi; 
vì chưng trong các sự tốt lành lạ lùng trên lời dưới đất, 


— li) — 

thì:chẳng cö sự gì giống như Chúattôi, Những sự Chúa 
lối làm fà:sự tốt:lành, những sự Chủa tôi: đơán xét là sự 
gàng chính và Chứa tôi hãng gìn gi eãi trị hết mọi gự 
thny thây. Đội ơn Chứa tôi; sáng đảnh Chúa tôi, là 
mạch sự khôn ngoan bởi Đức Chúa “ha mà sinh và; chứ 
gì miộig tưỡi tôi, và tính hồn tôi cùng mọi sự Chỗa tôi 
Mã dựng nên điều hót mừng ngượi khen Chúa tôi đời 
đời chẳng cùng. 


——zw@#^-~ 
ĐOẠN THỨ XXII 
GIẲNG DẠY TA NHỚ CÁC ơN LÀNH BỨC CHỮA LỒI BAN 
CHO TẠ, KỂ CHẲNG XIẾT, 


. Linh hồn than rắng: Thân lạy Chứa tôi, xin Chúa 
tôi 'xoi gáng mở lòng cho tôi hiểu lề luật Chúa tôi cừng 
xin Chúa tôi đạy đỗ cho tôi vâng giữ giới răn Chúa tôi. 
Xin Chúa tôi ban ơn cho tôi hiểu biết thánh ý Chúa tồi, 
và lấy lông sung kính cùng siêng năng nhớ đến các ơn 
chung, ơn riêng Chúa tôi đã ban cho tôi, để cho tôi lả 
nghĩa Chúa tôi cho xứng đáng. Nhưng mà tôi đã biết 
và tời xưng thật tôi chẳng có sức đội ơn lá nghĩa:Chúa 
tôi một chút nào; vì chưng tôi yếu hèn, chẳng sánh được 
sức tối cùng các ơn Chúa tôi đã ban cho tôi; và khi tôi 
suy đến Chúa tôi sang trọng uy nghỉ vồ cùng, thì lôi 
ngắn trí đái sợ mọi đàng. 

2. Hốt mọi sự lành phần hồn phần xác, và mọi sự bể 
trong bể ngoài, cùng các sự lành về tính tự nhiên loài 
ngời củng mọi ơn thiêng liêng quá tính quá sức tự 


=il— 
&hÏéh tà đứng bôi: đã được, thì là ơn hứa tôi bản cho 
thấy Thầy, vằn mội sự lành Ñy lâm chứng, Chủa tôi là. đẳng 
MÃ trùng H jvằuhhNb lãnh Hay thường. vô căng, vì Chúa 
Bãi lš tấu tr) Fễ mội sự - lãnh. Tủ cö người được nhiều 
trớn, “lại k6 ở gửi được ‡t hỡn mặc lồng, : song le mội sự 
hy Y Tà ÔN Chùa ï tôi eÀ, VYÀ. nếu Chủa Tối không Bạn cho, thì 
chăng s cổ dŸ được hột chút sự lãnh nào sốt. Kê nào b. 
được _ hiểu, thì châng nắn '‹ cây công. mình củng 
cÝẳng nến dự lWy- minh Tấm trọng hơn kê khác hay là chê 
báo lê km mình đân; vì chưng kê nào hiểu tỏ hơn mình 
chung €ó Ca ` đì riêng, và Tại Tây lông khiếm nhường 
lshg sốt Sẵng hờn mà đội ơn Chúa tối, Ấy là kẻ trọng. và 
tê lợi TẢmh ba mà chở. 'Ỷà kẻ náo lấy mình lắm 
người hèn hạ kém mọi người, cùng đoán cho mình chẳng 
đẳng än mãy ởn đi cho bằng kê khác, ấy là kê đầng ăn 
txãy phần trùÄg đơn mà chớ. 
3.Người nào é đã được phần ít, thì c chẳng ì nền phản nắn, 
kêu dệt bày là' ghé kẽ đã được phần hơn, một phải 
đém. Tổng š SUY bo Chúa: tôi, mà ñgượi khen Tông lảnh 
Chúa tối hết sức, 'vì Chủa tôi hấng sẵn lòng bạn ơn đứ 
đậtihỪng *hông thả ấy, và: chẳng thiên từa ai sốt. Mới s sự 
lanh bởi'ÖHúa tối tà ra, cho nến chúng tôi phải đội ơn 
Ghúg ta tiong ñ mọi sự. CHúa tôi đã biết nến ban ẩi gì chó 
ai l ngắn hào;' bỏn về sự xét vì lầm sao mà có ngưởi thì 
được nếu, vài có người! thì được ít, thì không phải I lá 
việc chúŠp tồi, mặt là việc Èhúa tôi định, vì Chúa tồi đã 
giẾdông hại Người - 
#.LayÈHúa ni; ti thh Tình tối dhẩng bố nhiều sự hãy 
lầm ải Huảh tiếng và hay làm: cho người thế gian khònz 


—1l‡— 

khen, thì tôi lấy làm ơn trọng; bởi đấy cho nên ai suy 
đến mình là kẻ hèn hạ khó khăn, thì đừng bực mình, 
chớ phiển dạ, chớ sờn lòng, bèn phải lấy làm yên ủi 
mình cùng vui mừng lắm; vì chưng kẻ khó khăn hèn hạ 
thế gian chê cười, ấy là kẻ Chúa tôi đã chọn làm đây tớ, 
làm bạn hữu nghĩa thiết. Các thánh tông đồ Chúa tôi đã 
đặt lên làm đầu cai trị cả và đất này, thì làm chứng tò 
điểu ấy. Các đấng ấy, khi còn sống ở thể gian, chẳng. 
có phàn nàn kêu trách sự gì, một cứ lòng khiêm nhường 
ngay thật, chẳng có phạm tội lồi gì cùng chẳng có đổi 
trá ai, đến nỗi các đấng ấy vui lòng chịu xấu hỗ chê cười 
vì danh Chúa tôi; và những sự thế gian lấy làm gớm, thì 
các đấng ấy cũng vui mừng chịu lấy vì lòng kính mến 
Chúa tôi. . - ..- 

5. Vậy kẻ nào có lòng kính mến Chúa tôi cùng biết cáo. 
ơn Chúa là sự quí trọng dường nào, mà kẻ ấy suy đến 
thánh ý Ghúa tôi cùng mọi sự Chúa tôi đã định về nó, thì 
phải lấy làm vui mừng hơn mọi sự khác. Vả lại người 
ta phải lấy những sự thánh ý Chúa tôi đã định về 
nó, làm vui mừng cùng yên ủi mình đến nỗi mình bằng 
lòng ở bậc rốt hèn cũng bằng kẻ khác ước ao ở bậc nhất; 
và mình ngồi bậc dưới hết, thì cũng vui lòng và yên hàn 
đường bằng mình ngồi hạng nhất. Sau nữa mình có thấy 
người thế gian khinh để chè cười, và mình chẳng được 
đanh tiếng gì trong đời, thì phải vui làng cũng bằng mình 
được danh tiếng chức SN HP cao trọng, hơn mọi người, 
khác ở thế gian này; vì chưng sự vâng theo thánh ý húa 
tôi cùng ước ao cho sáng danh Chúa tôi là bai. sự chúng 
tôi phải lấy làm trọng hơn cả, cùng phải lấy làm yên. ủi. 


— 145 — 
mình cùng phi lòng hơn mọi ơn lành Chúa đã ban cho 
chúng tôi xưa nay hay là sẽ ban sau này. 


—tỶ#⁄£+G2t£Ð4xec- pv ý 
ĐOẠN THỨ XXII 
GIẲNG VỀ BỐN SỰ CÓ SỨC LÀM CHO TA ĐƯỢC BẰNG YÊN 


TRORG LÒNG LẮM. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hởi con, này tao sẽ dân. 
đàng cho con được bằng yên và được xong xả thật về 
phần linh hồn. 

2.Linh hồn than: Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi phán dạy 
tôi về sự ấy, vì tôi vui lòng xin nghe. 

3. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Vậy con phải giữ bốn 
điều này: một là con hãy ra sức theo ý kể khác hơn 
là theo ý riêng mình; bai là con hãy chọn lấy phần kém 
hơn là phần trọng cho mình; ba là con hằng phải fìm ở 
bậc dưới và chịu lụy mọi người; bốn là con phải ước ao 
và cầu xin cho thánh ý Cha cả định về con thể nào, thì 
được lọn như vậy. Kẻ giữ bấy nhiêu điều; thì đi đàng 
bằng yên thái bình. 

&. Linh hồn than rằng: Lạy Chúa tôi, lời Chúa tôi, dù 
vắn tắt mặc lòng, cũng tóm lại nhiều sự lọn tốt lọn lành. 
Lời vắn tắt ấy, thì rộng ý lắm, cùng hay sinh ích lợi mọi 
đàng, vì chưng nếu tôi giữ được lời ấy cho cẩn thận, 
âu là tôi chẳng còn năng phải xôn xao bổi rối trong mình 
thể ấy; vì chưng hề lần nào tôi thấy mình bối rối và cực, 
lòng, thì tôi biết là tại tôi không giử lời Chúa tôi đạy. 
Nhưng mà Chúa tôi, là đấng phép tắc vô cùng, bằng. 


= Hỗ — 
Mướh tho tình liền äi 84g nhân đứt ngày thể Chờn, 
thì tôi dám xin Cñủa tối tiêm đa šữc miánh cho tải gi 
lời ấy cho lọn và được rồi linh hồn. 
KINH CẦU NGƯÝỆN €HO bƯỢC dưỐ&b LẢ Ý TRÁI. 


5. Thân lạÿ Chứa Dêu:tôi; xin Chữa tôi đừng làa xa tôi, 
xin Chúa tôi ghé mặt lại mà cứu lấy tôi, vì chưng nhiều 
sự dông dài nỏi lên trong trí khôn tôi, và tôi kinh sợ 
wñqa đàtig, cho tiền linhhổn tôi boớu Bã lầm: Tế tiÀo 'tôi 
toát được kê thù ý mà chân £ Bị đấu? Tôï đẹp nó lầm áao 
được? 

"6.!Bobb' Chưa tôi đã phán tầng: táo cẽ đi hước tnấy, 
và sẽ đẹp kẻ kiêu ngạo ở đưởi đất này; tío sẽ mờ cửa 
ngtúc, Cẳng sẽ'tô Pa chó mảy thiền $ự Tàâu nhiệt eaõ ý. 

”†. Vậy tới xih Chữa Töi lắm nhữ Chúá tôi đã phán HA, 
đồ ihững ý trái Xấu ka biếu đi trước mặt Chúa tôi Mẽt; 
ñ chưng troig những cởn gian nủn thể ấy tôi thông cấy 
Ôà yẽñ ủi'hilúB vì một sử nảy, lá chạy đến cũng 'Èhửa tôi 
tà 'trôub mỏng Chúa tôi củng hết tổng kêu ván và hắdg 
tdig cñờ đợi Chúa fôi lại baủ ơh yên ôi linh hồn 'ối. 

'KINH CẦU NGUYÊN CHO ĐƯỢC ƠN SDI SÁNG LINH HỒN. 

:8, Tbfn Tạy Đức Chúa ƒêsu 'ilân từ vô cùng, tin Chứa 
li töi '6eig lính hổn tối, xin Chúa tôi phá mhọi sựy lối tĩnh 
tebiHÈ lòng. Trí khôn tôi hay tưởng nhiều sự đồng đài 
đữ#y quá, thì tối xi Chúa tôi eẩm hãm nó lại củng đẹp 
tÑte kề thù cÍm tố 'và ép lẽp TòHg tôi. Tôi xin Chúa tôi 
chìữh'ehiển cho'†öi và phòng triệt mọi muông dữ, là các 
tìih'mê sự vưi'sưỡng giả trá, Bê nhớ quyền thể Chúa tồi 


- F1 — 
cho tôi được bằng yên và cho tôi hằng ngượi khen hát 
mừng Chúa tôi trong đến thánh, là trong lương tâm thanh 
sạch. “Tài xin Chúa tôi khiển giỏ bão, sóng biển, 'hẩyở 
làng, đứng thầi ñữa, thủ 'Hến sẽ được bằng yên cả thả. 

'$. Đi Xiú húa: tồi ban: sự sảng 'Ýà sự chến thật tướng 
gối R@t tây: w tôi Ta đt hoa vụ, đất gai góc, cHo điển 
khi Chùa ' tôi sói săng) đỉnh 'hốn tôi Tôi Xin CHúa tới _ 
Xuðng; ơi lánh, và té rưới vương thiếng liêng Xuống 

giản trrlnh' hồn(ồi. 'Tôi xin Chúa tối chơ mưả xuổug 
HÊY tưới tnặt Ất này, 1à xin Ohứa tôi ban chủ tổi đượt 
lông sðt xăng, Bể lông tôi là như đất tưới 'được siúh 
phiều hỏa quả thật tốt và dgoh Tành. Nay linh hồn tôi 
đã hầu #j bẹp, vì các tội lõi dhư khối nặng hằng đè 'nö 
xưởng, thì xin Chúa tôi ñầng nó đậy cùng đetmh Tòng fồi 
tước nö hát vọng nguyên sự trên lời, để cho tối được 
triểm nốt chút nùi ngon ngọt sự thanh nhà Ârên tước 
tiền Bảng, mà tôi chánh, chẳug muổn suy đến sự đời 
nấy 'HữA. 

10. Tôi xin Chúa tôi cứn lấy tôi, chớ để tối cậy sử 
yán lôi chóng qua đời này, vì chưng chẳng có sự giẫm 
được ho tôi yên lòng phichí cho lọn. Tôi xin Chúa 
tối bán tiền đức kíúh mến mà buộc lòng tối Tàm thột 
cùugChũa tối Hiên, šì có một mình Chúa tôi lăm cho:RÊ 
kính mến được phi lông no đủ; cbn thọi sự 'khác là sự 
gIA 'trá v6 Ích thay thây mọi đàng. 


~* tt 222. ~ 


—ti18— 
ĐOẠN THỨ XXIV 


GIẲNG DẠY TA DẸP TÍNH MÊ MUỐN TRA XÉT VIỆC KẺ KHẤC LẦM. ˆ 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, đừng theo tính 
mê muốn biết, muốn xem xét, cùng đừng lo lắng điều gì 
vôích. Việc nọ việc kia dự gì đến con? Con hãy theo 
tao. Dù người nọ éó tính thể này thể khác, người kia 
làm hay là nói thể nọ thể kịa, thì các việc ấy dự gì đến 
con? (on chẳng phái lo thưa về phần kẻ khác, một sẽ 
thưa về phần mình mà thôi. Vậy thì con giây mình 
trong việc kẻ khác làm chỉ? Này tao đã biết mọi người, 
và tao trông thấy mọi sự người ta làm ở đưới đất này; 
tao cũng thông biết người ta ăn ở thể nào, nghĩ tưởng 
sự gì, muốn đÍí gì và có ý tứ nào trong lòng. Vậy con 
phải phó mọi sự mặc ý tao; còn về phần con, thì hãy giữ 
mình bằng yên, và con hãy để kẻ khác rối lòng rối trí 
lo trăm điều mặc ýnó. Những việc nó làm cùng những 
điều nó nói, thì sẽ lại đó trên đầu nó, vì chưng nó chẳng 
lừa dối tao được. 

2.. Con chớ lo cho được tiếng trọng, là bóng hay biến 
đi; đừng lo cho được nhiều bạn hữu chí thiết và cho 
được tình nghĩa riêng cùng ai; vì chưng những sự ấy 
hạy sinh chia lòng chia trí nhiều đàng cùng sinh nhiều 
sự tối tăm trong lòng nữa. Nếu con siêng năng ý tứ 
mà suy xét bao giờ tao đến thăm viếng, và nếu con muốn 
mở cửa lòng cho tao, ắt là tao sẽ bằng lòng phán dạy 
cùng sẽ tỏ ra sự mầu nhiệm cho con. Vậy con hãy siêng 
năng giữ mình, hãy tỉnh thức và cầu nguyện cùng hạ 
mình xuống trong mọi sự liên. 


— 119 — 


ĐOẠN THỨ XXY 
DẠY TA PHẨ! LÀM SỰ GÌ CHO ĐƯỢC BẰNG YÊN BỀN Đỗ 
TRONG LÒNG si CHO ĐƯỢC TẤN TỚI ĐI ĐÀNG 


_ NHÂN ĐỨC LỌN LÀNH THẬT. 


1. Đức Chúa Jêesu phán rằng: Hỡi con, tao đã dạy các - 
đầy tớ rằng: tao để lại sự bằng yên cho bay, tao cho bay 
sự bằng yên tao; tao chẳng ban sự bằng yên như thể gian 
cho đâu. Ai ai cũng muốn cho được bằng yên, song 
mọi người shẳng lo tìm những sự hay làm cho người 
ta được bằng yên thật. Vậy sự bằng yên thì ở cùng kẻ 
khiêm nhường vàŸkê hiển lành trong lòng. Con sẽ được 
bằng yên, miễn là con sẵn lòng nhịn nhục mọi đàng. 
Yí bằng con hay nghe cùng vâng cứ lời tao, thì sẽ được 
bằng yên nhiều bề. 

2. Linh hồn than: Vậy tôi xin Chúa tôi dạy tôi phải 
làm những sự gì? 

3. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Con phải giữ mình trong 
các lời con nói và trong các việc con làm, và con hằng 
phải có ý đẹp lòng tao trong mọi việc, và đừng ước ao, 
đừng tìm sự gì khác bao giờ. Vả lại đừng xét đoán 
dông đài việc người ta làm và lời người ta nói; cùng 
đừng mang lấy việc gì chẳng có phó cho mình. Con có giữ 
làm vậy, thì con chẳng mấy khi rối lòng, hay là con sẽ 
phải rối lòng ít vậy mà thôi. Song le sự được bằng 
yên cho lọn mà chẳng phải bối rối điều gì, lại chẳng 
phải sự gì khó chịu phần xác hay là phần linh hồn, thì 


— thê — 
con chớ trông được sự ấy ở đời này, một trông về đời 
sau, là khi sẽ được thanh nhàn trênlời. Nhân vìsự ẩy 
con chớ nghĩ mình đã được bằng yên thật, vì con chẳng 
phải sự gì trái ý mình, hay là mọi sự đã hay “cùng đã 
được thịnh, vì chẳng. có ai thù ghét. coa; và, nhân đức 
con dã lọn lành, vì con được mọi sự, vừa ý mình đâu; và 
lại khi con thấy lòng eon sốt sắng lắm và được nhiều ơn 
êm áj vui mừng, thì đừng lấy mình, làm. trọng, hay là 
nghĩ rằng: mình là kẻ Đức Chúa Lời yêu: cách, riêng, vì 
chưng bấy. nhiêu sự ấy chẳng phải là dấu kèmấn,nhận 
đức thật, và sự tấn tới, sự: nên. người lọn. lành, công 
chẳng tại sự ấy. 

&, Linh hồn than: Vậy tôi đám xịn Qhúa tôi dạy,tại sự 
gì? 

B. Đức Chúa Jêsụ phán rằng: Sự tấn tới.đí đàng nhân 
đức lọn lành thì ở tại sự đâng lót mình mặo thánh. Đức 
Chúa Lời cho hết lòng hết sức, và chẳng: tìm: ích. riêng 
cho,mình trong sự gì, dù trọng, dù.hèn, dù.về: đời này, 
đù về đời sau, cho nên dù gặp phải sự. khẩn khó, dù 
được sự lành; thì cọn phải: ở bằng mặt: cùng xem gisự 
. hằng nhau cả mà đội ơn Đức Chúa Lời liêu. Ví: hằng 
son giữ lòng trông cậy cho mạnh sức, chọ vững: vàng 
đến nỗi khi đã mất mọi ơn yên ủi, thì con cũng còn đọn 
mnình chịu sự khó hơn, mà chẳng dám chữa mình. nhụ,thệ 
eop chẳng có lỗi gì cho đáng phải chịu sự. khá: dường 
ấy; một ngượi khen (ao là đếng rấticông.chính, rất lọn 
lành trong mọi sự tạo định liệu; chốc ấy. con. đi: chính 
đàng sẽ đưa.coœ đến chốn bằng yên thật, chẳng. ai; và 
bấy, giờ con được trông cậy chác số lại được vi, mừng 


=1} — 
vị sẽ lại trộng thấy mặt tạo đến thăm, viếng; „Ọá, nấ,cọn. 
khinh dệ mình được cho lẹn, thì ọp, bãy. tín, thộý co 
sẽ được hưởng sỊz. bằng yên no đả, đến, nỗi . can, chẳng 
được bằng yên nào hơn nữa ở đời này, 
~?/02N~ 


vÍ+ mí cát 3 
ĐOẠN. THỨ. XXML: 


GIẲNG DẠY SỰ THONG DONG VÀ XONG MÌNH PHẨN LINH HỒN LÀ. 
SỰ bí GIÁ DƯỜNG NÀO; VÀ KỂ MUỐN CHO ĐƯỢC SỰ quí TRỌNG ẤY 
THÌ PHẨI ĐỌC KINH CẤU NGUYÊN CHO SỐT SẮNG RƠN LÀ XEM SÁCH. 


1; Linh hồn than; Lạy Chúa tôi, việc này là việc cả,thệ 
lắm; là đem lòng đem trí suy đến sự trên lời liên, và,& 
giữa muôn nghìn sự rối rít xao xuyến mà đị qua. nhtg 
khách; chẳng xem sao; mà giữ làm vậy, khỏng phải là 
tại mình u mê lười lĩnh, bèn là vì mình được sự thong 
đọng phần linh hồn, cho nên lịnh hồn không còn dính 
bén yêu chuộng trái lẽ của gì thế gian; ấy là thật việc kệ 
đạo đức lọn lành mới làm được, 

2. Lạy Chúa tôi rất nhân từ vỏ chug, xin Chúa tôi 
chữa lấy tôi cho khỏi lo sự đời này, kẻo tôi vướng lại 
quá; xịn Dhúa tôi làm cho tôi được khỏi lo nhiều sự. cần 
phầu xáo, kêo lòng tôi lấy những sự ấy làm vui sướng 
yêu chuộng; lại xin Chúa tội cất lấy hết các ngăn trở 
phầu linh hồn, kéo nó khuấy khuất quá mà tôi ngã lòng 
phăng, Tôi chẳng. những xin Uhúa tôi làm chọ tôi được 
khỏi những sự giả trá người thế gian hạm hố hết làng. 
bốt gức, mà lại xin Chúa tôi chữa lấy tôi, lạ tôi tá Chúa 
tôi, để chp tội được khôi những sự khốn nạn.cả xà loài 


—152— 
ñgưỡi ta phải chịu vì tội tổ tông, là những sự làm cho 
linh hồn ra nặng nể và cầm linh hồn lại kẻo tôi được 
thong dong xong mình như ý tôi muốn. 

3. Thân lạy Chúa Dêu tôi, là đấng rất êm ái, rất nhân 
lành vô cùng, xin Chúa tôi làm cho tôi cay đắng những 
sự vui sướng xác thịt, là những sự hay làm cho tôi bỏ 
lòng mến sự bền đỗ đời đời, lại đỗ dành linh hồn tôi, vì 
một chút sự vui lúc bấy giờ. Lạy Chúa Dêu tôi, xin 
Chúa tôi chớ để xác thịt và lòng thú thắng trận được 
lòng thần; chớ để tôi phải lừa thể gian và sự sang trọng 
giả trá đời này, chớ để tôi sa chưng cám đỗ và mưu 
chước ma qul bao giờ. Tôi xin Chúa tôi ban sức mạnh 
cho tôi được chống lả kẻ thù; xin người ban nhân đức 
hay nhịn cho tôi được chịu khó bằng lòng, và xin Chúa 
tôi ban ơn cho tôi được giữ lòng vững vàng cho đến 
cùng. Thay vì mọi sự yên ủi thế gian, thì tôi xin Chúa 
tôi ban ơn rất êm ái rất lọn lành Đức Chúa Phiritô sang 
tô; và thay vì sự xác thịt yêu chuộng, thì tôi xin Chúa tôi 
ban nhân đức kính mến Chúa tôi. 

&. Sự ăn uống và các đồ ăn mặc cùng các đồ cần cho 
-_ được dưỡng nuôi xác thịt, là những sự hay sinh cực lòng 
cho kẻ kính mến Chúa tôi. Vậy tôi xin Chúa tôi ban ơn cho 
tôi dùng những sự ấy cho vừa phải phép, mà chẳng rối 
lòng ước ao nó quá bao giờ. Tôi không từ bỏ được 
những sự cần mà dưỡng xác; song lề luật rất công chính 
Chúa tôi cấm tìm cho được của dư dật và sung sướng 
quá; bằng không cứ làm vậy; thì xác thịt cưởng lại cùng 
linh hồn. Yậy trong mọi sự ấy, thì tôi xin Chúa tôi coï 
sóc dạy đỗ tôi, kẻo ti lỗi phép Chúa tôi đàng nào. - 


ĐOẠN THỨ XXVI 
GIẲNG VỀ SỰ YÊU RIÊNG MÌRH LÀN NGĂN TRỞ CẢ THỂ, KẺO-TfA 
. BỢP BÀM MỘT GÙNG ĐỨC CHÚA LỜI LÀ MẠCH MỌI §Ự' 


LỌN TỐT LỌN LÀNH. 


1. Đức Chúa Jêsn phán rằng: Hỡởi cọn, con phải phá 
lót mình trong tay fao oho được mọi sự lành, và chẳng 
được giữ lấy phần nào vệ mình con. Con phải b‡ết tô, 
chẲng có sự gì ở thế gian làm thiệt hại con chọ bằng sự 
yêu riêng mình. Mọi sự dính bén lòng con hơn bám 
tùy eod yêu chuộng. sự ấy nhiều É, _ Vị bằpg cọn- giữ, 
lòng thanh sạch ngay thật và yâu chuộng mọi sự cho 
phải phép, thì chẳng có sự gà:hiếp lòng con được. €Cọp 
đừng ước ao sự gì con chắng nên giữ lấy; và đừng giữ) - 
#0'.gì bay sinh ngăn trở cho con, cùng hay làm chọ con 
mất sự thong dong bể trọng. Lạ. thay! Con chẳng phó 
lót nành trong tay tap vuội mọi sự oon đã có hay là con 
wớc ao được ru? 

2. Nhận sao con hao tổn phiển lòng vô ích? Sao cọn 
khá nhọo lo lắng trặnm điều chẳng cấp? (on hãy vâng 
theo ý tao cho lọn, thì con chẳng phải thiệt gì. Nếu. cọp, 
tìm sự này sự kháo oùng muốn ở đây hay là ở đó; qhọ, 
được dễ ăn dễ ở và cho được theo ý. mình hạn, thì eoa 
ehẩng được bằng yên cùng chẳng được, khỏi lo lắng áy 
Đáy bao giờ, vì chưng chẳng có sự gì được lọn lành mọi, 
đàng và chẳng có nợi nào mà không gặp kế chống l4. 
vuối mình. 

41 


— 1À — 

3. Vậy ta được thêm sự bằng yên chẳng tại người ta 
tìm được sự nọ sự kia hay là tại thêm được nhiều của 
bể ngoài, bèn là tại lòng người ta chê và từ bỏ nó đi cho 
dứt mà chớ; và điểu này con phải hiểu chẳng những về 
tiền bạc của cải mà thôi, lại phải hiểu về sự tham chức 
quyền cùng về sự muốn danh tiếng giả trá vô íoh; là những 
sự chóng qua làm một cùng thế gian. Ví bằng cou thiếu 
lòng sốt sắng, thì nơi con ở chẳng đỡ con được là bao 
nhiêu. Con chẳng được bằng yên bền lâu, đang khi 
on tìm sự bằng yên ấy bề ngoài, mà chẳng lập nền 
vững vàng trong lòng, nghĩa là chẳng cầm giữ lòng con 
hợp làm một cùng tao; con đổi nơi thì được, song chẳng 
đổi được tính con cho ra khá hơn; vì chưng hễ khi œon 
gặp phải dịp nào mà con liều mình trong ấy, thì con sổ 
lại thấy những sự con đã tìm đàng tránh khi trước, và sự 
khác nặng hơn nữa. 

KINH CẦU NGUYỆN CHO ĐƯỢC LÒNG SẠCH TỘI VÀ CHO ĐƯỢC NHÂN 

ĐỨC KHÔN NGOAN Ở TRÊN LỜI. 

&. Linh hồn than: Thân lạy Chúa Dêu tôi, xin Chúa tôi 
ban ơn Bức Chúa Phiritô sangtô cho tôi được vững lòng) 
xin Chúa tôi ban ơn sức mạnh xuống trong linh hồn cho 
tôi được khỏi lo lắng mọi sự vô ích và được khỏi cực 
lòng; chớ để lòng tôi chiều theo ước ao sự gì trọng hèn 
đời này: song tôi xin Chúa tôi ban ơn cho tôi xem xét 
mọi sự ấy như giống chóng qua, và tôi cũng sẽ chóng 
qua vuổi nó, vì chưng chẳng có sự gì bền đồ ở dưới đất 
này, và mọi sự là của giá trá vô ích cùng đầy dẫy sự cực 
lòng. Thương hỡi! kể nào xem xét mọi sự thể ấy, thì 
khôn ngoan là ngần nào! : 


—155— 

ð. Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi ban nhân đức khôn ngoan 
ở trên lời cho tôi học tìm Chúa tôi, và cho tôi tìm thấy cùng 
ái mộ kính mến Chúa tôi trên hết mọi sự, và cho tôi đoán 
xét về mọi sự cho phải lẽ, y như Chúa tôi khôn ngoan vô 
cùng đoán xét vậy. Tôi xin Chúa tôi cho tôi được đức 
khôn ngoan mà lánh kẻ phỉnh phờ tô bốc, và đức hay 
nhịn nhục mà nhịn kẻ làm nghịch cùng tôi; vì chưng kê 
nào chẳng hay động lòng vì những lời người ta nói, cùng 
chẳng muổn nghe lời êm ái phinh phờ, ấy là kẻ khôn 
ngoan thật; kẻ bắt đầu làm vậy, thì sẽ đi được vững 
chân mà chớ. 


~~S82e22-~ 
ĐOẠN THỨ XXVII 
DẠY TẢ ĐỪNG XEĂI SAO LỜI NGƯỜI TẢ CHÊ TRÁCH NÓI HÀNH. 


1. Đức Chúa Jẻsu phán rằng: Hởi con, chớ phiền lòng 
vì có người nào ngờ vực cho con hay là nói về con điều 
gì nghịch tai con. Con phải tin về mình những sự xấu 
hơn nữa; con phải tín thật chẳng có ai yếu đuối hèn hạ 
hơn con. Nếu con hay suy; hay trọng nguyên sự bề trong 
phần linh hồn, thì con sẽ chẳng xem sao lời chóng bay đi 
là bao nhiêu. Kẻ nào biết nín lặng trong cơn gian nan 
hiểm nghèo và đem lòng nhớ đến Đức Chúa Lời, cùng 
chẳng bối ri vì những sự người ta đoán cho mình, ấy 
là đấu người khôn ngoan lắm. 

2. Con chớ lấy lời người ta nói làm cớ mà yên lòng 
hay là mất sự bằng yên; vì chưng, dù nó đoán sự lành 
hay là sự dữ cho con; thì con cũng chẳng ra thế khác 


—156— 

chút nào. Sự bằng yên thật, và sự sang trọng thật, thì 
cọn tìm được ở đâu? Chẳng phải tìm ở nơi Đức Chúa. 
Lời ru? Và kế nào chẳng ra sức tìm đẹp lòng người tạ, 
cùng chẳng sợ mất lòng nó, ấy là kẻ được bằng yên no 
đây. Bởi người ta để lòng yêu chuộng trái lễ cùng hay 
sợ hãi vô ích, hoá ra nó lo lắng bối rối trong lòng, 
và không giữ được ngũ quan, một chỉa trí trăm điều 
BỊ Ghế: 


-sek2i⁄9ee~ 
ĐOẠN THỨ XXIX 
KHI GẶP CƠN GIAN NAN ĐẾN, THÌ TA PHẢI CẨU XIN CÙNG DỘI 
ƠN ĐỨC CHÚA LỞI LÀ THỂ NÀO. 


1. Lạy Chúa tôi, tôi đội ơn Ghúa tôi cùng xin cho sáng 
danh Chúa tôi, vì Chúa tôi đã định cho tôi phải cơn gian 
nan, cơn cám đỗ thể này. Tôi chẳng lánh được sự ấy; 
song tôi phải chạy đến Chúa tôi, để Chúa tôi phù hộ và 
lở sự dữ này lở nên sự lành cho tôi. Lạy Chúa tôi, tôi 
đang phải sự khó, và lòng tôi không được yên hàn, mà 
lại tính mê này đang làm cho tôi cực lòng lắm. Lạy cha 
rất nhân từ, bây giờ tôi biết than thở làm sao? Tôi đang 
mắc phải sự cực khốn tư bê: tôi xin Chúa tôi cứu lấy 
tôi cho khỏi sự cực nạn này. Nhưng mà tôi đã phải cơn 
gian nan thể này, ắt là Chúa tôi có ý cho tôi phải xấu hỗ 
cả thể, đoạn Chúa tôi sẽ chữa lấy tôi cho sáng danh Chúa 
tôi. Vậy tôi xin Chúa tôi đủ lòng thương mà cứu lấy tôi, 
vì chưng tôi hèn hạ, tôi làm gì được? và nếu chẳng có 


'—tfT— 
Chúa tổi phù hạ thì tối đi đâu? 'Tổi xin Chúa fồi ban ơn 
"nhịn nhục cho tôi lần này nữa. Tối tin Chủa tồi giúp sức 
cho tồi, và đù tôi phái eựe khổn thể nảo, thì tôi 'chẳng cn 
'sự Hãi gÌ nữa. 

- Ð;'Tôi đang phải sự khó, thì tôi sẽ than thở làrh sao? Ì4y 
Chúa tôi, tồi xin vâng thánh ý Chúa tôi. Tói đã đáng phải 
cơn xảo xác cơn cực lòng này. Ít]ả tôi phải chịu vậy, và 
chớ gì tôi nhịn bằng lòng, cho đến khi cơn bảo táp này 
qua đi và tôi Tại được khá hơn! Song le Chúa tôi phép tắc 
'vô cùng cũng có phép mà cất cơn gian nan cơn cám đỗ nẩy 
cùng bớt sức nó đi chö nó dịu lại, kẻo tôi ngã thua mà 
hư đi mất; cũng như Chúa tôi lòng lành hay thương vô 
cùng đã làm trước này nhiều lân: và tôi càng phải cơn 
gian nan khó lòng hơn bao nhiêu, thì quyền phép Chúa 
tôi càng dễ biến cải nó đi hơn bấy nhiêu mà chớ. 


- ~^$⁄Zð @W⁄/4w~= 
ĐOẠN THỨ XXX. 


DẠY TA XIN ĐỨC CHÚA LỞI GIÚP SỨC PHÙ HỘ, VÀ GIỮ LỜNG TRÔNG 


CẬY SẼ LẠI ĐƯỢC ƠN NGHĨA CÙNG ĐỨC CHÚA LỠI. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, tao là Chúa 
Dêu hay giúp sức trong thì buổi gian nan. Vậy hề - 
khi nào con phải những sự gì khó chẳng được yên 
tam, thì hãy đến cùng tao. Bởi con chậm kêu van 
cầu nguyện cùng tao quá, cho nên sinh ngăn trở ơn trên 
lời xuống yên ủi lòng con; vì chưng trước khi, con thật 
lòng kêu van cùng tao, thì con m nhiều sự yên ủi, và 


—158— 

sự giải phiển bề ngoài. Nhân vi lễ ấy mọi sự chẳng 
sỉnh ra ích gì cho con là bao nhiêu, cho đến khi con hiểu 
biết rằng: có một mình tao hay cứu kẻ có lòng trông cậy 
tao; mà nếu chẳng có tao, thì chẳng ai giúp đỡ được 
con cho thật, cùng chẳng có ai khuyên dạy được con 
điều gì có ích, cùng chẳng có ai chữa được con cho bền 
lâu. Nhưng mà khi cơn bão táp đã qua mà con lại thở 
hơi và yên lòng một chút, thì con hãy suy đến tao là 
đấng rất nhân từ, để con lại được sáng trong trí khôn 
mà lấy sức lại; vì chưng tao đã phán hứa tao ở gần con, 
để sửa sang mọi sự cho tuyển vẹn như trước, mà lại 
thêm nhiều sự lành no đầy. 

2. Nào có sự gì mà tao khó làm được ru? hay là tao 
có như kẻ hay nói mà chẳng hay làm ru? Nhân đức 
tin con ở đâu? Con hãy ở cho vững bây giờ, và cho đến 
cùng. on hãy thìn lòng cùng ở can đảm; con sẽ được 
ơn yên ủi trong ngày tao đã định. Con hãy trông, hãy 
đợi tao, và tao sẽ đến mà chữa lấy con. Sự con phải 
cực lòng bối rối là cơn cám đỗ; và lòng con sợ bäi, khi 
không có lẽ gì đáng sợ. Con lo lắng về những sự chưa 
có, thì con được ích gì? Ấu là chỉ thêm sự phiền lòng 
mà thôi. Ngày nào cũng đã có việc đủ lo ngày ấy. Con 
rối lòng hay là vui mừng vì những sự sau này chẳng 
biết sẽ có hay chăng, thì con dại dột và mất công vô ích 
mà chớ. 

3. Song le tính xác thịt hay phải lừa đối vì những 
điều dông dài làm vậy; mà kẻ nào đỗ ngä thua chước 
ma qui bày ra thể ấy, thì là dấu nó còn hèn sức thấp trí; 
vì chưng ma qui có dùng lẽ gian hay là lẽ fhật mà lừa 


— 1š) — 

đối ta; nó có làm cho ta ngã thua, vì lòng yêu chuộng sự 
đì đang có trước mặt hay là vì lòng sợ hãi những sự 
chưa đến, thì nó chẳng kì quản điều gì; vì vậy con đừng 
rối lòng, đừng sợ hãi làm chỉ. Con hãy tin tao, hãy 
trông cậy tao là đấng rất nhân từ vô cùng. Trong lúc 
con ngờ là con đã lìa xa tao, thì tao thường ở gần con 
hơn. Khi nào con nghĩ rằng: mọi sự đã gần hỏng mất 
cá, thì con thường lập được công trọng hơn. Khi xảy 
ra việc gì trái ý con muốn; thì chưa hỏng cả mọi sự đâu. 
Chẳng nên đoán xét như lòng con nghỉ tưởng trong cơn 
bấy giờ; và lại, dù khi con phải sự gian nan cực lòng 
bởi đâu mặc lòng, thì chẳng nên ghỉ giữ vào lòng và 
xem cơn gian nan ấy như thể là chẳng còn lẽ nào mà 
trông gỡ mình ra cho khỏi được nữa. 

. #. on chớ nghĩ rằng: tao đã la bỏ con cho dứt, vì tao đã 
định cho con phải chịu cơn gian nan một ít lâu, hay là vì 
tao đã cất lấy ơn yên ủi lòng con ước ao đâu; bởi vì con phải 
qua cơn khốn khó thể ấy, thì mới được lên thiên đàng; 
và con cùng những kẻ làm đầy tớ tao phải thử trong 
những cơn gian nan dường ấy; thì sinh được nhiều ích 
hơn là được mọi sự vừa ý mình bội phần. Tao đã biết 
uuọi sự kín trong lòng; tao đã biết rằng: con có thiếu sự 
êm ái vui mừng trong lòng một hai khi, thì con được 
nhờ về đàng rỗi linh hồn lám; kẻo con được mọi sự lành 
vừa ý mình, thì con lấy mình làm trọng cùng yêu mình 
trái lẽ vì những sự con chẳng có chăng. Những sự lành 
tao đã ban, thì tao lại cất lấy được, rồi sau lại lả lại 
được mặc ý tao. ˆ 

3, Khi tao ban sự gì, thì là của tao ban cho; khi nào 


— 1ê = 

lại eẤt 1ấÿ; thì chẳng: cất lấy phần cửa cơn đâu, vì chưng 
troï'sử quí trợng và mọi ơn-lọn lãnh là của fao hết. Khi 
tờ làm thính đề. con phải sự gian nan hay là sự khốn khá 
Eì trái ý coh, thì đừng kêu trách và đừng sờn lòng: Tao 
giảm bớt được cơn ấy ngay, cùng làm được cho gánh 
nặng lở nên sự vưi mừng. Nhưng mà khi tao thương 
con làm vậy, thì con phải biết tao là đấng rất công 
chính và đáng ñngượi khen vô cùng. 

-_ 6, Nếu con có trí khôn ngoan và hay suy lẽ thật, Tìng 
chẳng nên sờn lòng phiển dạ đường ấy trong cơngian 
an khốn khó bao giờ, bèn là eon phải vui mừng và đội 
ơn tao; vả lại khi con thấy tao định cho con phải chịa 
nhiều sự khó và chẳng giảm bớt đàng nào, lẽ thì con phải 
lấy nguyên một sự ấy làm vui mùng. Tao đã nói cùng 
các đẩy tớ rất yêu đấu rằng: cha tao đã yêu dấu tao thể 
mào, thì (ao lại yêu đấu bay như thể ấy; át là tao chẳng 
có sai đầy tớ cho được hưởng sự vui sướng phần đời, 
bèn là tao đã sai đi đánh giặc thiêng liêng cả thể. Tao 
chẳng sai đi cho được chức quyền sang trọng, một sai đi 
chịu xấu hỗ chê cười; chẳng sai đi cho được ở phong 
-1ưu thong thả, một sai đi chịu khó chịu nhọc; chẳng sai 
đi cho được nghỉ yên, một sai đi nhịn nhục để mà sinh 
Tợi lãi nhiều. Vậy con hãy nhớ các điều ấy, chớ quên 
bao giờ. 


¬⁄2V⁄f\2 &\3⁄4v~- 


ĐOẠN THỨ XXXI. 
ˆ DẠY TA CHÊ BỖ MỌI SỰ THỂ GIAN CHO ĐƯỢC TÌM ĐẾN 
QÙNG ĐẤNG CỰC TRẠNG: Đ: DỰNG NÊN MỌI SỰ. 

:1. Lạy Chúa tôi, tôi phải có ơn thêm sử cho tôi nữa, 
4ì tôi mới đến bậc nhân đức cả thể đến nỗi chẳng còh 
người nào, cùng chẳng còn sự gì ở đời này sinh được 
mgăn 1fở cho tôi; vì chưng đang khi lòng tôi còn dính 
tbén của øì, thì tôi chưa thong dong xong mình mà bay 
đến cùng Chúa tôi được. Xưa vua thánh Davít đã ước 
được thong dong mà bay đến cùng Chúa tôi, vì đã nói rằng: 
Chớ gì ai cho tôi được cánh như chim bỏ câu, thì tôi 
số bay, và sẽ nghỉ yên! Nào có ai yên hàn bằng kẻ có con 
mắt ngay lành? Nào có ai được thong dong xong mình 
hơn kẻ không ước ao sự gì ở dưới thế gian? Vậy ta 
phải vượt lên trốc mọi sự thế gian, và phải bỏ mình cho 
lọn nữa, cùng phải đem trí lên cao để mà xem xét dưới 
thế gian, chẳng có sự gì trọng bằng Chúa tôi, là đẩng 
đã đựng nên mọi sự; và nếu có ai chưa chê bỏ mọi sự 
thế gian, thì cũng chưa được xóng trỉ khôn cho lọn mà 
suy ngắm sự trên lời. Bởi đấy cho nên chẳng thấy mấy 
kẻ hay suy ngắm nguyên sự trên lời liên, vì chưng có ít 
kẻ bỏ dứt hết mọi sự thế gian hay hư hay tan đi. 

2. Nhưng mà ta phải có ơn rất mạnh sức, để linh hồn 
vượt lên trên mọi sự và trên mình nữa; và những kẻ nào 
chưa đem trí lên cao, cùng chưa từ bỏ mọi sự thể gian 
cho xóng trí khôn, và chưa hợp làm một cùng Đức Chúa 
Lời cho lọn, thì bao nhiêu sự kẻ ấy thông biết, và bao 


—162— 

nhiêu của quí trọng đã được, cũng chưa kẻ là mấy hột. 
Kẻ nào còn lấy sự gì làm trọng mà chẳng phải là đấng vô 
lượng vô biên, tốt lành hằng có vô cùng, thì kẻ ấy còn 
là kẻ tiểu nhân, kẻ phàm hèn lâu; vì chưng ngoại Đức 
Chúa Lời, thì mọi sự là không, và cũng phải xem nó 
như không thật. Sự khôn ngoan kẻ có lòng đạo đức, kê 
Đức Chúa Lời soi sáng cách riêng, và sự thông thái kẻ 
chữ nghĩa, kê hăm bở học hành, thì khác nhau xa lắm. 
Sự thông thái đã được bởi ơn Đức Chúa Phiritô sangtô 
gui sáng cho; thì quí trọng cao cả hơn sự: thông thái đã 
được bởi trí khôn đã dùng sức tự nhiên mà chịu khó học 
hành. 

3. Có nhiều kẻ ước cho được nên người hay suy ngắm 
sự cao nhiệm trên lời: song kẻ ấy chẳng ra sức tập tành 
về những sự cần cho được ngắm những lẽ ấy; và có một 
điều này sinh ngăn trở cho người ta lắm, là người ta 
chỉ đem lòng đem trí về sự bề ngoài cùng về việc lành 
con mắt xem thấy, mà chẳng lo đến sự häm tính mê cho 
lọn là bao nhiêu. Tôi không biết vì làm sao và ta có ý 
tứ thể nào, cùng muốn đi gì, vì chưng thiên hạ xem ta 
như kẻ có lòng sốt sắng hay suy ngắm sự trên lời; mà ta 
hằng lo lắng, hằng khó nhọc dường ấy cho được những 
của hèn chóng qua chóng nát; còn về việc phần linh hồn, 
thì ta chẳng mấy khi cầm lòng cầm trí cho lọn mà suy 
đến! 

ð. Thương ôi! khi ta đã cầm trí mà suy ngắm một lúc 
đoạn, ta lại buông trí ra suy việc ngoài ngay, cùng chẳng 
suy xét cho kỉ lưỡng cắn thận việc ta làm là việc thể nào; 
chẳng suy xét lòng ta yêu chuộng dính bén sự gì; cùng 


— 1039 —- 

chẳng đau đớn vì mọi sự trong linh hồn ta là sự ô uế là 
ngần nào. Đời xưa bởi mọi người đã theo xác thịt cùng 
đã hư đi, thì liền có lụt cả đến; cũng một lẽ ấy rầy khi 
lòng ta đã hư đi lắm, thì các việc ta làm theo cũng phải 
kể là việc hư cả; ấy là dấu ta đã mất sức mạnh phần linh 
hồn; vì hề lòng có thanh sạch, thì mới sinh được việc- 
lành phúc đức mà chớ. 

5. Người ta kháo láo kẻ nọ kẻ kia đã làm bao nhiêu 
việc, song không xét kĩ kẻ ấy đã làm việc vì ý nào cùng 
có lòng đạo đức là ngần nào. Người ta cũng tra xét kẻ 
nọ kể kia có lòng can đảm, có giầu sang, có nhan sắc, có 
khéo chân tay, chữ nghĩa khéo chép sách, có khéo hát, 
khéo lam làm chăng; song le kẻ ấy có lòng khó khăn, eó 
tính hiển lành, có đức nhịn nhục, có lòng đạo đức sốt 
sắng và hay suy ngắm là ngần nào, thì nhiều người chẳng 
nói đến. Tính xác thịt xem xét sự bề ngoài làm vậy; song 
leơn Đức Chúa Lời xem xét sự bề trong phần linh hồn. 
on mắt xác thịt thường lầm; song le kẻ theo ơn Đức Chúa 
Lời, thì trông cậy một Đức Chúa Lời kẻo phải lừa đối mà 
chớ. 


~^^~¬¬*⁄2/S—~ 
ĐOẠN THỨ XXXI 
DẠY TA BỖ Ý RIÊNG MÌNH CÙNG DẸP TÍNH HAY THAM LAM 
HAY ƯỚC A0 TRÁI LỄ CHO DỨT, 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hởi con, nếu con chẳng 
bỏ mình đi cho lọn, thì chẳng bao giờ được thong dong 
xong xả cho thật, Kẻ nào để lòng dính bén của gì riêng; 


=-_:§Bk-=— 

:kể yếu riêng mình, kế Hay tham, hay mitổn xeti-mưỡn 
điiết, kế nhẹ đạ hay lo trăm điều dông dái, và kẻ hằng 
*im sự: vúi sướng xác thịt mà chẳng làm việc vì .Ðức dưa 
đêsù; thì bấy nhiêu kẻ ấy đồng lòi tói cho mình; nó b&y và 
cùng: sắp đặt nhiêu điều trong trí khôn; mà nó chẳng lãnh 
:rø việc gì bên; vì chưng: hễ sự gì chẳng phải bởi Đức 
Chúa Lời, thì sẽ phải hư nát mà thôi. Con hãy ghỉ vào 
Tòng và nhớ lời vắn tát lời này, là lời rấtlọn lành rằng: 
Hãy bỏ mọi sự, thì sẽ tìm thấy mợi sự; hãy bỏ lòng tham 
lam ước ao, thì sẽ được bằng yên. Con hãy suy ngắm lời 
ấy; mà khi đã giữ lấy cho lọn, thì sẽ hiểu mọi sự. - 

2. Linh hồn than: Lạy Chúa tôi, việc này chẳng phải 
là việc một ngày, việc trẻ chơi, bèn là việc tóm lại các 
nhân đức lọn lành kẻ trong nhà Đức Chúa Lời nhà đồng. 

3. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hởi con, con nghe nói đến 
nhân đức lọn lành, thì chớ lấy làm ngại cùng chớ sờn 
lòng ngay, mà lại càng phải giụe lòng con làm việc cả 
thể hơn, ít là con phải khát khao ước ao lên bậc cực 
trọng dường ấy. Chớ gì con được lòng thể ấy! Chớ gì 
con được lòng đạo đức đến nỗi con chẳng còn yêu riêng 
mình chút nào, môt phó lót mình trong tay tao cùng mặc 
ý kẻ bề trên tao đã đặt mà cai trị coi sóc con; bấy giờ 
con được đẹp lòng tao lám, và con được vui mừng và 
bằng yên trong lòng cho đến lọn đời. Hãy còn nhiều sự 
con phải bỏ, mà nếu con chẳng phó mọi sự ấy trong tay 
tao, thì chẳng bao giờ con được những sự con cầu xin. 
Tao khuyên bảo hãy đến cùng tao mà mua vàng thập 
thành cho con được nên giầu có, nghĩa là hãy mua đức 
khôn ngoan trên lời, là nhân đức giày đạp mọi sự hèn 


—=16J—_ 

thế gian, Cọn hãy trọng nhận đức ấy hơn sự khôn. 
ngoan phần đời cùng hơn ahững sự vừa ý thế,gjan; vừa. 
Ý xóa thịt 

.&.. Ấy là lời tao bảo oon, hãy bỏ-sự quí giá;, sự oao 
trọng trước mặt thế gian mà mua lấy sự hèn mọp; vì 
chưng nhân đức khôn ngoan trên lời thật, thì người thế. 
gian lấy làm bèn mọn lắm cùng: đã bầu quôn đi; nhận 
đức ấy làm cho ta không lấy mình làm trọng cùng chẳng 
tìm tiếng trọng ở thế gian; lại có nhiều kẻ khan nhận. 
đức. khôn ngoan bằng miệng; nhưng mà nó làm việc: 
xung khắe cùng lời nó nói; song le nhân đức ấy là đá, 
Dgọc quí giá; chẳng có mấy người tìm thấy được. 


—<®%œ®*+— 
ĐOẠN THỨ XXXII 
.GIẲNG VỀ LỒNG TA HAT:THAY: ĐỔI CÙNG DẠY TÁ LÀM MỌI: 
VIỆC VÌ BỨC CHÚA LỜI LÀ CÙNG SAU HẾT TA. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Con chớ tin cậy lòng con 
đang sốt sắng ái mộ sự nọ sự kia, vì chưng nó chóng 
thay đổi cùng chiều về sự khác; và con sống bao lâu, thì 
con sẽ phải mang tính bay đôi làm vậy liên; dù con chẳng 
muốn thì cũng phải chịu vậy, cho nên sẽ thấy mình khi 
vui, khi tẻ, khi bằng yên, khi thốn thức, khi sốt sắng, 
khi khô khan, khi siêng năng, khi lười lĩnh, khi nặng 
nề, khi mạu mắn. Nhưng mà người khôn ngoan và 
thông sự thiêng liêng trên lời, thì đem lòng vượt lên 
trên những sự hay đói thế ấy, vì chưng kẻ ấy chẳng, 
xem sao lòng mình hướng chiều eùng muốn sự gì yàè 


—166— 
tính hay đối như gió quay đảng nào, một giữ lòng vững ` 
vàng làm mọi việc vì ý lành mình phải làm và mình 
ước ao làm; vì chưng kẻ có con mắt linh hồn ngay lành, . 
là hằng giữ một ý làm mọi việc vì Đức Chúa Lời, thì kẻ 
ấy cứ một mực liên cùng được một lòng vững vàng ở -: 
giữa muôn vàn cơn sóng gió đời này. 

9. Song le con mắt linh hồn, là ý trong lòng, càng 
được ngay lành, thì càng giữ mình được vững vàng ở 
giữa cơn bão táp nỏi lên tư bề. Nhưng mà ý ngay lành 
ấy, là con mắt linh hồn, chóng ra lờ mờ, vì chưng khi gặp 
sự gì vui sướng, thì chóng quay mặt trông đến, bởi vì' 
chẳng mấy khi tìm thấy kẻ đã được thong dong cho lọn 
đổn!nỗi chẳng còn tìm ích riêng hèn hạ cho mình. Cũng 
như xưa quân Judêu đến nhà bà Mátta và,bà Maria ở 
làng Bêthania, thì không đến vì một mình Đức Chúa Jêsu 
mà thôi; song lại có ý xem ông Lazarô nữa. Vậy con 
phải rửa con mát linh hồn, phải sửa ý trong lòng cho 
ngay lành mà vượt lên trên mọi sự cho được chỉ lấy tao 
._ làm cùng sau hết trong các việc con làm mà chớ. 


Kamei2— 
ĐOẠN THỨ XXXIV 
GIẲNG VỀ KẺ KÍNH MẾN ĐỨC CHÚA LỜI;, THÌ LẤY ĐỨC CHÚA 
LỜI LÀ ĐẤNG RẤT ÊM ÁI TỐT LÀNH TRÊN HẾT MỌI SỰ' CÙNG 
HẰNG TÌM THẤY ĐỨC CHÚA LỜI TRONG MỌI SỰ. 
1. Này là Chúa Dêu tôi cùng là mọi sự cho tôi; nào tôi 


còn muốn đi gì hơn; nào tỏi ước ao được sự gì vui mừng 
tốt lành hơn nữa ru? Này Chúa Điêu tôi, cùng là mọi 


— 167 — 

sự cho tôi, ấy là lời rất êm ái địu đàng: song le có một 
kẻ kính mến Đức Chúa Jêsu mà chẳng yêu chuộng thể 
gian và mọi sự hèn đời này, thì mới hiểu lời ấy. Kẻ 
hiểu lời ấy, thì đã được no đủ, và kẻ có lòng kính mến, 
thì lấy sự nói đi nói lại lời ấy làm vui mừng, vì chưng 
khi Chúa tôi ở cùng tôi, thì mọi sự liền ra êm ái, mà 
vắng mặt Chúa tôi, thì mọi sự sinh chấn trong lòng. 
Chúa tôi làm cho tôi được lòng yên lành bình tỉnh cùng 
sung sướng mọi đàng. Chúa tôi làm cho tôi lấy mọi 
sự làm tốt lành, và ngượi khen Chúa tôi trong mọi sự; 
và nếu chẳng có Chúa tôi, thì chẳng có sự gì được vừa 
ý vừa lòng tôi bao lâu; nhưng mà nếu có sự gì đẹp lòng 
tôi và nên bùi ngon cho linh hồn tôi được, thì phải có 
ơn Chúa tôi đẩy, cùng phải có sự khôn ngoan Chúa tôi 
như muối thiêng liêng pha vào, thì sự ấy mới được thoả _. 
lòng vừa ý tôi mà chớ. 

2. Ai lấy Chúa tôi làm phỉ lòng, thì nào còn có sự gì 
mà chẳng lấy làm bùi ngon ru? Mà ai lấy Chúa tôi làm . 
ngon ngọt phi lòng, thì nào còn đí gì ngon ngọt vừa 
lòng kẻ ấy được ru? Nhưng mà kẻ khôn ngoan phần 
đời và kê yêu chuộng xác thịt, thì lâm lỡ khác xa sự khôn 
ngoan Chúa tôi; vì chưng kẻ khôn ngoan phần đời phải 
nhiều sự giả trá lừa dối, và kẻ yêu chuộng xác thịt, thì 
hư đi mất đời đời. Nhưng mà kẻ chê bỏ mọi sự thể 
gian cùng hãm xác thịt để mà theo Chúa tôi, thì đã tổ kẻ 
ấy là người thật khôn ngoan, vì chưng nó bỏ sự giả trá 
mà chọn lấy sự chân thật, nó đỏi tính mê sự xác thịt mà . 
nên người thiêng liêng. Kẻ ấy lấy Đức Chúa Lới làm vừa 
lòng phi chí; mà khi thấy sự gì lành trong các giống 


—.168— 
mọi loài, thì ngượi khen một Đứo Chúa Lời đã dựng. 
nên nó. Nhưng mà khi linh hẳn tôi suy đến Chúa :tôi 
là đấng đã dựng nên mọi sự cùng là đấng bằng có. vô, 
cùng và là mạch sự sáng từ: trước vô cùng; thì hấy giờ. 
lịnh hồn tôi được nếm sự bùi ngoe êm ái khác xạ, quá 
chứng sự bùi ngon tôi được.khi sụy đến các giống mọk 
loài, và mọi sự hay qua cùng sự sáng Chúa tôi đã dựng: 

_3; Lạy Chúa tôi, là đấng.sáng láng vô cùng, quá mọi 
sự sáng láng trên lời dưới đất, xịn Chúa tôi ban sự sáng 
ấy ở trên lời xuống thấu thuốt eẻ và linh bổn tôi; ôi xịa 
Chúa tôi cả sáng yô cùng: đốt lòng tôi pho, sạch, cbag 
ban ơn vui mừng, ơn gọi sáng và œn, mạnh, sứw 
đẩy dây lòng tôi cùng cả yà linh hôn tôi để che 
tôi hết lòng hợp làm một. cùng Chúa tôi và hát mừng 
__ Chúa tôi quá sức mình liên. Chớ gì bao giờ đến ngày. 
giờ rất thanh nhàn, rất đáng ước ao, mà tôi được po đầy 
phi chí vì sự trông thấy Chúa tôi nhãn tiền, và đượo.kính 
mến một mình Chúa tôi trong mọi sự. Đang khi tôi chưa 
được sự tốt lành dường ấy, thì tôi chưa được vui mừng 
gồm no bao.giờ. Song khốn thay! tính. hư xác thịt bãy 
còn sống trong mình tôi, nó chưa chết hẳn đi và tôi qhưa 
đẹp nó cho tuyệt đi. Lòng thú hãy còn mê mắn ước ao 
sự trái nghịch cùng linh hần; và nó chưa chịu để linh 
hồn cai trị bằng yên. 

&. Nhưng mà Ghúa tôi là đấng cai trị sóng. biển và 
khiến nó ở lặng, xin Ghúa tôi chỗi đậy phù hộ tôi; xia 
Chúa tôi phá tan những quân đữ mống loạn; tôi xin Chúa 
tôi lấy quyền phép mà phá Âuyệt nó.đị cho hết, Tội xân 


— 169 — 
Chúa tôi tỏ phép cả Chúa tôi để phép tác Chúa tôi được 
cả sáng, vì chưng tôi chẳng trông cậy ai, chắng chạy đến 
ai, một trông cậy Chúa Dêu tôi mà chớ. 


—<‹aœ+x~~ 
ĐOẠN THỨ XXXV 

| GIẲNG DẠY TA CHẲNG NÊN LẤY MÌNH LÀM VỮNG VÀ YÊN LỒNG vỀ 
SỰ CÁM DỔ Ở' ĐỜI NÀY. 


_1, Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hởi con, đang khi sống 
ở đời này, thì con chẳng được vững chắc; nhưng mà 
con sống bao lâu, thì mình phải cầm khí giới thiêng liêng 
liên. Con ở giữa kẻ thù và hai bên tả hữu nó tìm đánh 
con; vì vậy nếu con không lấy nhân đức nhịn nhục như 
cái khiên mộc che cả và mình, thì chẳng bao lâu con sẽ 
phải đấu; vả lại nếu con chẳng giữ lòng hợp làm một cùng 
tao cho vững vàng, cùng chẳng hết lòng muốn chịu mọi 
sự khó vì tao, thì con chẳng chịu được chiến trận rát rúa 
dường ấy, cùng chẳng được triều thiên làm một cùng ` 
các thánh ở trên lời. Vậy con phải thâu qua mọi sự đời 
này cho mạnh bạo, cùng phá tuyệt những sự làm ngăn 
trở cho con; vì chưng kẻ thắng trận, thì mới được ăn 
manna, là của mĩ vị ngọt ngào; và kể ơ hờ ươn ái chỉ 
phải nhiều sự khốn khó mà thôi. 

2. Ví bằng con tìm sự bằng yên ở đời này, lễ nào con 
đến được chốn nghỉ ngơi yên nhàn đời đời. Con chớ 
trông được bằng yên lắm ở đời này, một dọn mình chịu 
nhiều sự khó. Con hãy tìm sự bằng yên thật, chẳng 


— Ủd— 
phâtờ đời địh, bènà ở trên Tời , từng chẳng pHẾi ở nơi 
Hgười thế ghi, hay nơi vật ụ đời “nầy, hột rền tìm 
nơi Đức Chúa Lời rà thốí. ơn phã¡Viï lòng chịu khó 
nhọc, chịu đau đớn, chiu cơn cám dỗ, cbịu bát bớ, chịu 
sự cực lòng, sự thiếu Thển, vàc Các chứng bệnh, cùng sự 
xấu hỗ, sự người ta đối hành Đở%ạ, Wèách mắng và nhạo 
; chệ, cười, VỀ SỰ F quở trách, sự khinh dễ ; cùng mọi 

sự v háo lằm ` vậy, vì lòng kính tiễn Ê Đức Chúa Lời. 'Những 
sự khốn khó ấy giúp⁄wgtrời ta đi đừng nhân đức; cùng 
thử lòng kê mới làm quân lính Đức Chúa Jêsu, và sắm 
ìũ _ triểu, thiển 'đẩn dấn. Là lrên Tới, Mạo: sẽ ÏỶ pHẬn, 
điướng: bản 8 Vô: ltùng, w SỰ khổ đhọcc chồn/ Hết; tạo 
sẽ hạn sự sang, trọng, vộ đàng " ' một chút. sự xấu hỗ 
chẳng qu qua. 

¬9 “Não! con trồng được ơn yến thi vừa ý mình mãj tủ? 
ác đẳng “thánh Khi Xưa) đứng chẳng được ti đầu, mä 
lại các du ty Phải nhiều, cởn gian nn, "nhiều cơn 
cẩm” dể Ni nhiều ï SỰ Cực lộng “bưổn Bã. Sodg các đăng 
ấy đạ% vững lông nhỉn nhực trúng] mọi Sự cũng đh` trồng 
cẤy. Đức Éhữa Lời Tiữn sức tiếng hình, VÌ đã biết tăng: L 
các § sự F khẩn khổ đổi này chẳng đăng được sự salig "trọn, l8 
đổi sấu. ' Nội cón muốn được hgấyY những ; sự lãnh "nhiều 
ngời "khác tđW chấy 'ñ nước “mãt) †a tòng' dỗng, \ và chịu 
khở nhọc Tâu đại Í tì mới Bược ru) tây đợi trong Đức 
Chúa Lời ; hãy làm việc cho trạnh bạo, Ty Tẩy sức mạnh 
mã: chớ mi kèo bô bồ cón, cùng đứng. li ại; 'ièn hãy 
vững ¡ vắng cán đã liễu cÀ linh h hồn, cổ, xáo chọ sáng Hanh 
Đửc Chùa Lời, Tao sẽ TẢ vồng tất rộng. Yäi, và (áo sẽ ở 
cùng ¿on trồng mọi sự khó chắng có bố con đâu: ` 


=†H= 
du 1Ệ The: 0). sài hị# 
BOẠN THỨ XXXVI 
“ĐẠT TA CRÈ ŠỰ Vybbni (tá Tết BóẢx Vi ii. 


- hà Hồi con; hãy đem linh hôn hợp làm một pÌng Bức 
Chúa. Lời cho xững vàng; và khi lượng tâm làm chứng 
con: chẳng có tội lõi gì, và lại. cọp,có lòng kính mến BỊro 
Chúa Lời, thì đừng sợ vì những điều người thế-øian sét 
đoán chọ con. Chín thể ấy thì tốt và có phúc lắm, và kệ 
có lòng khiêm nhường. cùng tông tây. Đức Chúa Lời 
lưựn sức riêng mình; thì c đã chịn sự ấy. Lắm người, thị 
lám điền, vì vậy chẳng nên tin là bao nhiện,,yà chẳng 
có ]§ nào mà ở cho yừa ý mọi người “ược,,Kìa ôn thánh 
Bảo lộc đã ra sức dẹp lòng mọi người vì Đức Chúa Lời, 
cùng đã phó lót mình và mọi sự vì lòng thương yêu mọi 
người; song le người đã chẳng xem sao những sự người 
thể gian đoán xét cho người. 

9. Dũ người 8ã lắm Hết sửc nỉinh thả làm gường lành 
cùng giúp người ta về đàng: rồi'linh hổa mặc tông; sóng 
le.người cũng chẳng ngăn được miệng tiếng “hế gian gét 
đoán dông dài và khinh đề người,,cho nên ogười đớphó 
mọi sự:chọ Đức Chúa Lời là đăng đã thông biết mọi sự; 
và khi người tạ nói xấu cùng khi sờ xựe øV:6lÁ tá 
VÔ GỨi, cùng ‡heo làng độc mặc ý, mình mà. đoán những 
việc người làm, thì người chẳng chữa smình, điều. :#) 
một lấy làng nhịn nhục khiêm, nhường peàchẫu yậy: .Bong 
le người cũng qó.nój lại một hai khi; kẻa kê ,xếu đuổi 
thấy,người nín lặng, thì sinh;gương xấu cho kẻấy chăng. 

.3. Con là,ai mà sợ người hay chết? Nớ còn sống hôm 


— 112— 
nay, và ngày mai chẳng thấy nó nửa. Con hãy đái sợ. 
Đức Chúa Lời, thì con chẳng còn sợ lời người ta nạt nộ 
nữa. Dù người ta nói thể nào, dù xỉ vả eon cách nào, nó 
có làm hại được con đâu? Nó làm hại nó hơn làm hại con, 
và dù nó là thứ người nào, nó chẳng khỏi lý đoán Đức 
Ghúa Lời được. Con häy nhớ đến mình ở trước mặt Đức 
Chúa Lời liên, và đừng cãi cọ kêu trách bao giờ. Nếu bây 
giờ con xem ra ngã thua, cùng chịu tiếng xấu con chẳng 
đáng, thì đừng lấy làm giận gắt và đừng bớt mũ triều 
thiên trên lời vì tội phiển lòng phẩn chí. Song le con 
hãy ngửa mặt lên lời mà trông đến tao, là đẩng có quyền 
cứu lấy con cho khỏi xỉ vả nhuốc nha, và có phép thưởng 
phạt ai nấy mặc đòi việc lành dữ mọi người mà thôi. 


~SZzgœ<‹>‹©92⁄8®-¬ 
ĐOẠN THỨ XXXYVI 


DẠY TẢ PHÓ LÓT MÌNH MẶC THÁNH Ý ĐỨC CHÚA LỜI CHO. 
THẬT LÒNG ĐỂ MÀ ĐƯỢC THONG DONG XONG MÌNH MỌI ĐÀNG. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, hãy bỏ mình đi, 
thì sẽ tìm được tao; con đừng muốn chọn lấy sự gì, và 
đừng giữ lấy sự gì riêng, thì sẽ được lợi lãi liên, vì 
chưng hễ con đã phó mình mặc ý tao cho lọn, mà chẳng 
lấy lại phần nào, thì tao liền sẽ ban ơn rộng räi hơn 
ngay từ bấy giờ. ˆ 

3. Linh hôn than rằng: Lạy Ghủa tôi, xin Chúa tôi dạy 
tôi phải bỏ mình mấy lần và trong những : sự gì? 

3. Đức Hứa Jêsu phán rằng: Con phải bỏ mình liên, 
và trong' mọi ¡ giờ; kon8 sự nhỏ mọn cũng như trong sự 


— 113— 

trọng; tao chẳng trừ sự gì, một muốn thấy lòng con sạch 
không lầu lầu, vì chưng nếu con chẳng bỏ ý riêng mình 
cho lọn, bề trong bề ngoài, thì con sẽ nên của tao, và tao sẽ 
nên của con làm sao được? Con càng làm được sự ấy 
cho mau, thì càng phúc cho con; và con càng làm được 
cho lọn và cho thật lòng, thì càng đẹp lòng tao và càng 
sinh được ích lợi cho mình. 

%, Cũng có người phó mình cho tao, song chưa được 
lọn; vì chưng nó chưa trông cậy Đức Chúa Lời cho hết 
lòng, cho nên nó hãy còn muốn phòng thân. Cũng có 
người phó mình cho lọn khi đầu hết, rồi sau nó phải 
cơn cám đồ giục lòng, thì nó trở mặt đến việc riêng mình, 
vì vậy nó chẳng tấn tới, chẳng thêm nhân đức chút nảo. 
Kẻ ấy chẳng bao giờ được thong dong xong xả như kẻ 
có lòng thanh sạch, cùng chẳng bao giờ được nghĩa 
thiết cùng tao cách êm ái lọn lành, cho đến khi nó phó 
lót mình cho tao, cùng dâng mình làm của tế lễ hằng 
ngày liên; nếu nó chẳng dâng mình làm vậy, thì chẳng 
bao giờ nó hợp được làm một mà hưởng nghĩa cùng tao 
cho phỉ chí. 

ð. Tao đã nói vuối con nhiều lần lắm, và tao lại nhắc 
lại lần này nữa rằng: hãy bỏ mình đi, hãy phó lót mình, 
thì linh hồn con sẽ được bằng yên no đẩy. Con hãy 
phó mọi sự vì mọi sự, đừng tìm sự gì về mình cùng 
đừng đòi lại sự gì nữa; con hãy phó mình trong tay tao 
cho lọn và cho vững vàng quyết chí, đừng du dự chút 
nào, thì con sẽ được tao làm phần của con. Bấy giờ 
co sẽ được thong dong xong mình, và sự tối tăm chẳng 
còn che lấp trí khôn nữa. Con hãy rán sức, hãy cầu 


—T— 

xin, hãy khát vọng, cho được lòng sạch không. hết mọi 
SỰ; chẳng còn giữ của gì, riêng để con theo chân Đức 
Chúa Jêsu; lại đừng suy đến mình chẳng kháo, gì con đã 
chết vậy, một ước ao sống vì tạo đời đời mà, thôi., Bấy 
giờ con sẽ được khỏi mơ màng {răm điểu đông đài, và 
chẳng còn bổi rối về sự ngang trái cùng chẳng lạ. láng 
những sự vô ích; vả lại lòng con chẳng còn sợ bã| quá 
lẻ, chẳng còn yêu chuộng sự gì trái thánh ý Đức Chúa 
Lời nửa. 


ĐOẠN THỨ KRXWIH 
: DẠY TA GIỮ' MÌNH ThoRg Việp Kiôu co pdÙ PHÉP CÔNG 
CHÍNH VÀ gi$y Đến :BỨC GHỬA LỜT KHI GẬP GƠN! HIÖN NGgẺ0. 


1. Hỡi con, này là điều con phải giữ cho siêng năng 
liên, ] là dù con ở đâu, dù làm việc. BÌ, dù phượng: trở sự 
gì bê ngoài, thì con phải giữ mình yên lòng thong đong 
cùng phải biết câm giữ sửa trị mình; và mọi sự phải 
tày tòng ý con, dừng chịu lụy sự gì sốt; cho nên con 
phải lãm các việc như chúa và biết cai trị nó, đừng ‹ ở 
như tôi tá, lắm thuê nó. (on. phải ở thật thong. dong 
như người Hêbarêu chẳng làm tôi ai; cho nên œon vào 
số kẻ được thong dong. bởi đã được làm con sải Đức 
Chúa Lời. Kẻ ấy chẳng xem §aO SỰ đời này, m một tròng 
đến sự đời sau hằng. có vô cùng. Nó dùng con mắt lả mà 
xem sự hay qua, mà con mắt hữu thì xem sự trên lời. 
Nó chẳng để lòng chiều theo dính bén sự đởi này, mà 


— 15 —= 
lại nó đùng mọi sự cho phải phép cứ thứ tự Đức Chúa 
Lời đã định, vì Đức Chúa Lời là đăng thượng trí vô cùng 
đã dựng nên mọi sự, thì người chẳng có để sự gì vô 
thứ tự trong các loài vật người đã dựng nên. 

3. VÀ lại hễ con .SẶP Sử, Bì, nếu con chẳng x xem hình 
tượng Ì bê ngoài, chẳng. cứ 'conmắtxáe: thịt mà xét những 
sự con đậx xem hay Í là những điều qon đã ngha; n mà trong 
mọi sự con có vào đến thờ như ông thánh Maisen, cho 
được xin Đức Chúa Lời phán dạy con, thì cũng có khi con 
sẽ được. nghe]: lởi Đức thúa. lời "phán dạy con, và đến, 
khi về nhà tụ con. sẽ hiểu biết cạn phải làm thể nào. 
trong dịp bấy giờ và trong việc con, . PhÁt làm về sa 
nữa; vì chưng hệ, ông thánh, Maisen, gấp điền. -gì khó, 
xử hay Ì: là nghỉ, nan. trong sự gì, thì người vào,frang 
nhà xếp để mà xin. Bứo Chúa Lời dạy đã SoÏ, sáng; và khi 
người phải cơn hiểm. nghèo và, mưu chước kế dữ đoạn 
làm hại, thì kiện cầu nguyện, xin, ĐỤP Chúa Lời phì hộ. 


xẻ cho ết sắng Nạn “Ông Josuê và dân lsrael đã mắc 
phải mưu quân thành Gabaon bởi, chẳng có, xin Đức 
Chủa, Lời so] sáng trước, VÀ, bởi nó, thật thả .quá mà nghẹ 
lời ngọt quân thành ấy núi, thì nó thượng xát quá lễ và 
m lắc lựa. đân ấy. 


— 1716— 
ĐOẠN THỨ XXXIX 
DẠY TẢ ĐỪNG LÀM VIỆC VỘI VÀNG NÓNG TÍNH QUÁ. 


14. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, hãy phó mọi 
việc cho tao liên, và nên liệu thể nào, nên liệu giờ nào, 
thì tao sẽ liệu cho. Con hãy đợi để tao liệu, thì con sẽ 
được ích lợi. 

2. Linh hồn than rằng: Lạy Chúa tôi, tôi cũng bằng 
lòng phó mọi sự trong tay Chúa tôi, vì chưng những điều 
tôi suy tưởng riêng, thì chẳng được ích gì là bao nhiêu, 
Chớ gì tôi chẳng lo lắng về những việc chưa đến, một 
quyết phó lót mình cho hết lòng mặc thánh ý Chúa tôi. 

3. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, ta ước ao sự 
gì, thì thường lo lắng quá chừng cho được sự ấy: nhưng 
mà khi đã được, thì liền bát đầu nghĩ thể khác; vì chưng 
người ta chẳng vững lòng yêu chuộng một sự cho lâu; 
mà lại người fa yêu chuộng sự này đoạn, lại mẫn sự kia. 
Vì vậy sự bỏ mình đi trong sự nhỏ mọn, thì cũng lả sự 
trọng. 

#4. Sự tấn tới đi đàng nhân đức cho thật, thì tại sự bỏ 
mình đi, và kẻ nào đã bỏ mình đi, thì được thong dong 
cùng vững chắc lắm. Nhưng mà ma quỉ là kẻ thù vốn ghét 
ta cùng phá ngang mọi sự lành, thì nó chẳng thôi cám 
đỗ bao giờ; đêm ngày nó lập mưu chước độc dữ, hoặc 
là khi gặp người nào vô ý, thì nó lừa đối mà bắt lấy 
được chăng; vì vậy Đức Chúa Jêsu đã phán dạy rằng: 
hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chưng cám đỗ. 


— 1T — 


DOAN THỨ XL.` 


DẠY TẢ §UY BIẾT LOÀI NGƯỜI TA CHẲNG CÓ SỰ" GÌ LÀNH 
LÀ CỦA RIỆNG BỞI MÌNH MÀ RA, CÙNG CHẲNG CẬY 
HÌNH DƯỢC VỀ SỰ 6Ì sốt. 

1, Lạy Chúa tôi, loài ngườita là vật gì mà Chúa tôi 
nhớ đến nó, hay là con người là đi gì đúng cho Chúa 
tòi đến thắm viếng nó2 Nào người ta có công gì đáng 
Chúa tôi ban ơn cho nóru? Lạy Chúa tôi, dù Chúa tôi 
bỏ tôi đi, tôi có lề nào mà kêu trách; và nếu Chúa tôi 
chẳng làm như tôi cầu xin, nào tôi có lẽ gì phải mà cãi 
cùng Chúa tôi đâu? Ắtà tôi phải tin và xưng thật rằng: 
lay Ghúa tôi, tôi là không, tôi chẳng có sức làm việc gì 
và tôi chẳng có sự gì lành bởi nguyên mình tôi mà ra, 
tmuà lại tôi thiếu thốn mọi đàng, và tôi hằng chiều về sự 
lờ nên không. Nếu Chúa tôi chẳng phù hộ, chẳng giúp 
sức cho tôi bề trong, thì tôi liển ra khô khan và buông 
tuồng mọi đàng. 

2. Nhưng mà Chúa tôi chẳng thay đổi bào giờ; Chúa tòi 
hằng cứ một thể liên; Chúa tôi bằng có lòng lành, bằng 
công bằng, bằng lọn tốt lọn lành, và Chúa tòi làm mọi sự 
cho tốt lành, cho công bằng, eho thanh: tịnh; Chúa tôi hằng 
cai trị mọi sự cứ thứ tự khôn khéo liên. Song le tôi là kẻ 
chiều về sự tội lỗi hơn là chiều về sự phúc đưc, tỉì tôi 
chẳng giữ một mực cho vững vàng liền được; vì chưng 
tôi hay thay đói một ngày bây lần. Nhưng mà khi Chúa tòi 
muốn, khi Ghúa tôi giơ tay giúp đỡ tôi; thì tôi liền dược 
khá hơn; vì chưng một mình 

13 


— 178 — 
Chúa tôi cứu được tôi mà chẳng phải cậy nhờ người thế 
gian; và Chúa tôi làm cho tôi được vững lòng đến nỗi tôi 
chẳng còn đổi ra mặt nào nữa, một đem lòng hợp làm một 
cùng Chúa tôi và nghỉ yên đấy. 

3. Nhân vì lẽ ấy nếu tôi biết từ bỏ mọi sự yên ủi thế 
gian, phần thì cho được lòng đạo đức sốt sáng, phần thì 
bởi tôi cần phải tìm đến cùng Chúa tôi, vì chẳng có ai ở 
thể gian yên ủi tôi được, chốc ấy tôi có lề mà trông Chúa 
tôi sẽ ban ơn lành và ơn yên ủi cho tôi lại được vui mừng. 

&, Tôi đội ơn Chúa tôi, vì chưng hề tôi được bằng 
yên thịnh sự; thì mọi sự lành tôi được điều là ơn Chúa 
tôi ban thay thảy. Còn về phần tôi, thì là người vô hïnh, 
là không cả trước mặt Chúa tôi, và tôi nhẹ trí cùng yếu 
đuối mọi đàng; vì vậy tôi còn lấy gì mà lấy mình làm 
trọng? Nhân sao tôi còn tham danh tiểng trước mặt thiên 
hạ? chẳng phải là muốn danh tiếng bởi tôi là bụi là không 
rư? Vậy là sự rất dại dột và giả trá mọi đàng. Thật là 
muốn sự sang trọng bôi bác, thì là dịch tệ rất độc đữ,; là 
sự rất dại cùng vô ích mọi đàng, vì nó là mất sự sang 
trọng thật, cùng cất lấy ơn Đức Chúa Lời đã ban cho; vì 
chưng hỗ người ta yêu riêng mình, thì nó liền mất lòng 
Chúa tôi, và hề nó háo hấc khát khao người thế gian 
khen, thì nó mất nhân đức thật trước mặt Chúa tôi. 

9, Nhưng mà cậy sự sang trọng Chúa tôi mà chẳng 
cậy mình cùng vui mừng vì danh Dhúa tôi, mà chẳng 
vui mừng vì nhân đức mình hay là vì sư gì thể gian, một 
vui mừng trong mọi sự vì Chúa tôi, ấy là sự sang trọng 
thật và sự vui mừng lọn lành mà chớ. _Chứ gì danh Chúa 
tôi được cả sáng, và đừng có ai nói đến tên tôi! Chớ gì mọi 


— 119 — 

người khong khen việc Chúa tôi làm, mà đừng cóai mở 
miệng khen việc tôi làm! Chớ gì mọi người hát mừng 
ngượi khen danh cực thánh Chúa tôi, và tôi chẳng được 
phần nào trong những lời thiên hạ khen lao! Chúa tôi là sự 
sang trọng tôi; Chúa tôi là sự vui mừng lòng tôi. Tôi sẽ cậy 
sự sang trọng Chúa tôi cùng sẽ hát mừng Chúa tôi cả ngày 
liên; còn về phần tôi thì chẳng dám cậy mình trong sự gì 
riêng, một cậy mình trong sự yếu đuối hèn hạ tôi mà thôi. 

6. Quân Judêu có tìm sự sang trọng bởi sự khen nhau, 
thì mặc nó; phần tôi, thì sẽ tìm sự sang trọng bởi một 
Đức Chúa Lời mà thôi. Âu là sự sang trọng thế gian, 
cùng chức cao quyển cả phần đời và danh tiếng vinh 
hiển trước mặt thiên hạ sánh cùng sự sang trọng vô 
cùng, thì ra sự giả trá bôi bác và sự đại đột mọi đàng. 
Thân lạy Chúa Dêu tôi, là mạch mọi sự chân thật hằng 
đạy đồ tôi, cùng là đấng rất nhân từ hằng thương tôi 
vô cùng! Thân lạy Đức Chúa Lời ba ngôi rất thanh nhàn 
vô cùng! Chớ gì mọi người hằng ngượi khen, hằng 
cung kính và thở lạy hát mừng phép tác Chúa tôi cực sang 
cực trọng đời đời kiếp kiếp. 


~—^%⁄222^—~^ 


ĐOẠN THỨ XLI 
DẠY TẢ CHÊ BỔ MỌI SỰ SANG TRỌNG ĐỜI NÀY. 

1. Đức Chúa Jsu phán rằng: Hởi con, khi thấy kế khác 
được chức quyền cao trọng, thiên hạ tôn kính, mà con 
thì phải ở bậc hèn, người ta khinh để, chẳng nhìn đến - 
con, thì con chớ phiển lòng và đừng ghen tương làm 


— 180 — 
chỉ. Ôon hãy dem lòng lên cùng tao ở trên lờ:, thì con 
chẳng còn phiền lòng vì người thế gian khinh để chè 
cười, 

2. Lĩnh bổn than rằng: Lạy Chúa tôi, chúng tòi u mẻ 
tối tăm, và chóng me phải sự giả trá bôi bác thể gian, 
Nếu tôi xét mình cho ngay thật, thì biết chẳng có ai làm 
hạn {ôi trái phép công bằng cách nào bao giờ sốt; cho 
nàn tôi chẳng có lễ nào phải mà kên trách đến Chúa tôi. 
Song bởi tôi đã phạm nhiều tội lỗi nặng lám, thì tôi đả 
đíng chịu cá loài trên lời đưới đất hợp nhau mà làm 
khốn cho tôi. Vậy tôi đã dáng chịu xấu hỏ nhuốc nha; 
một mình Chúa tôi đã dáng cụng kính ngượi khan cùng 
đã đúng dược mọi sự sang trọng. Mà nếu tôi chẳng đọn 
mình cho được sẵn lòng chịu cả và thiên hạ khinh đẻ 
cùng chê bỏ tôi và xem tôi như người vô hình, thì tôi 
chẳng được bằng yên thật cùng chẳng được vững chân; 
vá lại chẳng tròng được ơn soi sáng lĩnh hồn và chẳng 


` 


hợp được làm một cùng Chúa tôi cho lọn bao giờ. 


—<£Cä §Ð3⁄^—~— 
ĐO\N THỨ XLI 


DẠY TA DỪNG THÔNG CẬY NGƯỜI THỂ GIAN 
CHO DƯỢC UẰNG YÊN. 

Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, bếu eon tròn: 
sự bằng yên vì con ở cùng người nào vừa ý vừa lòng 
con, thì con chẳng được bằng yên vững bền và chẳng 
khỏi vướng vít rối lòng; nhược bằng con trông cậy dịu 
bức Chúa Lời, là mạch mọi sự chân thật hằng sống 


— 181— 
hằng bền đồ vô cùng, thì dù kể thân thiết ha bỏ con hay 
loi Đ? * 
là chết đi mặc lòng, thì con cũng chẳng sinh phiền lòng 
° >? Đ te) C 
ta. Vậy con có kết nghĩa cùng ai, thì phải cậy dựa (ao 
`. Ð le) bà ˆ ° kì 
và có lấy ailà người hiển lành đạo đức cùng lấy làm mến 
lárn, thì con phải yêu mến vì tao mà thôi. Nếu chẳng có 
) IS) 
tao, thì chẳng có nghĩa nào ra nhân ngh†a cùng chẳng bên 
lâu được, và nghĩa nào tao chẳng có kết buộc, thì chẳng 
phải là nghĩa thật cùng chẳng được thanh sạch đầu. Con 
shải ghét bỏ những thứ ngh?a thiết vuối bạn thể gian 
) le) Đ Đ ° ° 2 
.như thẻ con đã chết vậy, cho nên con làm hết sức cùng 
:ước ao đừng đi lại vuối người thế sian bao giờ. Người (a 
càng lìa xa sự yên ủi phần đời, thì cảng đến gần Đúc 
Chúa Lời; và càng hạ mình xuống càng lấy mình lầm 
Là ° - = LẺ ø 
hèn, thì càng lên bậc cao trọng đến gần Đức Chúa Lài. 
2. Nhưng mà kế cậy mình có sự gì lành, thì làm ngĩn 
trở ơn Đức Chúa Lời muốn ban cho, vì chưng ơn liức 
Chúa Ðiiritô sanstð bằng m vào lòng hệ Khiêm nhường; 
5 Ð Đ lÐi 
Ví bằng con biết hạ mình xuống cho lọn và xem mình 
5 . le) ` 
như không, cùng chẳng còn yêu chuộng sự gì thể gian 


chút nào, chốc ấy tao sẽ dến ngự tranz lòng cùng sẽ ban 


À 


Ji : dt px * 
n đự đật eổm nó, Song le khi con trở mặt tông đến sự 
thế gian, tức thì con chẳng còn xem thấy mịt đấng dã 
dựng nên mọi sự. Con ñãy tập tành đẹp tính mình trong 
mọi sự vì đấng đã tạo hoi mọi sự, thì con sẽ được ơu 
so1 sáng cho con biết đấng cao trọng đường ấy. Hỗ su gì 
con vêu chuộng và ước ao trái lổ, đà là sự nhỏ mọn thể 
nào mịc lòng, thì nó làm ngăn trở kủo con chống hợp 
làm một càng căng lon tốt lọnlành càng làm đơ lính 


hồn con mà chớ. 


+2Ó _— 482 —= 
ĐOẠN THỨ XLII 


ĐĐẠY TA ĐỒ 'ÄG TÌM NÊN NGƯỜI THÔNG THÁI VỀ §SỤ' PHẦN ĐỜI 


CÙNG VỀ SỰ Vô ÍcH. 


1. Đức Chúa Jês,1 phán rằng: Hởi con, đừng xem sao 
những lời lịch lãm kuhôn khéo người thể gian; vì chưng 
nước thiên đàng thì chằ„1g tại lời nói, một tại nhân đức 
mà thôi. Con häy siêng năng nghe lời tao, là lời có sức đốt 
lửa kính mến tronglòng cùng soi sáng linh hồn, và giục 
lòng ăn năn đau đớn cùng yên ủi người ta nhiều thể nhiều 
cách.Chớ có bao giờ con xem sách nào cho đượcdanh tiếng 
thông thái và khôn ngoan hơn. Con hãy siêng năng hầm 
xác thịt, vì sự ấy sẽ làm ích cho con hơn sự học nhiều lẻ 
khó luận nghĩa bội phần. 

2. Khi con đã học, đã thông biết nhiều lẽ, thì con hằng 
phải đem trí suy lề chính dạy rằng: tao là đấng ban sự 
thông thái cho người ta, tao ban cho trẻ con được thông 
hiểu tô tường nhiều sự người thế gian chẳng dạy được. 
Tao phán dạy ai, thì kế ấy chóng nên khôn ngoan, và 
chóng tấn tới về đàng nhân đức lắm. Khổn cho kẻ hỏi 
cho biết nhiều sự lạ bởi miệng người thể gian, mà chẳng 
lo cho được biết đàng thờ phượng Đức Chúa Lời là bao 
nhiêu, Sẽ đến ngày mà Đức Chúa Jêsu, là thày thượng 
tríthông minh hơn mọi thày, cùng là chúa các đấng thiên 
thầu „ sẽ hiện đến mà nghe bài mọi người đã học là thể 
n°,o, nghĩa là người sẽ xem xét lương tâm mọi người. 
Đức Chúa Jêsu sẽ cầm nến sáng mà lục lạo mọi xó trong 
thành đêrusalem, là trong lĩnh hồn người ta; và những 


— 183— 
sự đã giấu kín nơi tối tăm, thì sẽ tố lộ ra hết, và mọi 
người sẽ nín lặng chẳng còn bày được lẽ gì nửa. 

3. Tao là đấng có phép đem trí kẻ khiêm nhường lên 
cao, cho nên trong một chốc nó thông hiểu được nhiều 
lẽ về sự chân thật vô cùng hơn người khác đã học tràng 
đến mười năm. Tao dạy dỗ mà chẳng phán nhiều lời 
bể ngoài, cùng chẳng dạy điều gì lờ mờ nghỉ nan; tao 

“chẳng đạy cách kì rị cao cả, và tao dạy rõ ý, chẳng có 
cäi lẽ gì sốt. Tao dạy chê những sự dưới đất này và 
lấy sự đời này làm chán, mà tìm cùng ái mộ sự bền đỗ 
đời đời; tao lại dạy lánh chức quyền sang trọng và nhịn 
kẻ làm gương mù cùng trông cậy một mình tao; đừng 
ước ao sự gì khác, một kính mến tao trên hết mọi sự 
hết lòng hết sức. 

1+. Có người bởi dä kính mến tao cho lọn, thì đã học 
được sự trên lời cùng đã giảng những điều sâu nhiệm 
lạ lùng; bởi kẻ ấy đã bỏ mọi sự, thì đã được nhiều ích 
lợi hơn là học nhiều lẽ sảu sắc cao ý. Nhưng mà có 
người, thì tao dạy những điều chung; và có người tao 
dạy những điều riêng. Tao dùng lời bóng bảy và hình 
dấu bể ngoài mà dạy người này, và tao lại soi sáng cả 
và linh hồn người khác cả thể mì tỏ ra sự mầu nhiệm. 
Vậy người ía xem sách, cũng là một tiếng, là một lẽ đã 
dạy trong ấy; song le mọi người chẳng biểu lời sách 
như nhau; vì chưng tao là thày dạy sự chân thật bề trong; 
tao xem xét lòng mọi ñgười và thông biết những điều 
người ta suy tưởng trong lòng; tao giục người ta làm 
việc lành cùng ban ơn giúp sức mọi người cho xứng 
đáng tùy ý tao định cho mà chớ. 


—181L— 


DOAN THƯ XLIYV. 
DẠY TẢ ĐỪNG GIẦY MÌNH TRONG VIỆC NGOÀI, 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, có nhiều sự con 
chẳng nên biết, cùng phải xem mình như người chết ở 
dưới đất này và như thẻ là cả và thế gian đã chịu chết 
trong lòng mình nữa. Cũng có nhiều sự mà con phải 
bưng tài con kẻo nghe biết để mà lo tìm sự bằng yên 
hơn. Thà ngảnh con mắt đi kếo xem sự chẳng vừa ý 
cùng thà để mọi người theo ý mình mặc nó, mà chẳng 
thà ra mặt cäi lẽ vuối người ta, Nếu con giữ một lòng hợp 
làm một cùng Đức Chúa Lời cùng suy đến cách thế Đức 
Chúa Lời đoán xót, thì con sẽ đề chín thua người ta hơn. 

2. Linh hồn than rằng: Lạy Chúa tôi, đời bây giờ 
chúng tôi ăn ở làm sao? Người fa chảy nước mắt Pa, 
vì đã thiệt phản xáo, lại nhọc nhăn chạy xuôi chạy ngược 
cho được lợi iôe nhỏ mọn, mà người ta quên chẳng xem 
sao mình đã thiệt phần lĩnh hồn là bao nhiêu, mà khỉ sau 
hết nó có nhớ đến, thì là hoạ. Người ta đem trí lo tưởng 
những sự vô ích hay là những sự chẳng được ích gìlà 
bao nhiêu; còn những sự rất trọng rất cần mọi đàng, 
thì người ta bỏ qua chẳng nhìn đến; vì chưng người (a 
chỉ suy đến việc ngoài, và nếu nó chẳnz nehĩ lại cha 


¬^ li 
S = 


sớm, thì nó vui lòng nằm lăn dấy liên. 


~Z2‡e3⁄4.~ 


— 185 — 


ĐUẠN THỨ XLYV 


DẠY TẢ ĐỪNG TIN MỌI NGƯỜI, VÀ NGƯỜI TẢ DỀ SÁI LỐI TRONG 
LỜI NÓI LÀ NGẦN NÀO, 


1. Linh hồn than rằng: Lạy Ghúa tôi, xin Chúa tòi 
cứu lấy tòi co khỏi cơn gian nàn, vì chưng tôi trông 
cày người ta; thì mắt còng, Chớ th biết là mấy lần tôi 
đã ngờ nên cày người nọ người kia, rồi đã thấy nó 

- không đáng tín; và biết là mấy lán tôi dä cậy được người 
tôi không ngờ? Ấy vậy sĩ cậy trông người thế gian là 
sự giả trá vô ích; song lệ có một mình Chúa tôi là đấng 
-hay cứu lấy kẻ lành, Lạy Chúa Dèu tôi, chúng tôi đại ơn 
Chúa chúng tòi, vì những sự chúng tôi gặp ở đời này. 
Chúng tôi yếu đuổi bay thay đổi, và chúng tòi bay lầm 
lỡ cùng hay dỏi ý lắm. 

2. Nào cú ai ý tứ và siênz năng giữ mình đến nỗi 
chẳng lầm lở, chẳng rối lòng bao giờ ru? Song le at trông 
cậy Chúa tòi và lấy lòng n¿ay thật mà tìm đến cùng Chúa 
tòi, thì chẳng có để ngã thỏ ấy; mà hoặc nó phải cơn xao 
xác cách nào, đù nó bối rối thẻ nào mặc lòng, thì Chúa 
tòi cũng s3 cứu lấy hay là sẽ yên ủi nó cho chóng, vì Chúa 
tòi chẳng có bỏ kẻ có lòng trông cậy Chúa tôi cho đến 
cùng. Kẻ b¿n hữu giữ lòng vửnz vàng mà thông công 
mẹi sự cực lùng kẻ tân ta1ệt, thì hoa hiếm lắm. Có mệt 
mình Chúa tôi là bạn hữu chỉ thiết rất trung chính trong 
mọi sự; và cÌ ẩ+ø có người nào khác bằng Chúa tôi nữa. 

3. Tỏi khen đức khôn ngoan bà thánh kia (là bà 
thánh Agatha) nói lằng: linh hồn tôi đã vịn lấy Đức 


— 186— 

Chúa Jêsu làm cột vững bền, làm nền kiên cố. Ví bằng 
tôi :lược phúc trọng như thế, thì tôi bớt lo lắng vì lòng 
nẻ người thể gian, cùng chẳng động lòng sợ những lời 
độc dữ nó nói. Nào có ai biết được những sự chưa có? 
Ai giữ mình được cho khỏi những sự đữ chưa đến? 
Ví bằng những sự ta đã biết trước, cũng thường làm 
hại ta; huống lọ là những sự đữ ta chưa. nghĩ, thì nó lâm 
. bại ta biết là ngần nào? Song khốn thân tôi, nhân sao 
tôi chẳng có phòng dự cho khôn hơn? nhân sao tôi đã 
vội tin kẻ khác thể này? Dù mà có nhiều kể nghĩ tưởng 
trong lòng và gọi ta là thiên thần mặc lòng; song le ta 
còn là người, cũng là người hèn hạ yếu đuổi mà thôi. 
Lạy Chúa tôi, tôi tin ai được? Tôi tin Chúa tôi đoạn, còn 
tin ai được nữa? Chúa tôi là đấng công chính chân thật 
vô cùng chẳng lừa đối ai, cùng chẳng lầm được. Vả 
lại mọi người hay nói đối cùng yếu hèn, chóng thay đổi 
và hay sai lỗi, nhất là trong lời nói, cho nên khi nghe 
nói điều gì xem ra là điều thật thà mặc lòng, thì cũng 
chẳng mấy khi nên tin ngay tức thì. 

%. Lời Chúa tôi dạy đừng vội tin người thế gian, thì 
là lời rất khôn ngoan là đường nào! Chúa tôi cũng đã 
đạy cho chúng tôi biết kẻ thù ghét, thì ở giữa trong đầy 
tớ, và chẳng nên tin kể nói rằng: này đấng cứu thế ở 
nơi nọ; này người ở nơi kia. Những sự thiệt bại tôi 
đã mắc phải xưa nay thì đã soi cho trí tôi được thông 
minh; mà chớ gì tòi được nhờ để mà giữ mình hơn, mà 
chẳng ra đại đột hơn nữa. 

Người kia bảo tôi rằng: anh hãy giữ cho khôn, hãy 
tỉnh lắm, và giữ kín trong lòng những điều tôi nói vuối 


— 187 — 

anh; và đang khi tôi nín lặng và ngờ là điều ấy còn kín, 
thì nó chẳng nín được về những điều nó đã xin tôi giữ 
kín; song le nó tổ tôi cùng tổ mình nó nữa, rồi biến đi 
mất. Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi gìn giữ phù hộ tôi kẻo 
mắc phải những truyện lăng nhăng dường ấy và kéo 
tôi phải tay những người ngoa nguỳa nhẹ đạ nhẹ trí 
thẻ ấy. Xin Chúa tôi gìn giữ tôi, kẻo tôi sai lỗi như thẻ 
ấy nữa. Tôi xin Chúa tôi đặt vào miệng tôi những lời 
chân thật chắc chắn, và chớ để lưỡi tôi nói điều gì gian 
tà qui quái bao giờ. Những sự gì tôi chẳng muốn chịu 
bởi kẻ khác, thì tôi cũng phải giữ kẻo tôi lại làm sự ấy. 

1, Này là sự tốt lành hay làm cho chúng tôi được bằng 
yên là ngần nào! là chẳng nói đến kẻ khác, chẳng tin mọi 
điều bằng nhau và không vội nói lại những điều đã nghe; 
lại chẳng tô lòng mình ra cho nhiều người, và hằng tìm 
đến cùng Chúa tôi là đấng thông biết mọi sự kín trong lòng 
người ta; sau nữa đừng quay lòng đi tùy những lời hay 
đổi như gió, một ước aocho mọi sự bể trong bề ngoài được 
thành như thánh ý Chúa tôi muốn. Vá lại này là đàng cháo 
chấn cho được giữ lấy ơn trên lời là đường nào, là lánh 
những sự phô phang trước mặt thiên hạ và chẳng tham 
lum,chẳng rớc ao những sự gì xem ra hay cho được danh 
tiếng bê ngoài, một ở siêng năng hết sức mà tìm cho được 
những sự hay giúp ta sửa nết xấu và nên sốt sắng hơn! 
Biết là bao nhiêu người đã thiệt bại vì thiên hạ đã biết nhân 
đức nó cùng đã vội khen quá! Còn kẻ nào đã giữ kín các ơn 
lành Đức Ghúa Lời đã ban ở chốn phàm hèn đời này, là chốn 
hằng phải đánh giặc thiêng liêng cùng bằng phải kẻ thù 
cám đổ, thì kể ấy đã sinh nhiều ích lợi là ngần nào! 


— 185 —, 


D9. AN THỨ XLVI 
DẠY TẢ TRÔNG CẬY BỨC CHỮA LỜI KH PHẨI 
MIỆNG TIẾNG THẾ GIAN, 


Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, con hãy giữ lòng 
vững vàng và trông cậy tao; vì chưng lời người ta nói 
là gì; nó là lời không mà thôi: nó bay lồn trên không; 
song nó chẳng làm cho chuyên động núi đá đâu, Ví bằng 
con đã lỗi thật, {bì cón l:iäy suy mình bằng lòng sửa mình 
lại; nhược bằng lương (tâm chẳng trách con điều gì, thì 
con hãy suy mình muốn vũi lòng chín sự khó ấy vì Đức 
Chúa Lời. Con yếu đuối, chưa có sức chịu đòn vọt và 
sự khó nặng; thì ít là con phải chịu lời chè trách con một 
hai khi, là sự khó nhỏ mọn lắm. - Đổi đầu sự nhỏ mọn 
đường ấy còn sinh cực lòng cho con? ắt là con hãy còn 
chiều theo xác thịtcằng sợ lời người ía nói quá lẽ, Con 
sợ người ta chẻ cười, cho nên con không muốn người 
ta quớ trách vì sự lỗi cen, và con lấy lẽ bề ngoài mà chữa 
SN: 

2. Những mà con hãy Ti) mình cho kỉ hơn, thì sẽ thấy 
tỏ tính mè sự thế gian và ý muốn đẹp lòng người ta còn 
sống trons lòng con; vì TH lhi con sợ người fa khinh 
để chế cười, cùng chẳng muến chịu xấu hỏ nhiốe nha 
vì sự lỗi con, ấy là đấu tổ ccn chưa thật lòng khiêm 
nhường, và eön chưa chê bỏ thế gian như người chết 
vậy; và thể gian chưa chết trong lòng con, Nhưng mà 
con hãy nghe lời tao, thì con chẳng xem sao đến vạn lời 
người ta rồi nữa. — Này dù người fa đó cho con những 


—189— 
sự gian f\ xấu xa cả và thiên bạ có sức bày ra, ví bằng 
con để người tà nói mặc nó, cùng chẳng xem sao lời 
nó nói, một xem lời ấy như cái rác mà thôi, chốc ấy con 
có thiệt gì đâu? nào lời ấy có sức bớt được một cái tóc 
rèn đầu con đâu? 

3. Nhưng mà kế nào chẳng hay suy nguyên việc linh bồn 
cùng chẳng hay nhớ Đức Chúa Lời hằng có trước mặt, 
thì đã động lòng phiền buồn Khi nghelời chê trách; bằng 
kế cậy trông một mình tao, mà chẳng ước ao theo Ý riêng 
mình, thì chẳng kính sợ người fa nữa; vì chưng (ao là 
đăng cú quyền đoán xét, và thông biết mọi sự kín nhiệm; 
tao hiểu tô mọi việc đã xảy ra thể nào, cùng đã biết kẻ 
nào đã xi vả chê trách và kế nào đã chịu xấu hỏ nhuốc 
nhà. Người fa nói lời chê trách bởi tao đã định làm vậy, 
tao làm thỉnh việc xây ra thể ấy để cho những điều kín 
nhiệm người suy tưởng tronglàng được lộ ra. Tao sẽ 
phán xét kế có lỗi và kể sạch tội. Song le tao đã có ý 
nhiệm, đã muốn thử lòng cả bai bên trước. 

%. Lời người ta làm chứng thì năng sai, nhưng mà tao 
đoán xét thê nào, thì đã thật như vậy; và lý đoán tao đã ra, 
thì dược vững, chẳng ai phí đi được. Lý đoán tao thường 
thường là lý đoán sâu nhiệm, chẳng có mấy kế hiểu được 
cho (ô, 3ong le dù kẻ ngu sĩ đại đột nsghïtưởng lý đoán {ao 
chẳng công chính mặc làng, thì lý đoán tao cũng chẳng 
sai, và chẳng hề sai được. Vậy chẳng nên cậy ý riêng 
mình mà đoán sự gì, một phải chạy đến cùng tac mà thôi, 
lỏ lành đù gặp phải sự gì khó bởi tay Đức Chúa Lời, 
thì chẳng rối lòng; dù người ta bộ vạ điều gì, thì chẳng 


xem sao là bao nhiêu; vả lại đà kẻ khác lấy lẽ công bằng 


— 190 — 

mà chữa lấy nó, thì nó cũng chẳng lấy làm mừng rỡ quá; 
vì chưng kẻ ấy suy biết rằng: tao là đấng lục xét linh 
hồn cùng mọi sự kín trong lòng, chẳng cứ hình đong bề 
ngoài, như người thế gian mà ra lý đoán đâu; vì chưng 
có nhiều lần những sự người ta đoán là sự lành đáng: 
khen, thì trước mặt tao là sự xấu xa đáng trách mà chớ. 

3ö. Linh hồn than rằng: Lạy Chúa tôi quyền phép vô 
cùng, là đấng hay đoán xét mọi sự cho công bằng và là 
đấng hay nhịn vô cùng, Chúa tôi đä biết tỏi yếu hèn và 
đầy tội lồi là ngân nào, tôi xin vịn lấy Chúa tôi làm sức 
mạnh phù hộ tôi, và tôi xin cậy trông một mình Chúa 
tôi mà thôi, vì chưng dù lương tâm chẳng trách tôi điều 
gì, thì tôi chưa lấy làm đủ được. Chúa tòi đã thông 
hiểu những sự tôi không biết, cho nên hề lần nào 
tôi đã phải quở trách sửa phạt cách nào, thì tôi đã phải 
hạ mình xuống mà chịu bằng lòng. Tôi xin Chúa tôi 
tha các sự lỗi tôi đã mắc phải xưa nay, vì chẳng có cứ 
làm vậy; lại xin Chúa tôi ban ơn thêm sức cho tôi sẵn lòng 
nhịn nhục hơn. Tôi thà cậy lòng lành hay lân mẫn 
Chúa tôi mà xin Chúa tòi tha thứ cho tôi, chẳng thà cậy 
những việc tôi nghĩ là việc lành mà chữa lương tâm, 
vì chưng tôi chẳng biết rõ những sự kín trong lương 
tâm là thể nào. Dù tôi chẳng thấy sự gì lỗi trong mình 
tôi, thì chẳng phải Ìà lẽ mà kể tôi được thanh sạch cho 
thật; vì chưng nếu Chúa tôi chẳng lấy lòng lành mà 
thương, thì chẳng có người nào đáng gọi là kẻ lành 
trước mặt Chúa tôi. 


—2<AVY 5$ ——— 


— 191 — 


ĐOẠN THỨ XLVII 
DẠY TA VÂNG CHỊU MỌI SỰ KHÓ ĐỜI NÀY CHO ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI, 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, đừng ngã lòng 
vì những sự khó nhọc con đã rắp lòng làm vì lòng kính 
mến tao; dù con phải cơn gian nan thể nào mặc lòng, 
thì đừng sờn lòng quá; nhưng mà trung các dịp gian nan 
khốn khó, thì phải nhớ lời tao đã phán hứa để mà yên 
ủi mình và thêm sức mạnh cho con. Tao có thể lâ công 
cho con quá chừng và quá ngần mọi đàng. Con chẳng 
phải khó nhọc bao lâu ở dưới đất này; cùng chẳng phải 
cực nạn đau đớn mäi đâu. on hãy đợi một ít lâu; thì 
sẽ thấy sự dữ chóng qua đi và chóng hết. Sẽ có ngày 
hết mọi sự khó nhọc và sự xao xác. Những sự hay qua, 
thì là sự nhỏ mọn chóng tan đi. 

2. Vậy con làm việc gì, thì hãy làm cho siêng năng; 
con hãy thật lòng chịu khó trong vườn nho tao, thì tao 
sẽ nên của phần thưởng cho con. Con hãy sẵn lòng viết 
lách, xem sách, kêu van, than thở, nín lặng, đọc kinh 
cầu nguyện cùng chịu mọi sự khó trái ý mình cho vững 
vàng, vì chưng sự sống đời đời đã đáng cho ta chiu 
những sự khó nhọc ấy; và nhiều sự khó hơnnữa. Con 
sẽ được bằng yên thanh nhàn trong ngày Đức Chúa Lời 
đã biết, và khi bấy giờ, thì chẳng còn ngày, chẳng còn 
đêm như ở dưới đất; nhưng mà sẽ có một ngày sáng 
láng liên và chói lói vô cùng; bấy giờ sẽ được bằng yên 
bền đỗ và sẽ được nghỉ ngơi; chẳng có khi đừng. Bấy 
giờ con chẳng còn than thở rằng: ai cứu lấy tôi cho khỏi 


—192— 
xác thịt khốn nạn hay chết này; cùng chẳng còn liêu 
rằng: khốn thân tôi, vì tôi còn phải ở lại dưới đất này, 
vì chưng khi bấy giờ sẽ mất tuyệt sự chết đi, cho nên 
con sẽ được sống đời dời, và con chẳng còn phải lo láng 
sự gì, một được thanh nhàn vui về cùng sẽ được làm 
bạn cùng các thánh và hát mừng vui sướng đời đời. 

3. Ghớ gì con được trông thấy triều thiên các đấng 
thánh đội trên nước thiên đàng đời đời! Chớ gì con 
được trông thấy sự sang trọng, sự vui mừng các đăng 
thánh ấy, là kẻ thế giau đã chê cười khi xưa cùng đã 
xem như kẻ không đáng sống! Con có được xem sự tốt 
lành đường ấy, út là con liền bạ mình xuống cho đến 
đất cùng ước ao thà chịu lụy mọi người mà chẳng thà 
củi trị một người nào sốt; và lại chẳng còn ước ao được 
. vui mừng ngày nào ở dưới đất này, một vui mừng chịu 
sự gian nan vì Đức Chúa Lời, và khi con thấy người ta 
chê con như người vô hỉnh, thì con kẻ sự ấy như lợi lộc 
rất trọng cho con. 

%, Chớ thì! Nếu con hiểu tô những sự ấy cùng lấy làm 
ái mộ và in trong lòng con cho thấm, lẽ nào mà con dám 
năn nỉ điểu gì một lần nào nữa ru? Nào con không phải 
sẵn lòng chju mọi sự khó cho được sống đời đời pu? Sự 
thiệt mất, bay là sự được cả và thiên đàng chẳng phải 
là sự nhỏ mọn đâu. Vậy con hãy ngửa mặt lèn lời 
xem fao và các đấnz thánh đã đánh chiến trận cả thể ở 
đưới đất này; bây giờ các đấng thánh ấy được vui mừng 
cùng được sự sự yên ủi, được nghỉ ngơi, vững chắc và 
sẽ hưởng phúc thanh nhàn cùng tao trên nước Cha cả 
đời đời chẳng cùng. 


—195— 


ĐOẠN THỨ XLVII 


GIẲNG VỀ SỰ VUI MỪNG BỜI SAU CÙNG 


VỀ SỰ KHỐN KHỔ ĐỜI NÀY. 


1. Nước thiên đàng là chốn rất thanh nhàn là đường 
nào! Ở đấy chỉ có một ngày dài hằng sáng láng đời đời, 
chẳng có đêm tối bao giờ; nhưng mà Đức Chúa Jêsu, là 
mạch mọi sự chân thật, hằng soi sáng liên; ngày ấy là 
ngày rất vui mừng và bền đổ chắc chắn đời đời cùng 
chẳng hay thay đỏi ra thể khác bao giờ. Ghớ gì ngày 
ấy sáng ra, và mọi sự hèn đời này tan đi hết! Các đấng 
thánh được xem thấy sự sáng láng ấy nhãn tiền đời đời; 
nhưng mà kẻ còn ở chốn khách đày dưới đất này, thì 
thấy sự sáng ấy mù mù và như xem trong mặt gương 
vậy mà thôi. 

2. Các đấng thánh ở trên lời đã biết tỏ đời sau là đời 
vui mừng là ngần nào; mà con cái bà Evà còn ở lưu đày, 
‡hì năn nỈ vì đời này là chốn cay đắng đầy dãy sự cực 
lòng. Những ngày người ta sống ở đời này, 
thì chẳng được bao lâu cùng là ngày khốn nạn 
đầy sự đau đớn khó sở liên. Ở dưới đất này người ta 
phạm nhiêu tội lỗi làm dơ linh hồn, lại rối rít vì nhiều 
tính mê làm ngăn trở cho mình; thường phải sợ hãi, 
thường lo lắng thôn thức, năng chỉa lòng chỉa trí vì 
muôn vàn sự lạ muốn xem muốn nghe, hằng vướng vít 
vì lòng đính bén nhiều sự vô ích; lại nhiều sự giả trá 
che lấp vây bọc trí khôn cho nó lầm lạc, nhiều sự khó 


nhọc làm nát gan, nhiều cơn cám dỗ sinh sờn lòng 
14 


—19:— 
buồn chuồn; và sự vui sướng làm nát sức linh hồn, và 
sự cơ khổ sinh cực lòng đau đớn. 

3. Thương ôi! bao giờ hết sự khốn nạn đường ấy? 
bao giờ tôi được khỏ: làm tôi hèn các tính mê thói xấu? 
Lạy Chúa tôi, bao giờ tôi được nhớ đến một mình Chúa 
tôi? bao giờ tôi được vui mừng cùng Chúa tôi cho lọu? 
Bao giờ tôi được thong dong thánh thơi, chẳng còn 
mắc ngăn trở gì, chẳng còn phải sự cực nạn phần hồn 
phần xác? Dao giờ tôi được bằng yên vững bền chắc 
chán bể trong bể ngoài và tư bề, mà chẳng còn sự gì 
làm cho tôi rối lòng được nữa? Ôi! Jêsu lòng lành vỏ 
cùng; bao giờ tôi được xem thấy mặt Chúa tôi? buo giờ 
tôi được trông thấy sự uy nghỉ sang trọng trên nước 
thiên đàng? bao giờ Chúa tôi sẽ nên mọi sự trong mọi 
sự cho tôi? Thương ôi! bao giờ tôi được hợp làm một 
cùng Chúa tôi trong nước Chúa tôi đä sắm sửa từ trước 
vô cùng cho những kẻ Chúa tôi yêu dấu? Bây giờ tôi 
khó khăn lưu đày nơi đất giặc giả, hằng phải giao chiến 
trận mọi ngày, hằng phải sự khốn khó cực nạn liên. 

4. Tôi xin Chúa tôi yên ủi lòng tôi ở chốn khách đày 
này; xin người giảm bớt sự khốn khó tôi, vì chưng 
lòng tôi hằng khao khát ước ao Chúa tôi; và những sự 
yên ủi thế gian chỉ làm cho tôi cực lòng mà thôi. Tôi 
ước ao một sự hưởng Chúa tôi cho lọn và tôi chưa làm 
sao được. Tôi muốn cho lòng tôi dính bén yêu chuộng 
nguyên sự trên lời, nhưng mà những sự hèn đời này 
và các tính mê tôi chưa dẹp cho lọn, thì nó đè tôi xuống. 
Trí khôn tôi muốn vượt lên khỏi mọi sự; song le tòi 
còn phải làm tôi chịu lụy xác thịt trái ý mình. Vậy tôi 


—195— 
là kẻ rất khốn nạn, vì tôi phải chống lả cùng tính mình 
và tôi đã hoá ra sinh cực lòng cho mình, vì chưng lòng 
thần muốn lên cao và lòng thú hằng kéo xuống. 

ð. Tôi cực lòng là đường nào! khi tôi suy đến sự trên lời, 
thoát chốc các tính mê xác thịt đến khuấy khuất. Lạy Chúa 
tôi, xin Chúa tôi chớ lìa xa tôi, xin Chúa tôi đừng thịnh nộ 
mà ngảnh mặt bỏ tôi đi. Tôi xin Chúa tôi ban ơn sáng 
chói như chớp mà giọi tan những sự quấy quá xác thịt; 
xin Chúa tôi bán tên ná mau kíp mà phá tan kẻ thù, là phá 
_ những sự giả dối trí khôn bày đặt. Tôi xin Chúa tôi đem 
ngũ quan tôi về cùng Chúa tôi, cùng ban ơn cho tôi quên 
mọi sự hèn thể gian, và được lòng siêng năng từ bỏ chè 
ghét những hình tội lỗi trí khôn bày ra. Lạy Chúa tòi, 
là mạch mọi sự chân thật hằng có vô cùng, xin Chúa tôi 
phù hộ tôi kẻo tôi động lòng yêu chuộng sự giả trá vô 
ích. Tôi xin Chúa tôi, là đấng rất êm ái vô cùng, ngự 
xuống trong lòng tôi, mà khiến các giống dơ dáy biến di 
trước mặt Chúa tôi. Tôi cũng xin Chúa tôi đủ lòng thương. 
mà tha thứ những tội lỗi tôi phạm khi tôi đọc kinh cầu 
nguyện mà tôi chia lòng chia trí về đàng khác, chẳng 
suy đến một mình Chúa tôi; vìchưng tôi xưng thật tôi 
năng chia trí lắm trong giờ ấy. Thường thường tôi 
không ở nơi tôi đứng hay là ngồi; có xác đấy mà thôi; 
còn chính nơi tôi ở thật hơn, là những nơi tôi tưởng và 
đem trí khôn đến mà chớ. Trí khôn tôi suy tưởng điều gì 
và ở đâu, thì tôi cũng ở đấy; và ở đâu có sự gì lòng tôi 
yêu chuộng, thì trí khôn cũng ở đấy. Hể có sự gì tự 
nhiên tôi lấy làm vừa ý vừa lòng, hay là tôi yêu đùng, 
thì sự ấy chóng nhập vào trí khôn lám. 


— 196 — 

6. Bởi đấy cho nên Chúa tôi là đấng chân thật vô cùng 
đã phán dạy tỏ tường rằng: của quí báu mày ở đâu, thì 
lòng mày cũng ở đấy. Nếu tôi yêu mến sự trên lời, thì 
tôi vui lòng suy ngắm sự trên lời; bằng tôi yêu chuộng 
thế gian, thì tôi lấy sự thanh nhàn thế gian làm vui 
mừng thích chí và sự khốn khó thế gian làm phiền lòng. 
Nếu tôi yêu chuộng xác thịt, thì tôi năng bày về sự xác 
thịt trong trí khôn; nhược bằng tôi ái mộ việc linh hồn, 
thì tôi vui lòng suy đến sự thiêng liêng; vì chưng 
những sự gì tôi yêu chuộng, thì tôi vui lòng nói đến 
cùng thích nghe kẻ khác nói, và tôi ¡n hình tượng những 
sự ấy trong trí khôn mà đem về nhà làm một. vuối tôi 
nữa. Nhưng mà phúc cho kẻ vì lòng mến Ghúa tôi, mà 
đã bỏ mọi sự thế gian ra khỏi lòng cùng đã ép tính xác 
thịt, đã lấy lòng sốt sắng mà đóng đanh các nết xấu cho 
được yên trong lương tâm mà dâng lời cầu nguyện thanh 
sạch cho Chúa tôi; và cho được nên người xứng đáng hợp 
làm mệt cùng các đấng thiên thần mà hát mừng Chúa tôi, 
vì đã từ bỏ mọi sự hèn thế gian bể trong bề ngoài cho 
xóng. 


—-®®%*%— 
ĐOẠN THỨ XLIX 
VỀ SỰ ƯỚC AO SỐNG ĐỜI ĐỜI CÙNG VỀ MỌI SỰ LÀNH ĐỨC CHÚA 
LỜI ĐÄ PHÁN HỨA CHO KẾ ĐÁNH LẢ KỂ THÙ; LÀ NHỮNG 
SỰ  RẤT QUÍ TRỌNG LÀ DƯỜNG NÀO. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, khi con thấy 
Đức Chúa Lời ban ơn soi sáng mở lòng cho con ước ao 


— 191— 

phúc thanh nhàn đời đời cùng muốn ra khỏi tù rạc xác 
thịt này cho được xem thấy sự sáng tao trước mặt nhän 
tiền, chẳng có khi đừng, chẳng bao giờ thay đổi chút. 
nào; bấy giờ con hãy mở lòng cho rộng cùng khát khao 
hết lòng hết sức chịu lấy ơn tốt lành dường ấy. Con 
hãy đội ơn Đức Chúa Lời nghìn trùng, vì Đức Chúa Lời 
lòng lành vô cùng ghé mặt lại thương con dường ấy, 
cùng tỏ ra lòng nhân từ mà thăm viếng con cùng giục 
lòng con cho sốt sắng và nâng đỡ con mạnh sức, kẻo con 
vốn nặng nề lại ngã theo sự hèn thế gian. Khi con ước 
ao sự trên lời làm vậy, thì chẳng phải là bởi trí khôn 
suy được hay là bởi sức tự nhiên mà con được thể ấy 
đâu; một bơi Đức Chúa Lời ghé mặt lại cùng dủ lòng 
thương mà ban ơn ở trên lời xuống trong lòng con, để 
cho con đi đàng nhân đức và nên khiêm nhường một 
ngày một hơn, và con ở hết lòng kính mến tao cùng ra 
sức làm tôi thờ phượng tao cho sốt sắng mà chớ. 

2. Hỡi con, lửa năng cháy lên nóng nắy, nhưng ngọn 
lửa chẳng được sạch khói cho hết. Cũng một lề ấy có 
nhiều kể sốt sắng khát vọng sự trên lời, mà nó chưa 
khỏi cơn cám đồ về những sự xác thịt yêu chuộng; cho 
nên, dù nó sốt sắng nài xin cùng Đức Chúa Lời mặc lòng, 
thì nó chưa cầu xin vì một ý muốn cho danh Đức Chúa 
Lời cả sáng. Thể thì khi con tỏ ra lòng sốt sắng khát 
khao lắm, thì con cũng năng ước ao cách chẳng lọn làm 
vậy, vì chưng lòng ước ao sự gì, nếu có pha ích riêng 

*ào đấy, thì chưa được thanh tịnh tuyển vẹn đâu. 

3. Khi con xin sự gì, thì đừng xin những sự vừa ý 

con cùng hay sinh ích lợi cho con, một nên xin những sự 


— 198 — 

đẹp lòng tao cùng hay làm sáng danh tao; vì chưng nếu 
con xét lẽ công chính, thì con phải theo ý tao cùng lấy 
những sự tao đã định làm trọng hơn những sự lòng con 
ước ao và những sự quí trọng lòng con ước ao được. 
Tao - đã biết lòng con ước ao những sự gì, cùng đã nghe 
lời con năng than thở cùng tao. Rầy con đã muốn ước 
ao sự thánh thơi và sự sang trọng con cái Đức Chúa Lời 
được hưởng trên lời. Oon tưởng đến nhà bền đỗ đời đời 
và nhớ nhà quê trên lời đẩy dẩy mọi sự vui mừng, thì 
con đã lấy làm mộ mến lắm, song le chưa đến giờ lên 
đấy; rầy con có thì giờ khác, nghĩa là thì đánh giặc, thì 
chịu khó chịu nhọc, thì phải thử lòng con. Con ước ao 
được gồm no mọi sự tốt lành vô cùng, song chưa làm sao 
được hưởng sự ấy bây giờ. Chính tao là mạch mọi sự 
lành; và Đức Chúa Lời phán rằng: hãy đợi tao, cho đến 
khi nước Đức Chúa Lời đến. 

#4, Rầy con hãy còn phải chịu thử ở dưới đất này cùng 
phải tập chịu nhiều sự khó. Âu là con sẽ được ơn yên ủi 
lòng con một đôi khi, song chẳng bao giờ con được phi 
chí đâu. Vậy con hãy giục lòng vững vàng và mạnh 
mẽ, để con làm và chịu được sự trái nghịch cùng xác 
thịt. Con phải mặc lấy người mới và phải đổi tính mà 
lở nên người khác. Nhiều khi con phải làm những sự 
con không muốn cùng phải bỏ những sự ý con muốn làm. 
Kẻ khác sẽ được thịnh sự vừa ý mình, và những sự vừa 
ý con sẽ chẳng thành việc gì. Kế khác nói điều gì, thì 
người ta sẽ bằng lòng nghe, và lời con nói, thì chẳng ai 
kể sao. Kẻ khác sẽ xỉn, thì sẽ được như Ý; con sẽ xin và 
chẳng được gì. _ 


—199— 

5. Rẻ khác sẽ được danh tiếng thiên hạ khong khen; 
còn về phần con, thì chẳng ai nói đến. Kẻ bể trên sẽ 
phó việc nọ việc kia cho kẻ khác, mà con thì kể như người 
vô hĩnh, cho nên cũng có khi tính xác thịt sẽ lấy làm 
phiền buồn, và nếu con nín lặng mà nhịn, thì sẽ được 
công lắm. Kẻ làm tôi tá chân thật Đức Chúa Lời thường 
gặp phải dịp khó ấy và nhiều cơn gian nan khác làm vậy, 
để mà thử nó hay bỏ ý riêng mình cùng hay đẹp tính 
mình trong mọi sự là ngắn nào. Chẳng mấy khi con 
gặp địp cần phải bỏ ý riêng mình cùng đẹp tính nết cho 
bằng khỉ con trông thấy hay là con phải chịu sự gì trái ý 
mình, nhất là khi bề trên đạy con làm việc gì chẳng hợp 
lý và chẳng được ích là bao nhiên; mà bởi vì con là bề 
đưới chẳng đám cưỡng lại vuối kẻ có quyền cai trị, thì 
con lấy sự chịu lụy kẻ khác cùng bỏ ý riêng mình cho 
lọn làm khó lòng lắm. 

6. Nhưng mà con hãy suy những sự khó ấy sẽ sinh 
nhiều ích lợi cho con; nó sẽ chóng hết. và con sẽ được 
phần thưởng rất rộng rãi là ngần nào; thì bấy giờ con 
chẳng còn cực lòng, mà lại sẽ được yên ủi mình mà nhịn 
nhục cho vững lòng lắm; vì chưng bởi con vui lòng bỏ 
ý riêng mình trong sự nhỏ mọn ở đời này, thì con sẽ 
được theo ý mình trên nước thiên đàng liên mãi, bởi vì 
ở trên ấy cơn sể được mọi sự vừa ý và những sự lòng 
con ước ao được. Bẩấy giờ con sẽ được mọi sự lành, 
chẳng lo mất bao giờ, và con sẽ hợp một ý cùng tao cho 
lọn, chẳng còn ước ao sự gì khác cùng chẳng còn muổn 
sự gì riêng nữa. Trên nước thiên đàng, thì chẳng còn 
ai cưởng lại vuối con hay là kêu trách con điều gì, và 


—200— 

chẳng còn ai sinh ngăn trở hay là chống lả vuối con cách 
nào; các sự con ước ao tbì sẽ được sẵn trước mặt con và 
sẽlàm cho con phỉ lòng phi chí no đầy mọi đàng. Bấy giờ 
tao sẽ là sự sang trọng thay vì sự nhuốc nha con đã chịu 
ở dưới đất; tao sẽ ban ơn vui mừng bao bọc con như áo 
mặc,thay vì sự cực lòng; và con sẽ được ngồi toà cao trên 
lời thay vì nơi rất hèn con đã chịu ngồi dưới đất; ở đấy 
sẽ thấy tỏ những ích lợi bởi sự vâng lời mà ra, cùng sẽ vui 
mừng vì đã chịu khó ăn năn đến tội và sẽ đội mũ triều 
thiên sáng láng vì đã hạ mình xuống chịu lụy mọi người. 

7. Vậy bây giờ con hãy cúi đầu chịu lụy mọi người, 
và đừng lo xét ai nói điều nọ, ai khiến điều kia. Nhưng 
mà con hãy ra sức giữ điều này hơn cá, là dù kẻ bề trên, 
dù anh em bằng vai, dù kẻ bề dưới dạy bảo và xin con 
điều gì, hay là làm dấu gì cho con biết ý, thì con hãy 
nhận cả về đàng lành cùng ra sức làm cho lọn và cho 
thật lòng y như người ta muốn. Khi con thấy kẻ thì 
tìm sự nọ, kẻ thì muốn sự kia; người này cậy mình điều 
nọ, người khác điều kia và thiên hạ tô bốc nghìn lần vạn 
lượt, chốc ấy con để mặc người ta; còn về phần con, thì 
đừng vui mừng vì sự nọ sự kia, một vui mừng vì thấy 
mình hèn hạ cùng vì một sự làm các việc cho đẹp lòng 
tao và cho danh tao được cả sáng. (on phải ước ao điều 
này hơn cả, là dù sống; dù chết, thì sẽ làm cho danh Cha 
cả sáng liên mà chớ. 


~—+£>2<2⁄2 ~ 


—201— 


ĐOẠN THỨ L. 
DẠY KỂ CỰC LÒNG ĐAU ĐỚN PHẢI DÂNG MÌNH TRONG 
TAY ĐỨC CHÚA LỜI LÀ THỂ NÀO. 


1, Thân lạy Chúa Dêu tôi, là cha rất lọn lành, tỏi xin 
đội ơn Chúa tôi bây giờ và cho đến đời đời, vì chưng 
thánh ý Chúa tôi muổn thể nào thì đã thành như vậy; và 
những sự Chúa tôi làm là sự tốt lành. Tôi xin Chúa 
ôi ban ơn cho tôi tá hèn mọn này được vui mừng nơi 
Chúa tôi mà chẳng tìm sự vui mừng trong mình hay là nơi 
người khác, vì chưng một mình Chúa tôi là sự vui mừng 
thật; là sự tôi trông cậy, là triểu thiên, cùng là sự thanh 
nhàn, sự sang trọng tôi. Nào tôi tá hèn mọn Chúa tôi 
có đí gì, mà chẳng chịu lấy bởi tay Chúa tôi đã ban hư 
không, mà thật chẳng phải là bởi tôi có công gì đâu? 
những sự lành Chúa tôi đã ban và những sự Chúa tôi 
đã làm là của Chúa tôi thay thảy. Tôi là kẻ khó khăn 
và tôi hằng phải chịu khó nhọc từ thuở bé, và cũng có 
khi tôi lo buồn sầu não trong linh hồn đến nổi chảy nước 
mắt ra, cũng có khi tôi xôn xao bối rổi trong mình vì 
những tính mê nết xấu sắp rấy lên làm hại tôi. 

2. Tôi ước ao được vui mừng bằng yên, tôi xin sự 
bằng yên kẻ làm con cái Đức Chúa Lời, là kẻ Chúa tôi 
ban ơn soi sáng yên ủi mà dưỡng nuôi linh hồn. Ví bằng 
Chúa tôi ban sự bằng yên, cùng ơn vui mừng thanh sạch 
thì lót linh hồn tôi tá Chúa tôi sẽ hát mừng cách êm ái 
cùng sẽ được sốt sắng mà ngượi khen Chúa tôi. Nhược 
bằng Chúa tôi ngắnh mặt đi như Chúa tôi thường 


—202— 
thường quen làm, thì tôi chẳng chạy được mau mắn 
mà vâng giữ giới răn Chúa tôi, một sẽ quì gối xuống 
mà đấm ngực, vì chưng bây giờ tôi chẳng được như 
hôm qua và hôm kia, là khi tôi được ơn Chúa tôi như 
đèn soi trên đầu tôi và tôi được ẳn lánh đưới bóng cánh 
tay Chúa tôi che chở cho khói kẻ thù cám đổ tôi tư bã. 

3. Thân lạy cha rất công bằng, đáng ngượi khen đời 
đời, rầy đã đến giờ mà tôi tá Chúa tôi phải thử lòng. 
Lạy Chúatôi đáng kính mến vô cùng, bây giờ tôi tá “húa 
tôi phải chịu một chút sự khó vì Chúa tôi, thì là sự phải 
lẽláắm. Lạy cha đáng cung kính đời đời, rầy đến giờ 
Chúa tôi đã biết từ trước vô cùng, mà tôi tá Chúa tôi 
phải ngã xuống ít lâu bể ngoài, song le hằng được sống 
bề trong trước mặt Chúa tôi. Bây giờ tôi tá Chúa tôi 
phải chju ít lâu để thiên hạ chê báng nhạo cười cùng 
xem nó như không, cùng phải chịu các tính mê và 
những sự yếu hèn trong mình đè giập nó đi, để về sau 
khi ơn sáng mới lạ Chúa tôi mọc lên như rạng đông, thì 
lại được sống cùng Chúa tôi và được hưởng sự sáng 
láng trên lời. Lạy cha lọn tốt lọn lành, Chúa tôi đã chỉ 
định, Chúa tôi đã muốn làm vậy, và mọi sự đä hoá nên 
nh Chúa tôi đã phán truyền. 

%. Sự chịu đau đớn, chịu cực nạn ở đời này vì lòng 
kính mến Chúatôi, và chịu lấy bấy nhiêu sự khó mấy lần 
và bởi tay ai mặc thánh ý Chúa tôi làm thỉnh cho, thì là ơn 
Chúa tôi ban cho kẻ nghĩa thiết cùng Chúa tôi. Hỗ sự 
gì xảy ra ở thế gian này, thì đã có thánh ý Chúa tôi phân 
định cùng phán truyền, chẳng có sự gì nhưng không 

ô cổ đâu. Lạy Chúa tôi, Chúa tôi đã hạ tôi xuống, thì 


` 


—203— 
là sự tốt lành cho tôi, để cho tôi biết phép công chính 
Chúa tôi và cho tôi xua tính kiêu căng và tính cậy mình 
ra khỏi lòng. Tôi đã phải nhuốc nha và bể mặt, thì 
phúc cho tôi, để cho tôi tìm sự yên ủi nơi Chúa tôi hơn 
là tìm ở nơi người thể gian. YVả lại bởi tôi đã phải sự 
khó làm vậy, thì tôi đã học kinh khiếp lý đoán rất sâu 
nhiệm Chúa tôi; vì chưng Chúa tôi định cho kẻ lành 
phải chịu đau đớn như kẻ tội lỗi; song le Chúa tôi chẳng 
làm sự gì trái lẽ công chính trái phép công bằng đâu. 

5, Tôi đội ơn Chúa tôi, vì Chúa tôi chẳng có miễn trừ 
sự khốn nạn cho tôi, mà lại Chúa tôi đã lấy roi vọt và 
những sự cay đắng mà đẹp tôi, vì chưng Chúa tôi đã 
định cho tôi phải đau đớn và cực lòng bề trong bề ngoài. 
Trong mọi sự trên mặt đất này, thì chẳng có sự gì yên . 
ủi được lòng tôi; có một mình Chúa tôi là thày thuốc 
trên lời xuống chữa linh hồn; Chúa tôi đánh và chữa 
cho đã; Chúa tôi bắt xuống đến đáy đất, và Chúa tôi lại 
đem lên cho khỏi đấy. Chúa tôi giơ tay sửa trị tôi, và 
roi Chúa tôi sẽ dạy đồ tôi. 

6. Lạy Chúa tôi đáng kính mến vô cùng, này tôi ở 
trong tay Chúa tôi: tôi sấp mình xuống chịu roi Chúa tôi 
sửa phạt tôi. Xin Chúa tôi đánh trên lưng trên cổ tôi mề 
sửa tính lăng loàn trong mình tôi, để cho tôi vâng phục 
thánh ý Chúa tôi. Tôi xin Chúa tôi làm cho tôi nên đầy 
tớ đạo đức khiêm nhường, như Chúa tôi đãthường làm 
nên thể ấy, để cho tôi theo thánh ý Chúa tôi cho lọn. 
Tôi phó mình tôi cùng mọi sự về tôi trong tay Chúa tôi 
đẻ Chúa tôi sửa lại, vì chưng thà chịu sửa phạt ở đời 
này, mà chẳng thà phải sửa phạt ở đời sau. Chúa tôi 


— 20 — 

đã biết mọi sự chung cùng mọi sự riêng, và chẳng 
có sự gì kín trong lương tâm người ta mà Chúa tôi không 
biết. Dù những sự chưa đến, thì Chúa tôi đã biết nó sẽ 
có sau này; và chẳng cần phải có ai thưa Chúa tôi, hay là 
đưa tin cho Chúa tôi về những sự người ta làm ở dưới đất 
này. Chúatôi đã biết sự gì hay làm eho tôi tấn tới đi đàng 
nhân đức, và sự gian nan khốn khó có sức rửa linh hồn . 
tôi cho sạch những sự ổ gÏ bởi tính mê mà ra là ngần 
nào. Tôi xin Chúa tôi phân định cho tôi như thánh ý 
Chúa tôi muốn, và tôi xin Chúa tôi đừng chê bỏ tôi vì 
những tội lỗi tôi đã phạm lọn đời, là những tội chẳng có 
ai biết rồ ràng tỏ tường cho bằng Chúa tôi. 

T. Tôi xin Chúa tôi ban ơn cho tôi biết những sự cần 
tôi phải biết, cho tỏi tríu mến những sự tôi phải mến, 
cho tôi khen những sự đẹp lòng Chúa tôi hơn, cho tôi 
trọng những sự quí báu trước mặt Chúa tôi và cho tôi chê 
ghét những sự xấu xa trước mặt Chúa tôi. Tôi xin Chúa 
tôi chớ để tôi cứ con mắt xác thịt mà xét đoán sự gì, và 
đừng đẻ tôi cứ lỗ tai mà đoán như tôi nghe kẻ u mê đại đột 
nói; nhưng mà tôi xin Chúa tôi ban ơn cho tôi đoán thật 
về những sự con mắt xem thấy cùng về những sự thiêng 
diêng con mắt xem chẳng thấy, nhất là cho tôi ra sức tìm 
cho biết những sự vừa ý vừa lòng Ghúa tôi. 

8. Người ta cứ con mắt ngũ quan mà đoán, thì thường 
sai lầm. Kẻ yêu chuộng sự đời cũng lầm lỡ lừa đối mình, 
vì nó yêu chuộng những sự con mắt xem mà thôi. Nào 
người nọ có ra tốt lành hơn, vì người kia lấy kẻ ấy làm 
trọng hơn ru. Khi người ta khen nhau làm vậy; ấy là ké 
điên đảo khen kẻ điên đảo, kẻ nhẹ đạ đối trá khen kẻ 


— 205 — 
nhẹ đạ đối trá, kẻ mù khen kẻ mù, và kẻ liệt khen kẻ liệt 
lào mà lừa đối nhau cả; và sự khen nhau về những điều 
lăng nhăng vô ích làm vậy, thật là thêm sự xấu hỏ cho 
nhau; vì chưng ông thánh Phanchicô khó khăn nói rằng: 
mọi người có phần nào trước mặt Đức Chúa Lời, thì 
được thật phần ấy, chẳng hơn mà chớ. 


—®S%>>— 


ĐOẠN THỨ LI. 
DẠY TA PHẢI LÀM VIỆC HÈN MỌN PHẦN XÁC, KHI TRÍ KHÔN 
CHẲNG CÒN SỨC SUY NGẮM SỰ CAO Ý THIÊNG LIÊNG. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hởi con, con chẳng có 
thể mà được lòng sốt sắng khát khao đi đàng nhân đức 
liên, và hằng đem trí lên mà suy ngắm sự mầu nhiệm 
trên lời mãi đâu; nhưng mà bởi con mang tính hư con 
cháu ông Adong, thì thỉnh thoảng con phải chịu làm sự 
thấp hèn hơn, và dù con lấy làm trái ý mình cùng phiền 
lòng thể nào mặc lòng, thì con cũng phải chịu gánh sự 
sống hay hư đời này. Con mang xác hay chết này bao 
lâu, thì sẽ phải phiền buồn cùng phải chịu cực lòng 
bấy lâu. Vậy linh hồn còn ở trong xác này, thì năng 
phải năn nỉ vì xác thịt nặng nể làm ngăn trở con chẳng 
đem lòng về sự thiêng liêng mãi cùng chẳng suy ngắm 
sự cao ý trên lời liên được. 

2. Bấy giờ thì con nên làm việc hèn mọn, việc ngoài 
và những việc lành khác làm vậy, đề mà giải trí: cùng 
phải giữ lòng vững vàng trông đợi tao lại đến thăm 
viếng: con phải bằng lòng chịu ở chốn lưu đày và khi 


— 206— 

thấy mình lạnh lẽo khô khan, thì con phải nhịn nhục 
cho đến khi tao lại đến yên ủi và cứu con cho khỏi 
những sự gian nan cay đắng ấy; vì chưng tao sẽ làm 
cho con quên mọi sự khó nhọc, và được hưởng sự bằng 
yên trong lòng. Tao sẽ bày ra trước mặt con những lời 
sách thánh, như vườn rộng rãi, đẩy hoa cỏ tốt, để con 
nở lòng ra, mà bắt đầu chạy mau chân mà vâng theo 
giới răn tao dạy. Bấy giờ con sẽ nói rằng: các sự khốn 
khó đời này chẳng xứng đáng những sự sang trọng Đức 
Chúa Lời sẽ tô ra nơi ta ở đời sau. 


~-~¬%⁄2⁄22*`~~ 
ĐOẠN THỨ LH 
DẠY TA PHẢI BOÁN MÌNH CHẲNG ĐÁNG ƠN YÊN ỦI, 
MÀ LẠI ĐÁNG CHỊU ROI VỌT MÀ THÔI, 


1. Lạy Chúa tôi, tôi chẳng đáng Chúa tôi ban ơn yên ủi 
cùng thăm viếng linh hồn tôi; vì vậy cho nên, khi Chúa 
tôi bỏ tôi thiếu thốn và cực lòng sầu não, thì Chúa tôi 
cứ phép công bằng vuổi tôi; vì chưng dù tôi chảy nước 
mắt ra ròng ròng làm nên sông biển mặc lòng, thì tôi 
chưa đáng Chúa tôi yên ủi lòng tôi. Vậy tôi chẳng 
đáng ăn mày ơn gì sốt, một đáng chịu roi Chúa tôi sửa 
phạt mà thôi, vì chưng tôi đã phạm nhiều tội lỗi nặng 
và tôi đã sai lỗi mất lòng Chúa tôi nhiều thể nhiều cách 
lắm. Nhân vì sự ấy, cứ lề công chính, thì tôi chẳng 
đáng ăn mày ơn yên ủi chút nào. Nhưng mà Chúa tòi 
rất nhân từ hay thương vô cùng, chẳng muốn đẻ những 
sự Chúa tôi đä dựng nên hư đi mất, mà lại Chúa tôi muốn 


—2071— 
tỏ ra lòng rất rộng rãi, rất nhân từ vuối kẻ Chúa tôi đã 
định rộng thương, cho nên Chúa tôi chẳng nề ban ơn 
yên ủi tôi tá Chúa tôi quá công nó và quá sức người thế 
gian làm chẳng được; vì chưng những ơn yên ủi Chúa. 
tôi, thì khác xa những lời vô ích người thế gian yên ủi 
nhau. , 

2. Lạy Chúa tôi, nào tôi có làm việc gì đáng Chúa tôi 
ban ơn yên ủi lòng tôi đâu? Tôi chẳng nhớ có làm việc 
gì lành bao giờ, một nhớ rằng: tôi hằng chiều về sự tội 
cùng làm biếng trễ nải về sự sửa mình lại; sự ấy đã thật, 
và tôi chối chẳng được; bằng tôi có chối, thì át là Chúa 
tôi đứng mà trách tôi, và chẳng có ai chữa tôi được. 
Tôi đã đáng chịu sự gì vì tội lỗi tôi? nào tôi chẳng đáng 
sa địa ngục chịu lửa hằng cháy đời đời ru? Tôi xưng 
fhật, tôi đáng chịu nhạo báng chê cười mọi đàng, và 
chẳng nên kể tôi vào số kẻ có lòng sốt mến; dù tôi lấy 
điều ấy làm khó nghe mặc lòng, song le tôi cũng sẽ cứ 
lòng thật mà cáo cử tôi vì các tội lỗi tôi, để cho tôi được 
ăn mày ơn Chúa tôi thương cho để hơn. 

3. Tôi đang mắc nhiều tội lồi, tôi hố ngươi nhuốc 
nha mọi đàng, thì tôi sẽ nói làm sao? Tôi chẳng nói được 
điều gì, một kêu van được rằng: lạy Chúa tôi; tôi có tội 
tôi có tội, xin Chúa tôi rộng thương, xin Chúa. tôi tha 
tội cho tôi. Tôi xin Chúa tôi để tôi một ít lâu cho tôi khóc 
lóe vì lòng ăn năn đau đớn, trước khi tôi xuống chốn tối 
tăm, là chốn phải bóng sự chết che lấp đi. Chúa tôi 
muốn cho kể phàm hèn, kẻ đầy tội lỗi, ăn năn đau đớn 
cùng hạ mình xuống vì những tội lỗi nó đã phạm, nào 
Chúa tôi còn đòi sự gì cho bằng điều ấy đâu? Kẻ nào ăn 


—208— 

năn đau đớn cùng hạ mình xuống (rong lòng, thì lại 
được trông cậy Đức Chúa Lờitha tội; lương tâm bối rối lại 
được bằng yên, và linh hồn lại chịu lấy ơn đä mất trước 
cùng được khỏi tay Đức Chúa Lời thịnh nộ phạt đời sau; 
khi linh hồn đã ăn năn đau đớn làm vậy, thì Đức Chúa 
Lời và linh hồn ấy lại đến cùng nhau và ôm lấy nhau 
cách tốt lành thanh sạch. 

%. Sự bạ mình xuống ăn năn tội là của lễ đẹp lòng Chúa 
tôi cùng xông mùi thơm trước mặt Chúa tôi hơn mùi 
hương thơm tho bội phần. Sự ăn năn tội là dầu thơm quí 
giá Chúa tôi đã muốn người tội lỗi kia đỗ ra trên chân cực 
thánh Chúa tôi, vì chưng Chúa tôi chẳng có chê bỏ kẻ 
có lòng khiêm nhường mà ăn năn đau đớn bao giờ... 
Sự ăn năn đau đớn là như thành kẻ có tội được ẩn lánh 
cho khỏi tay kẻ thù, cùng là sự hay làm cho linh hồn dơ 
dấy ô uế lại được sửa mình lại và được thanh sạch mọi 
đàng. 


—~—-4\1)\S—~ 
ĐOẠN THỨ LII 
GIẲNG VỀ ƠN ĐỨC CHÚA LỜI CHẲNG Ở LỘN TRONG LÒNG KẺ 
ẤI MỘ CỦA HÈN THẾ GIAN. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hởi con, ơn tao là giống 
quí giá, chẳng chịu pha lộn vuổi sự bề ngoài cùng chẳng 
ở được làm một cùng sự vui thể gian: vì vậy con có muốn 
ơn tao đỏ vào lòng con, thì con phải từ bỏ mọi sự hay làm 
ngăn trở ơnấy. Con hãy tìm nơi tịch mạc cùng thích ở 


— 209— 

một mình; chớ tìm nói trò truyện cùng ai, bèn hãy đọc 
kinh cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Lời cho sốtsắng, cho: 
được giữ lòng ăn năn đau đớn và giữ lương tâm thanh 
sạch nữa. Con häy xem cả và thế gian như không, cùng 
lấy sự làm việc thờ phượng Đức Chúa Lời làm trọng 
hơn mọi sự bề ngoài, vì chưng con chẳng làm được việc 
thờ phượng Đức Chúa Lời, và được sự vui thếgian hay 
qua làm một nữa. Con phải la bỏ anh em bạn hữu, 
cùng xua mọi sự vui thể gian ra khỏi lòng, như lời ông 
thánh Phêrô tông đồ khuyên bảo bồn đạo rằng: kẻ làm 
dầy tớ Đức Chúa Jêsu phải ở thế gian như kí cư và như 
khách đi đàng. 

2. Chớ thì kẻ nào chẳng còn dính bén sự gì thế gian, 
thì đến giờ chết sẽ được lòng trông cậy là dường nào! 
Nhưng mà kẻ nào còn yếu đuối phần linh hồn chưa hiểu 
được sự lìa xa mọi sự thế gian là đí gì, và kẻ hay theo 
lòng thú cũng chẳng biết kẻ theo lòng thần, thì được 
thong dong thánh thơi là dường nào. Song le ai muốn 
nên thật người thiêng liêng, thì phải la bó mọi người, 
kế xa kẻ gần, mà lại phải sợ tính nết mình hơn mọi 
người. Nếu con đẹp được tính nết mình cho lọn, thì sẽ 
đẹp được mọi sự kháe cho để hơn. Kẻ được trận cùng 
tính nết mình, ấy là kẻ thắng trận cho lọn; vì chưng kẻ 
bát lòng thú chịu lụy, cho nên xác thịt vâng phục linh 
hồn, và linh hồn vâng lời tao trong mọi sự; ấy là kẻ đã 
đẹp được tính mình thật cùng là chúa thế gian. 

3. Nếu con khát khao lên bậc cao dường ấy, thì phải tra 
tay làm cho mạnh sức, phải lấy cái rìu chém gốc, để cho 


con nhỗ racùng phá tuyệt tính mê kín nhiệm hằng chiều về 
15 


—29l0— 

sự yêu mình, và những của riêng mình cùng những sự. 
lành phần xác trái lẽ; vì chưng cáo tính mê người ta 
phải nhỏ gốc đi; thì bồi tính yêu riêng mình trái lề mà 
ra hầu hết; và khi đã dẹp được tính xấu ấy cho tuyệt đi, 
thì linh hồn được bằng yên và thanh nhàn lắm liên mãi. 
Nhưng mà bởi chẳng có mấy kẻ chịu khó đẹp tính mình 
cùng chẳng ra sức vượt lên khởi mình cho lọn, thì nó 
hằng phải rối rít mắc trở vì tính riêng mình, cùng chẳng 
đem được linh hôn lên cao quá xác thịt bao giờ. Nhưng 
mà ai ước aø theo tao cho thong dong, thì phải dẹp các 
tính mê nết. xấu, cùng chẳng nên đẻ lòng dính bén yêu 
chuộng sự gì thế gian cách riêng chút nào.. 


—®x— 

ĐOẠN THỨ LIV 
_ GIẲNG VỀ ƠN BỨC CHÚA LỜi VÀ TÍNH XÁC THỊT XUI GIỤC LÒNG 
TẢ KHÁC NHAU LÀ THỂ NÀO. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hởi cơn, con phải có ý 
tứ lắm mà xem xét có phải là ơn garasa hay là tính xác 
thịt giụe lòng con, vì chưng hai sự ấy xung khác nhau 
và xui giụe lòng cách kín nhiệm lámn, cho nên khó phân 
biệt; và thường có một kẻ hay suy lẽ thiêng liêng và được 
ơn riêng soi sáng, thì mới phân biệt được. Âu là mọi 
người muốn sự lành; và khi nói lời gì, làm việc gì, thì 
cũng có ý làm sự lành, cho nêu có nhiều kẻ lắm lỡ mà 
._ lấy hình bóng sự lành làm sự lành thật. 

2. Tính xác thịt qui quái; nó đỗ dành nhiều người 
cùng bắt vào lưới nó và lừa đối; nó hằng có một ý tìm ích 


—21— 
riêng cho mình nó. Nhưng mà ơn Đức Chúa Lời cứ một 
mực ngay thật; dù hình bóng sự tội, thì cũng lánh cho 
xa, chẳng lập mưu mà đổi trá ai; lại làm mọi việc vì 
một Đức Chúa Lời cùng đem mọi sự về Đức Ghúa Lời, là 
cùng sau hết nó nghỉ yên mà thôi. 

3. Tính xác thịt chẳng bằng lòng dẹp mình cho tuyệt 
đi, chẳng muổn chịu đè nén, chẳng chịu ai trị nó, cùng 
chẳng bằng lòng chịu lụy và chịu phép kẻ khác; nhưng 
mà ơn garasa siêng năng về sự hãm mình chổng lả tính 
xác thịt, tìm đàng chịu lụy; ước ao chịu phép cùng chẳng 
muốn được thong dong mặc ý mình; chỉ muốn kẻ khác 
cầm giữ cai trị mình và chẳng ước ao cai trị ai sốt, một 
ước ao vâng theo thánh ý Đức Chúa Lời liên cùng hằng 
muốn phó mình chịu lụy Bức Chúa Lời và sẵn lòng vâng 
lời mọi thứ người cho khiêm nhường vì Đức Chúa Lời. 

&. Tính xác thịt chịu khó chọ được ích lợi riêng cùng 
hằng xem xét sẽ được lợi lộc bởi kẻ khác là bao nhiêu. 
Nhưng mà ơn garasa chẳng suy xét mình sẽ được ích 
riêng, sẽ được lợi lộc là ngần nào, một xem xét và tìm ích 
chung nhiều người hơn mà thôi. 

5. Tính xác thịt vui lòng thấy người ta trọng vọng tòn 
kính. Ơn Đức Chúa Lời siêng năng đem mọi sự cung 
kính, mọi sự sang trọng về Đức Chúa Lời. 

6. Tính xác thịt sợ chịu xấu hổ nhạo báng. Ơn Đức 
Chúa Lời vui lòng chịu xÍ vá vì danh Đức Chúa Jêsu. 

7. Tính xác thịt muốn ở phong lưu và yên nhàn. Ứn 
bức Chúa Lời không ở không được, mà lại vui lòng chịu 
khó chịu nhọc. 

8, Tính xác thịt tìm cho được những đồ lê lịch sự và 


—212— '- 
mới lạ cùng ghét của hèn và của thô. Ơn Đức Chúa Lời 
yêu dùng những đồ đơn sơ và hèn hạ, chẳng chê những 
đồ nhặm mình cùng chẳng chối dùng áo cũ rách. 

9, Tính xác thịt xem đến sự đời này cùng vui mừng 
khi được lợi lộc phần xác và phiền lòng khi phải thiệt, 
lại giận gắt kẻ nói lời gì mất lòng một chút. n Đức 

;húa Lời chl suy đến sự đời đời chẳng dính bén sự đời 
này, chẳng rối lòng vì mất của thế gian cùng chẳng 
giận gắt kẻ trách nặng lời, vì chưng đã đặt của quí 
báu và sự vui mừng mình ở trên lời là chổn chẳng có 
sự gì hư đi mất bao giờ. 

10. Tính xác thịt hay tham, cùng vui lòng chịu lấy hơn 
là cho kẻ khác, và yêu chuộng của riêng và những của 
có một mình được mà thôi. n Đức Chúa Lời ở rộng 
rãi hay thương, có lòng chung, chẳng muổn giữ sự gì 
riêng; dù có ít cũng lấy làm đủ cùng đoán rằng: ban 
phát thì hơn chịu lấy. - 

11. Tính xác thịt hướng chiều về sự thế gian, về xác 
mình sùng về những sự giả trá vô ích và yêu tỏ mình 
ra cùng người thể gian. (Œn Đức Chúa Lời giục lòng 
kính mến Đức Chúa Lời và ái mộ đi đàng nhân đức cùng 
từ bỏ mọi sự đời này, lánh thế gian, ghét những sự xác 
thịt ước ao, cắm hãm mình kẻo đi lại đông dài đây đó 
cùng thẹn chẳng muốn ra mặt cùng người thể gian. 

12. Tính xác thịt vui lòng được sự yên ủi bề ngoài cho 
được sướng phần xác. n Đức Chúa Lời tìm sự yên ủi 
mình nơi một Đức Chúa Lời là mạch mọi sự lành cùng 
tìm vượt lên khỏi mọi sự con mắt xem mà vui mừng nơi 
bức Chúa Lời trên hết mọi sự. 


—213— 

13. Tính xác thịt làm mọi việc cho được lợi lộc ích ki, 
chẳng làm gì hư không được, một trông lại được bằng 
của mình cho, hay là hơn nữa, hay là nó trông người ta 
khen, hay là lả ơn riêng vì sự lành nó làm, và nó có làm 
việc gì, có làm ơn gì, thì nó ước ao người ta trọng lắm. 
Nhưng mà ơn Đức Chúa Lời chẳng tìm sự gì phần xác, 
chẳng đòi công, chẳng xin phần thưởng gì, một muốn cho 
được Đức Chúa Lời nên phần thưởng mình mà thôi; 
chẳng tham của gì thế gian, một ước ao vừa đủ dùng 
cho được đến chốn mình sẽ được của thiêng liêng bền 
đỗ đời đời. 

14. Tính xác thịt vui mừng khi được nhiều anh em, 
nhiều kẻ nghĩa thiết và khi ở bậc cao cả cùng khi sinh 
ra bởi dòng đồi sang trọng; nó tìm đẹp lòng kẻ có chức 
quyền thần thế, nó tô bốc kẻ giầu có và mừng kẻ giống 
như mình vậy. n Đức Chúa Lời thương yêu kẻ thù 
nghịch, chẳng phô mình vì được đông người nghĩa thiết; 
chẳng kẻ sao bậc cao cả và dòng đổi sang trọng, đừng kẻ 
khi người họ mình là người đạo đức hơn, chốc ấy thì mới 
trọng mà thôi. Ơn Đức Chúa Lời bênh lấy kẻ khó khăn hơn 
kẻ giầu có, thương kẻ ngay lành hơn kẻ có quyền có thế 
cùng vui mừng vuối kẻ chân thật, và lánh kẻ gian giảo, 
lại hằng giục lòng kẻ lành đua nhau làm việc tốt lành hơn 
cho được nên người đạo đức giống như ' con Đức Chúa Lời. 

13. Tính xác thịt hay kêu trách khi thiếu thốn và khi 
gian nan cực lòng. n Đức Chúa Lời vững vàng chiu 
sự thiếu thốn. 

16. Tính xác thịt đem mọi sự về mình cùng đỏi chối 
cãi lẽ cho mình được việc mà thỏi. Ơn garasa đem mọi 


—2l⁄L— 
sự về Đức Ôhúa Lời, là đấng cội rễ mọi sự lành, chẳng 
dám lấy phần nào về mình, chẳng kiêu căng cậy mình 
điều gì, chẳng hay đôi chối cùng chẳng lấy ý riêng mình 
làm hơn ý người ta, một phó ý mình cùng những điểu 
đã sùy nghĩ mặc Đức Chúa Lời khôn ngoan vô cừng xét 
đoán mà thôi. | 

17. Tính xác thịt muốn biết những điêu kín nhiệm và 
nghe sự mới lạ; muốn ra mặt phô mình bề ngoài, cùng 
thích đùng ngũ quan mà thử biết nhiều sự, lại muốn 
cho thiên hạ biết mình và ra sức làm việc nọ việc kia 
cho người ta khen và xem mình như kể có tài lạ 
lùng. Songleơn garasa chẳng tìm biết những sự mới, 
những điều lạ, vì chưng những sự ấy bởi tính hư hốt 
mà sinh ra, bởi vì chẳng có sự gì mới lạ và bên đỗ ở 
dưới đất. Vậy ơn garasa dạy cầm hãm ngũ quan, lánh 
sự yêu riêng mình trái lẽ và sự phô phang giả trá, lại 
đạy lấy lòng khiêm nhường mà giấu những việc lành 
đáng khen đáng trọng, và trong mọi sự mình làm, hay 
là mình học, thì có một ý tìm ích lợi thiêng liêng cùng 
muốn cho danh Cha cả sáng và được trọng vọng mà thôi. 
Ơn garasa không muốn khen mình hay là sự gì về mình, 
một ước ao ai nấy đội ơn Đức Chúa Lời vì những sự 
lành người ban cho, vì chưng Đức Chúa Lời ban mọi 
ơn lành vì lòng thương yêu mọi người mà thôi. 

18. Vậy ơn Đức Chúa Lời là sự sáng trên lời xuống 
soi lòng ta cùng là của riêng Đức Chúa Lời ban cho, là 
Ấn tín riêng kẻ Đức Chúa Lời đã chọn, và là của cầm 
làm chứng kẻ Bức Chúa Lời đã chọn sẽ được sống đời 
đời. Ơn garasa đem lòng ta vượt lên khỏi mọi sự hèn 


—215— 
thế gian và ái mộ sự trên lời cùng làm: cho ta bỏ mọi sịr 
về xác thịt mà nên người thiêng liêng. Nhân vì sự ấy, 
cảng hãm xác th†t và sàng dẹp nó đi, thì ơn Đức :Ghúa 
Lời càng đổ xuống trong lỉnh hồn, và hằng ngày ơn. 
garasa hằng thăm viếng, cho nên linh hồn một ngày 
một lở nên giống ánh tượng Bức Ghúa: Lời mà chớ. 


_¡: <9: 9^~~ 
_- -B0OẠN THỨ LV 
TÍNH XÁC THỊT ĐÃ HƯ LÀ THỂ NÀO VÀ ƠN GARASA 
CÓ SỨC MẠNH tÀ NGẦN NÀO. 


1. Linh bồn than rằng: Lạy Chúa Dâêu 'tôi;, là đấng đã 
dựng nên tôi như ảnh tượng và giống Chúa tôi; Chúa 
tôi đã tỏ ra cho tôi biết ơn garasa là sự" tốt lành cùng là 
sự. rất cần cho được rỗi linh hồn, thY tôi xin Chúa tôi 

_ ban ơn ấy cho tôi dẹp được tính xác thịt đã hư cá cùng 
đổ dành cho tôi phạm tội và cho tôi hư đi mất đời đời, 
vì chưng tôi thấy trong xác thịt tôi đã có tính mê đàng 
tại, là lòng thú hăng chống lả lòng thần, cùng nhiều 
lần đem lòng tôi chịu lụy xác thịt như tôi. tá: và nến 
Chúa tôi chẳng ban ơn cực thanh cực sạch phù hộ. và 
đốt lửa kính mến trong lòng tôi, thì tôi không chống lá 
"được tính mê nết xấu. = 

92, Ất là tôi cần pÌ ải có ơn garasa và ơn mạnh sức, 
thì mới đẹp được tính xác thịt hằng chiều về sự đữ từ 
thuở bé; vì chưng bởi ông Adong là tổ tông loài người 
đã ngã phạm tội, thì tính loài người đã hư đi cùng đã ra 
ổ gi vì ti nó'đã mắc lấy, thì mọi người phải chịu hình 


—2lö— 

phạt bởi tội ấy mà ra; cho nên dù Chúa tôi đã dựng nên 
loài người vốn có tính tốt lành ngay thật mặc lòng; song 
bây giờ tính xác thịt là tính xấu, tính yếu đuối hư cả, 
bởi vì tính tự nhiên hằng chiều về sự đữ sự hèn; và sức 
nhỏ mọn còn ở trong tính loài người là như tàn lửa đã 
vùi dưới đống gio mà thôi. Sự nhỏ mọn, ấy là lý tự 
nhiên, phải sự tối tắm che khuất mù mù: nó hãy còn 
phân biệt sự lành sự đữ và sự thật sự chăng; song le nó 
chẳng có sức làm những việc nó lấy làm phải lẽ, và nó 
chẳng còn thông biểu sự thật cho tỏ cùng chẳng được 
lọn vẹn thanh sạch trong những sự nó yêu chuộng. 

3. Bởi đấy cho nên về phần thượng bề trong, thì tôi 
lấy lề luật Chúa tôi làm vui mừng, vì tôi đã biết giới răn 
Chúa tôi là giới răn tốt lành rất công chính và cực thánh, 
cấm mọi sự dữ và dạy lánh sự tội. Nhưng mà về phần 
hạ, thì tôi làm tôi chịu lụy tính mê đàng tội; vì chưng 
tôi hay theo lòng thú hơn lý công chính. Ấy vậy tôi có 
lòng muốn sự lành, song le tôi chẳng thấy mình có sức 
làm thành những sự lành tôi muốn, cho nên tôi thường 
rắp lòng làm nhiều sự lành; song le khi tôi thiếu ơn 
garasa giúp sức yếu đuối tôi, mà tôi gặp sự gì khó nhó 
mọn trái ý tôi, thì tôi liền lùi lại và ngã lòng. Cũng vì 
một lẽ ấy tôi đã biết tỏ đàng nào là đàng nhân đức lọn 
lành và tôi cũng biết đủ tôi phải ăn ở là thể nào; nhưng 

- mà tôi phải tính hư nặng nề đè xuống, cho nên tôi chẳng 
lên bậc cao về đàng nhân đức lọn lành được. 
%4. Lạy Chúa tôi, thật là ơn Chúa tôi là sự rất cân dường 
nào, để cho tôi tra tay làm việc lành, và cho tôi giữ lòng 
vững vàng đang khi làm và cho được làm thành việc ấy 


—211— 

cho lọn nữa; vì chưng nếu tôi chẳng có ơn Chúa tôi; thì 
_tôi chẳng làm gì được; nhưng mà ơn Chúa tôi thêm sức 
cho, thì tôi làm được mọi sự cùng Chúa tôi. Thật làơn 
Chúa tôi là của rất quí giá bởi trên lời mà xuống, và nếu 
chẳng có ơn Chúa tòi, thì những công lênh riêng chẳng 
được ích gì, và những sự lành về tính tự nhiên chẳng 
đáng kể là gì, và những nghề nghiệp, những vàng bạc, 
của cải, và nhan sắc cùng sức mạnh khoẻ, tài trí khôn 
khéo, lợi khẩu, bấy nhiêu sự chẳng được ích gì trước 
mặt Chúa tôi, khi chẳng có ơn Chúa tôi, vì chưng những 
sự lành thuộc về bản tính loài người, thì là của chung 
về kẻ lành kẻ đữ; nhưng mà ơn Chúa tôi hay là đức 
_kính mến Chúa tôi là của riêng Chúa tôi ban cho kẻ Chúa 
_tôi đã chọn lấy, và kẻ được ơn ấy, thì đáng sống đời 
đời. n Chúa tôi quí trọng đến nỗi, nếu chẳng có ơn 
Chúa tôi, thì chẳng nên kể sao sự nói tiên trí, sự làm 
phép lạ cùng sự biết suy luận nhiều lề cao ý sâu nhiệm; 
mà lại nếu chẳng có ơn garasa và đức kính mến Chúa 
tôi, thì nhân đức tin, nhân đức trông cậy và các nhân 

đức khác chẳng đẹp lòng Chúa tôi. 
ð. Ơn garasa là sự cực tốt cực lành là ngần nào! Ơn 
Chúa tôi làm cho kẻ khó khăn trong lòng nên, giầu có 
gồm no các nhân đức cùng làm cho kẻ đầy no nhiều sự 
lành nên khiêm nhường trong lòng. Tôi xin Chúa tôi 
xuống ơn ấy trong lòng tôi, và ban sự yên ủi đầy lòng 
tôi cho sớm, kẻo linh hồn tôi mất sức đi vì sự mỏi nhọc 
cùng vì sự khô khan chăng. Tôi xin Chúa tôi thương 
.cho tôi được trông ơn trước mặt Chúa tôi; vì chưng dù 
tôi không được những sự khác tính xác thịt ước ao mặc 


—218— 
lòng, thì ơn Chúa tôi cũng đã đủ cho tôi. Dù tôi phải 
nhiều cơn cám đỗ, cơn gian nan khuấy khuất, thì tôi 
chẳng sợ hãi sự đữ gì, miền là tôi được ơn Chúa tôi ở 
cùng tôi. Ữn Chúa tôi là sức mạnh tôi; ơn Chúa tôi soi 
sáng đạy đỗ tôi cùng giúp sức phù hộ tôi. Ơn Chúa tôi 
mạnh sức hơn các kẻ thù, và khôn ngoan hơn những 
kẻ khôn ngoan phần đời. ¬ 
-6. Ơn Chúa tôi là thày giảng sự chân thật, dạy tôi giữ 
phép tắc soi sáng lòng tôi, yên ủi tôi trong thì buổi gian 
nan, xua sự phiển buồn ra khỏi lòng, tổng sự sợ hãi, 
dưỡng sự sốt sáng trong lòng cùng làm cho tôi chảy 
nước mắt ra ăn năn tội. Nếu tôi chẳng được ơn Chúa 
tôi, thì tôi còn ra giống gì; tôi còn là súc gỗ khô nỏ, là 
gôc vô hỉnh đáng vất quách đi mà thôi. Vậy tôi xin 
Chúa tôi ban ơn soi sáng mở lòng cho' tôi tra tay làm 
việc, cùng giúp sức phù hộ đang khi tôi làm và hằng 
giục lòng tôi ở sốtsáng làm việc lành phúc đức. Tôi xin 
_bấy nhiêu sự vì công nghiệp Bức Chúa Jêsu, là con một 
Chúa tôi. Amen. . 
~—~¬^%⁄0⁄2`—~ 
ĐOẠN THỨ LVI 
ĐẠY TẢ PHÁI BỘ MÌNH ĐI MÀ VẤC CẬU HỨT THEO CHÂN 
ĐỨC CHÚA JÊSU. 
1. Đức Chúa Jjêsu phán rằng: Hởi con, con bỏ mìnhđi 
cùng vượt lên khỏi xác thịt bao nhiêu, thì con được lên 


cùng tao bấy nhiều. Cũng như kể không ước ao sự: gì 
bể ngcài, được bằng yên trong lòng'thể -nảo,-thì kẻ: bỏ 


—219— 

mình đi bề trong, thì được hợp cùng Đức Chúa Lời cũng 
_ thê ấy. Tao muốn cho con học tập bỏ mình đi cho lọn 
'cùng phó lót mình mặc ý tao, mà chẳng còn cưỡng lại, 
chẳng còn năn nÍ phản nàn điểu gì sốt. Con hãy theơ tao; 
tao là đàng, tao là sự thật, táo là sự sống. Nếu không có 
đàng, thì không đi được; nếu chẳng có sự thật, thì 
chẳng biết được äií gì; nếu chẳng có sự sống, thì chẳng 
có lề nào mà sống được; tao là đàng con phải theo; 'tao 
là sự thật con phải tỉn; tao là sự sống cón phải trông 
cậy. Tao là đàng chẳng đưa lạc được; tao là sự thật 
chẳng sai được; táo là sự sống chẳng hay cùng. Tao 
là đàng rất ngay thẳng; tao là mạch sự chân thật; tao 
là sự sống thật, là sự sống hằng thanh nhàn, là sự sống 
tự hữu hằng có vô cùng. Nếu con vửng vàng äi 
đàng tao thì con sẽ biết sự chân thật, và sự chân -thật 

sẽ cứu chữa con, và con sẽ được sống đời đời. 
2. Nếu con muốn vào chốn hằng sống, thì hãy giữ lẻ 
Tuật. Nếu con muốn biết sự chân thật, thì hãy tin tao; 
nếu con muốn nên người lọn lành, thì hãy bán hết mọi 
sự. Nếu con muốn làm đầy tớ tao, thì hãy bỏ mình đi. 
Nếu con muốn hưởng sự sống thanh nhàn đời sau, thì 
_ hãy chê sự sống đời này. Nếu con muốn lên bậc cau 
trên nước thiên đàng, thì hãy hạ mình xuống ở đời này. 
Nếu con muốn cai trị cùng tao, thì hãy vác câu rút cùng 
tao, vì chưng có một kẻ chịu vác câu rút mới tìm được 
đàng hướng sự thanh nhàn và sự sáng láng thật mà chớ. 
3. Linh hồn than rằng: Lạy Bức Chúa Jêsu! đàng Chúa 
tôi đi là đàng hẹp hòi, và thế gian chê bác, thì tôi xin - 
Chúa tôi ban ơn cho tôi bắt chước Chúa tôi và chịu thế 


—220 — 

gian khinh dể tôi nữa; vì chưng tôi tá chẳng trọng hơn 
Chúa mình, và đầy tớ chẳng trọng hơn thày mình đâu. 
Tôi xin Chúa tôi ban ơn cho tôi, là tôi tá Chúa tôi, để tôi tập 
tảnh theo chân Chúa tôi liên, vì chưng tôi có giữ làm 
vậy; thì tôi mới được rồi, và mới nên được người lọn lành 
thật. Những sách tôi xem và những lời tôi nghe; nếu 
chẳng thấy nói đến việc Chúa tôi đã làm lọn đời, thì tôi 
chẳng được vui lòng phỉ chí cho thật. 

%4. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hởi con, con đã biết 
cùng đã xem những điều trước này trong sách; thế thì 
nếu con giữ điềuấy trong việc làm, thì con sẽ được phúc 
thật. Ai đã biết giới răn tao cùng vàng cứ, ấy là kẻ 
kính mến (ao, và tao sẽ yêu dấu kẻ ấy, và sẽ tỏ mình tao 
ra cho nó cùng sẽ cho nó ngồi cùng tao trên nước cha 
tuo. 

ð. Linh hồn than rằng: Thân lạy Đức Chúa Jêsu là Chúa 
tòi, chớ gì mọi sự hoá nên như Chúa tôi đã dạy cùng đã 
phán hứa; chớ gì tôi được đáng hưởng những sự lành 

.dường ấy. Tôi đä chịu lấy, tôi đã nhận câu rút bởi 
tay Chúa tôi, thì tôi sẽ vác, và tối quyết vác cho đến chết, 
y như Chúa tôi đã đặt trên vai tôi. Thật là sự sống và 
sự ở ngay lành trong nhà dòng, nhà Đức Chúa Lời lọn 
đời, là vác câu rút liên, nhưng mà câu rút ấy dẫn nẻo 
lên nước thiên đàng. Tôi đã bắt đầu, thì chẳng khá 
lùi lại, chẳng nên bỏ bao giờ. 

6. Hởi anh em, fa hãy đi đàng làm mệt vuối nhau, 
Đức Chúa Jêsu sẽ ở cùng ta. Ta đã nhận lấy câu rútấy 

. Vì Đức Chúa Jêsu, thì ta häy vững lòng vác câu rút ấy 

liên vì Đức Chúa Jêsu. Đức Chúa Jêsu đưa ta cùng đi 


—221— 
trước dẫn đàng cho ta, thì người sẽ giúp sức cho ta nữa. 
Này vua chúa đi trước cùng sẽ chỉnh chiến bảo hộ ta. 
Vậy ta hãy theo người cho mạnh bạo, và chớ có ai sợ 
bãi làm chỉ. Ta hãy sẵn lòng quyết tử chiến cho mạnh 
bạo, và chớ có bao giờ ta trành vác câu rút, mà làm ố 
danh sự sang trọng ta. 


—t‹a®A®%*>—- 
ĐOẠN THỨ LVI 


DẠY TÁ ĐỪNG SỜN LÒNG QUÁ; KHI THẤY MÌNH GÒN SA NGÃ ÍT NHIỀU. - 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hỡi con, kẻ hạy nhịn 
nhục và giữ lòng khiêm nhường trong cơn gian nan 
khổn khó, thì đẹp lòng tao hơn kẻ vui mừng phần linh: 
hồn cùng ở sốt sắng, khi được mọi sự vừa ý vừa lòng. 
Nhân sao con buồn bã, khi thấy kẻ khác chê trách con 
điều gì nhỏ mọn. Dù người ta bảy ra những sự nặng 
hơn nữa, thì con cũng chẳng nên động lòng. Bây giờ 
con hãy làm thính và để mọi sự qua đi, vì chưng nếu 
con sống lâu, thì lần con gặp sự khó trái ý mình này, 
chẳng phải là lần thứ nhất, cùng chẳng phải là sự lạ 
và không phải là lần sau hết đâu. Khi con không gặp 
sự gì trái ý mình, thì con có gan có sức cũng khá; và 
con cũng biết khuyên bảo và nói lời khôn ngoan thêm 
sức cho kẻ khác; nhưng mà khi bất thình lình mà thấy 
sự khốn khó đến cửa con, thì con mất sự khôn ngoan và 
mất sức đinữa. Con hãy xem sức con yếu đuối là ngần 
nào, vì chưng con đã thử biết rằng: dù khi gặp sự gì 
khó nhỏ mọn vậy mà thôi, thì con cũng hay ngã; song 


—398— 
le những sự khốn khó ấy, và những sự gian nan khác 
làm vậy, thì xảy ra cho con sinh được ích lợi về đàng 
rồi lịnh hồn. 

3. Vậy con hãy làm hết sức mình mà ở cho vững lòng; 
nhược bằng con đã phải dấu vết gì trong linh hồn, thì 
chớ sờn lòng, đừng bối rối lâu làm chỉ. Nếu con chẳng 
chịu sự khó cho vui lòng được, thì ít là hãy nhịn vậy; 
và dù khi con chẳng bằng lòng nghe những điều người 
ta nói là bao nhiêu, mà lại con thấy mình muốn gắt, thì 
hãy cầm hãm tính con lại, và đừng dám mở miệng nói 
lời gì trái phép, hay sinh gương mù cho kẻ yếu đuối. 
Chẳng bao lâu, thì cơn ấy sẽ địu lại, và ơn Đức Chúa Lời 
lại vào lòng con sẽ bớt sự đau đớn phần linh hồn, Đức 
Chúa Lời phán rằng: tao còn hằng sống và hằng sẵn lòng 
giúp sức cho con; và ban ơn yên ủi con hơn mọi khi, miễn 
là con trông cậy tao và kêu van đến tao cho sốt sắng. 

3. Con-hãy giữ lòng vững vàng mà dọn mình chịu SỰ 
khó hơn nữa; dù con thường phải cơn xao xác bối rối, 
bay là phải cơn cám đổ hiểm nghèo mặc lòng, thì chưa 
hỏng mất cả mọi sự đâu. Con là người, con chẳng phải 
là Bức Chúa Lời; con có tính xác thịt, con chẳng phải là 
đấng thiên thần đâu. Thiên thần đã ngã phạm tội trên 
lời, và tổ tông loài người đã sa ngã trong vườn địa đàng, 
mà con giữ được một lòng vững vàng đạo đức mãi làm 
sao được? Tao là đấng hay nâng lên và chữa lấy kẻ âu 
lo; và những kế nào biết mình là kẻ yếu hèn, thì tao đem 
nó lên cho nó được thông công những ơn phúc ở nơi 
Đức Chúa Lời. - 

%. Lịnh hồn than rằng: Lạy Chúa tôi, tôi đội ơn Chúa 


—223— 

tôi. vì lời Chúa tôi phán dạy làm vậy; lời.ấy ngọi ngào 
hơn. mật ong trong miệng tôi. Nhược bằng Chúa tôi 
chẳng phán lời tốt lành thêm sức cho tôi, thì tôi làm gì 
được trong những cơn khốn khó cực nạn dường ấy? 
Dù tôi phải sự khốn khó cách nào, dù tôi phải cơn gian 
nan rất nặng thể nào mặc lòng, miễn là tôi được đến cửa 
bằng yên hằng sống, thì nào tôi còn phải lo gì nữa ru? 
Tôi xin Chúa tôi ban giờ sau hết tốt lành; tôi xin Chúa 
tôi ban cho tôi được qua đời bằng yên. Tôi xin Chúa tôi 
nhớ đến tôi và đưa chân tôi đi đàng ngay thẳng cho đến 
nước Chúa tôi. Amen. 


«^9⁄%`~ 
ĐOẠN THỨ LVIHI 
DẠY TA ĐỪNG MUỐN SÙY LUẬN NHỮNG SỰ CAO CẪ, 
VÀ NHỮNG SỰ' SÂU NHIỆM ĐỨC 
CHÚA LỜI ĐOÁN XÉT. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Hởi con, con hãy giữ 
-_ mình mà đừng cãi lẽ về những sự cao xa cùng về những 

sự kín nhiệm Đức Chúa Lời đoán xét; đừng hỏi rằng: 
nhân sao Đức Chúa Lời bỏ người này, và ban ơn cực 
trọng dường ấy cho người kia? nhân sao người nọ phải 
nhiều sự khốn khó cực nạn thể ấy, và người kia được 
sự sang trọng làm vậy. Những sự ấy quá sức trí khôn 
loài người ; dù có suy nghĩ và luận lý thể nào mặc lòng, 
thì chẳng thông hiểu được những sự kín nhiệm Đức 
Chúa Lời đoán xét. Nhân vi lể ấy, khi ma qui cám đỗ 


—991 — 

cho con suy nghĩ về đàng ấy, hay là khi nào kẻ mê muốn 
thông biết quá mà đến hỏi con, thì con phải lấy lời ông 
Phôrôphêta Davít mà thưa rằng: Chúa tôi là đấng công 
bằng vô cùng và lý đoán Chúa tôi công chính ngay thật, 
và lời này nữa rằng: lý đoán Đức Chúa Lời chân thật, 
cùng là chính sự công bằng, chẳng phải tìm lẽ ở ngoài 
mà làm chứng. Mọi người phải đái sợ lý đoán tao, mà 
chẳng được cãi lẽ tra xét; vì chưng những sự tao đoán xét 
thì quá trí loài người hiểu chẳng được. 

2. Con đừng tra xét và cãi lẽ về công nghiệp các thánh, 
đấng nào lọn tốt lọn lành hơn, đấng nào cao trọng hơn 
trên nước thiên đàng. Những sự ấy thường sinh sự 
đôi chối cãi cọ nhau vô ích cùng đưồng tính kiêu ngạo, 
tính phô phang, và bởi đấy sinh sự ghen ghét sự bất 
thuận cùng nhau, vì chưng người này ra sức binh ông 
thánh nọ cao hơn, người khác binh ông thánh kia, và tính 
kiêu ngạo giục cả hai đàng. Nhưng mà muốn biết muốn 
tra xét những sự ấy, thì chẳng sinh được ích gì, mà lại 
mất lòng các thánh ở trên lời, vì chưng tao là cội rễ sự 
bằng yên, chẳng yêu sự bất thuận, và sự bằng yên ấy 
thì ở tại lòng khiêm nhường hơn là tại sự ở kiêu mà đặt 
mình lên cao. : 

3. Có kẻ có lòng sốt mến ông thánh nọ bà thánh kia 
cách riêng, nhưng mà sự sốt sắng ấy bởi tính xác thịt 
hơn là bởi ơn Đức Chúa Lời mà ra. Tao là đấng đã làm 
cho các kẻ ở trên lời nên thánh; tao đã ban ơn ở dưới đất 
cùng đã ban sự sang trọng trên lời. Tao đã thông biết 
công nghiệp riêng hết mọi người. Tao đã dủ lòng nhân 
từ mà ban ơn lành cho mọi người, trước khi chưa có 


—535 — 

công gì. Từ trưởé vô cừng tao đã biết kê táo yêu đấu) 
tao đã chọn kẻ ấy bởi trong thế gian: chẳng phải 1à kẻ 
ấy chọn lấy tao trước đâu: ' Tao đã xuống ơn 'barasa nà 
gọi kế ấy, đã lấy lôñg nhấn từ má quyến dụ cùng đã đứa 
qua nhiều cơn gïaấn nah cớn cẩm đổ. Tao đã ban ở yên 
ủi rất rộng rãi, đã chơ kẻ ấy được lòng vững văng liên 
cùng đã lá PhẨN ĐH Hg M sự Am nhục chịu khó bằng 
tốc, cư / í I$P, 4ó 12v ba 
+. Tao đã biết tỏ thánh nào bậc trên thủih nảo 'bậc 
-_ đưới và tao ôm lấy cã trong lòng cùng yêu đấu cách rất ]a 
quá chừng. Taó đã đáng ngượi khen vì các đấủg thánh 
Ấy; cùng phải cung kính vá đội ơn tao vì mỗi một đểng 
thánh; vì tao đã ban sự sang trọng đường Ấy; cùng đã 
chọn lấy trước khi các đểng #y chưa có công gì. Vậy 4ï 
khinh để một người rốt hết trong các thánh, thì cũng 
chẳng cung kính đứng thánh trọng nhất; vì chưng taø đã 
làm chơ kẻ rốt hết và kể trọng nhất được nên thánh) 
và hể ai bớt phần sang trọng ông thánh nào, thì cũng 
bớt sự sang trộng tao và các thánh ở trên lời; vì chưng 
đức kính mến là như đây buộc các đấng thánh hợp làm 
một; các đấng ấy hợp ' một ý một lòng và muốn mọi: sự 
y nhử nhau và điềư giữ một: đu j . Viết Biện Ân 
nh một thay thảy. Hộ bo IỂU 

ð. Lại có một sự TỀY 1ợn tốt lọn 1š kê l các bài 
#y kính mến tao hơn mình và hơn công phúc riêng mình 
ñữa; vì chưng các đíng ấy đã vượt lên khỏi mình; đã bỏ 
sự yếu riêng mìúh mà lê cao, cho nên đã đem1ớt mình 
Tén mà kính mến tao càng ở lại cũng tao hướng sự thanh 
nhân và nghỉ yên đẩy. Chẳng có sự gì làm được cHo eđè 

16 


— 326 — 

thánh, trở mặt hay là lui xuống, kém đj, vì chưng các 
đấng ấy gồm no sự chân thật hằog có yộ cùng, cho nên 
lửa kính mến hằng cháy trenglòng và chẳng tát đi được 
bao giờ. ,-Vậy: những kế nào làm tôi xác thịt và các tính 
mê xấu xa cùng một biết mộ mến sự vui riêng mà thôi, 
thì đừng cäi lẽ suy luận vệ đấng bậc các thánh làm cbi. 
Nó thêm¿ nó bớt tùy ý riêng xác thịt, mà;nó ohẳng luận 
vừa ý tao, là đấng thật thà hằng có vỏ cùng đâu. F 

„ 6..Có nhiều kẻ lầm lỡ trong việc ấy, vì,nú: mê muội, 
nhất là những kẻ chẳng có ơn riêng Bức Chúa Lời soi 
sáng là bao nhiêu, cho nèn nó chẳng mấy khi biết yêu 
mến người nào cách thiêng liêng lọn lành. - Nó hãy còn 
mạnh theo nghĩa tự nhiên và nghĩa nhự: thói thế gian 
mà chiều lòng mến người nọ người kia,:và nó ăpở dưới. 
đất bèu này thể nào, thì .nó lại ,ngờ, ở trên lời cũng thẻ 
wậr‹ Nhưng mà những sự:kế u mê ít nhân. đức suy 
nghï; và những sự: kẻ được.ơn riêng trên lời xuống soi 
sáng mở lòng mà thông, biết, thì khác nbau.x¿ lắm. 
.f‹:Vậy con hãy giữ lám mà đừng bàn luận vô ích về 
những sự ấy; là những,,sự: quá. trí,khôn. hiểu chẳng 
đến; qon mội.hãy ở siêng. năng. cùpg-làm hết sức mà lêu 
thiên đàng; dù ở bậc zốt thì cũng kế là phúc cho con, 
Và dù có người nào biết đấng nào tốt lành hơn, hay là 
cao ' rong hơn trên nước thiên đàng, ví bằng nó chẳng 
hạ:mình xuống: 4rước mặt. tao. và chẳng thêm lòng, sốt 
sắng, ngượi ;khen,tao. vì, đã biết điều ấy, thì nào nó được 
ích.lơt,gì? : Những kẻ nào suy rằng: mình đã, phạm tội 
xất,nặng là ngần nào và„ró ít nhận đức cùng bäy còn xạ 
đức.lọn lành cáa thánh ]à dường nào, thì kẻ ấy đẹp lòng 


đị, 


tao hơn kẻ cãi lẽ suy Ì luận, đẳng nào ở bậc trên, đến 
nào ừ bậc dưới bội phần... Đọc kinh cầu nguyện và chảy, 
nước. mắt ra mà kêu. van cùng các thánh và lấy lòng 
khiêm nhường mà xin các thánh dùng, quyển thể, cực 
trọng mà bấu cử cho ;ấy là sự tốt hơn cứ tính mê muốn 
biết mà tra Xót, những ` sự kia nhiệm về đăng bậc ‹ cáo 
thánh ấy. 

§. Các đấng thánh phí Tầng phỉ chỉ gômh no mọi sự 
lọn lành, và chớ øì người ta ở dưới thể gian lấy sự ấy 
làm phi chí nữa mà giữ. miệng kẻo nói những điều vỗ 
ích về các thánh. Gác thánh chẳng ‹ có cấy mình vì cỏn 
nghiệp. riêng, mình, vì chưng các “đấng ñy chẳng đám 
nhận Sự gì lành làm. của riêng, một đem mọi sự lả về lao, 
vì tao đã yêu dấu vô cùng mà ban mọi sự lành cho các 
thánh ạ: Các động ấy mẻ đây đây sự kính mến Đức 


Tà h4 


nhàn, chẳng còn lẽ nào mà thiếu đi eì nữa. Vả lại các 
thánh càng được lên bậc cabicá sang trọnz hơn, thì càng 
hạ mình xuống ở khiêm, nhường, cho nên càng được 
ở gần tao và càng đẹp lòng tao hơn nữa. Nhân vì lẽ 
ấy, có lời kinh thánh dạy rằng: các thánh cất đriều thiên 
mà dâng. trước toà Đức Chúa lời, lại sắp Tình xuống 

trước, con Chiên mà thờ Tạy đấng hằng sống. vô cùng. 

: 9, Có nhiều k kẻ muối, biết ai trọng hơnt trên nước thiên 
đàng, mà nó chưa biết: sau này có được nên đáng kế: vào 
số người rốt hết chăng. tác đấng thánh ô ỡ trên lời ở 

bậc trọng vọng oị cả thầy, cho: nên bậc kế tốt hết cũng là 
bậc trọng. ám, vì chưng œ các: đăng, thánh số gọi là, son 


M 


— 388 — 

Đức Chúa Lời, và sẽ nên con Đức Chúa Hời thật. Kế rốt 
hết qũng sẽ được như đấng. cai trị một “nghìn, và kê có 
tội, đã sống một trăm tuổi, thì sẽ chết hư đi. Yậy khi 
các thánh tông để thưa cũng Đức Chúa Jêsu rằng: ai là 
kê trọng hơn trên nước thiên. đâng, thi Đức Chúa Jêsu. 
phán dạy rằng: ví bằng bay “chẳng lở lại, và nên như 
cạn trẻ, thì bay chẳng vào được nước thiên đảng. Nà 

10, Khổn cho những kẻ không ¡ muốn hạ mính xuống 
vui lòng như con trẻ, vì chưng cửa thiên đàng thấp, cho 
nên nó không vào qua được. Khốn cho kế giầu có đã 
được sự vui sướng vừa ý ở dưới đất này, vì chưng kẻ 
khó khăn sẽ được vào nước thiên đàng và kẻ giấu sẽ 
đứng ngoài kêu van gầm thét, Hỡi kẻ khiêm ` nhường 
hãy vui mừng; kẻ khó khăn hãy mừng Tổ, vì chưng 
nếu bay ở ngay thật trong lòng, thì sẽ được K) và nước 
thiên đàng là của mình mà chớ. 


HN? (0V ^e—-. 
. .BOẠN THỨ LIX. 
' 'ĐẠY TÀ GIỮ LỒNG TIN VÀ TRÔNG CẬY MỘT 


_ BỨC CHÚA LỞI MÀ THÔI. ˆ 
ˆ 4, Thân lạy ( Chúa tôi, tôi trông cậy vào đâu được ở 
đưới đất này? Và trong những sự con mắt xem thấy trong 
cá và thế gian, thì tôi lấy được sự gì yên ủi, mình hơn? 
Nào không phải h Chúa tôi, là Chúa Dêu rất nhân từ vô 
cùng?. Nào có nơi náo tôi (được 4 sự gì lành, khi vắng 
mặt Chúa tôi? Nào tôi có phải. sự 8ì khốn nạn, khi ở cùng 
Chúa tôi ru? Tôi thà ở khó khăn v vì Ghúa tôi, chẳng thà 
ở giầu có mà chẳng được Chúa lôi ở cùng tôi; thà ở khách 


ẽ — 239 - te 
mã chẳng được ở cùng Chúa đôi: Chúa tôi ở An, É thì 
nước thiên đàng. cũng ở đấy; VÀ nơi ảo chẳng, có Chúa 
tôi, thì sự chết và địa. ngụe ‹ ở đấy mà chở. 'Lòng tôi 
khát khao r một mình Chúa đi, .cho nên tôi phải than thở, 
Tống cậy được Ái ho Vạn: chỉ trông được một mình 
. Chúa tôi cứu ly tôi 'cho kíp hơn trong những Ì sự tôi 


sự 
cà 


thiểu thốn. Chúa. tôi là đểng tôi trắng và ln cậy mọi 
đàng; lạ tôi đà mg hày yên ủi Jin bạ cũng là y2 


thu 


vTa cát 


_đức một ngày, một hơn, vš Chúa tôi làm shỏ ï mọi sự lở 
niên sự lành cho tôi: "pà khi Chúa: tôi để chỏ tôi phải 
: chịu, cơn gian nan cơn cảm kủ đàn; này đẳng khác, 
. thì Chúa tôi định liệu cho mọi sự sÍnh ích lợi cho tôi; vì 
_chưng Chúa tôi vốn : quen thử lòng: kẻ Chúa tôi yêu đểu 
“nhiều thể nhiều cách; cho. nến khi Chúa tôi thử “lông te 
“lâm vậy, thì tôi phải gÌữ, một đủng Kính mến. vắ “gưới 
_khen Chúa tôi, dường bằng Chúa tôi bầu ( ơn ¡yên ñi đấy 
-đấy lòng tôi vậy. 2205630 AI! 
3. .Ấy Vậy, tôi hết lòng: trống cậy một mình Chúa tôi 
_phù, hộ gìn giữ tối; ` và mọi sự gian đan, ThọÌ sự Øực lỏng 
tôi, thì tôi phó cả trong tay | Chúa tôi, vì thứng khỉ lôi 
: xem ngoài Chúa tôi, thì tôi thí thấy những sự 'yếu đuổi 
hạy thay đỏi liên, Nếu Chúa 4 tôi, ,chẩg giúp đ đổ phù hộ, 
chẳng thêm sức mạnh cho tôi cùng chẳng ' yên đi, › đạy đồ 
"và gìn giữ t tôi, thì dù nhiễu kế nghĩa thiết cũng chẳng, 


.— 280 — — 

làm ích gì được cho tÔÏy dù kể có quyền có thể lắm phù 
hộ lôi, cũng chẳng. giúp đỡ tôi được! dù kẻ khổnh ngoan 
khéo bàn cũng chẳng đạy bảo tôi được điều gì hay làm 
ích cho tôi; dù quyền : sách kẻ thông thái đã chép, cũng 

chẳng. yên ủi tôi được; dù của: gì quí | bắu cũng không 

,chữa ( tôi được; dù nợi. nào kín đáo phong cảnh cũng 

không che chở tôi được cho chắc chắn mà chớ. 

.. Ắ, w chưng những: sự xem ra có thể lâm cho tôi được 
bằng yên thanh nhàn, nếu vắng Chúa tôi, thì chẳng được 
ích gì, cùng chẳng làm được cho, tôi được thật thanh 

nhàn chút nào. Chúa tôi là cùng) hết mọi sự lành, là 

biến cả tích đầy sự sống, là vực sâu căn duyên I mọi lời 
sâu ý, và kẻ làm. đầy tớ Chúa tôi lấy sự trông cậy Chúa 
tôi. trên hết mọi sự, làm: vui mừng yên ủi cùng mạnh sức 
hơn mọi sự thế gian mà chớ. Lạy Chúa tôi, con mắt tôi 

.hăng trông lên Chúa tôi, tôi hết lòng cậy. trông một mình 

chúa tội, là cha hay thương vô cùng: "Tôi xin Chúa tôi 
ban ơn lành. trên lời xuống mà rửa linh hồn tôi cho tốt 

Tành. và thanh sạch, để linh hồn hoá nên đến thờ lọn tốt 
đạn. lành Chúa tôi, và nên toà đểng sáng láng hằng có vô 
cùng; và trong đền thờ ấy Chúa tôi cực sang cực trọng 
ngự đến, thì đừng có sự gì nghịch con mắt đấng uy nghỉ 

: vôcùng. Tôi xin Chúa tôi lấy lòng rất nhân từ hay thương 

.vô cùng, mà đoái xem đến tôi, và nghelời cầu nguyện đứa 

đồi! tá bần cùng,. ở lưu đày phương xa, là chốn phải bóng sự 
chết che tư bề; xin Chúa tôi phù hộ gìn giữ tôi tá phảm hèn 
này trong những cơn hiểm nghẻo thường gặp ở đời khổn 

_nạn hay hư này; xin Chúa tôi ban. ơn mà đưa tôi đi đàng „ 
bằng yên cho đến nhà quê rất sáng láng đời đời. Amen. 


-„QUYÊN THỰ IV 


TỰA. 


QIẲNG DẠY MẤY tới SỐT SẲNG KHUYÊN BẢO CHỊƯ 'MỈNH ` 
cai gi xa HỆ pvc «. 


.J THÁNH ĐỨC CHÚA JÊ$U. 


Đức Chúa J6su phần rằng: Hởi những kẻ khó nhọè 
và gánh năng, hãy đến cùng tao thay tháy, và tao sẽ đỡ 
cho. Bánh tao sẽ ban là mình tao sẽ phó cho-:thiên'hạ , 
được sống. Bay bÄy nhận: lấy mà ăn, này là mình tao sẽ 
phó cho quân đữ vì bay;'Hãy truyền phép này mà nhớ đến 
tao. Ai ăn mình tao èùng uống máu (ao, - thì ở cùng tno 
và taó ở cùng kẻ ấy: :Những lời taö nói cùng bay là lời 
©ó sức thiêng liêng cùng háy ban sự sống. 7 


,¡:. ^~Z^L/610/4)9^—~« 
ĐOẠN THỨ I" 


DẠY TA PHẨU LẤY LÒNG CUNG RÍNH MÀ chịu MÌNH THÁNH 
LÀ NhẨN.NÀO. : 

1. Lính hồn thaú: Thân' lạy Đửẻ Chúa Jêsư Tà“đấnh 
chân thật tự hữu hằng có từ trước vô cùng, những Tời 
trước này là lời Chúa tôi đã phấn; Chúa tôi chẳng có 
phán bấy nhiêu lời trong một ngày và ki#h thánh ehng 
chẳng có chép một nơi mặc lòng; song le bởïlỡi Ấy Tà 


—232— 

lời rất chân thật và Chúa tôi đã phán truyền, thì tôi phải 
đội ơn và lấy lòng tia mà nhận lấy. Lời ấy thật là lời 
Chúa tôi, và chính mình Chúa tôi đã phán truyền; 
và lời ấy cũng về tôi, Ò vì Chứa tôi đã phán cho tỏi 
được rỗi linh Hồn. Tôi va? lòng nhận lẩy lời ấy bởi miệng 
Chúa tôi, để lời ấy thấm vào lòng tôi cho sâu hơn. Vậy lời 
rất êm ái rất nhân lành, rất thương yêu dường ấy thì giục 
lòng tôi; nhưng mà jôi sợ hãi lắm, vì những tội lỗi tôi đã 
phạm, và lòng tôi còn đơ nhớp can gián tôi kẻo tôi dám 
đến chịu ơn cực mầu nhiệm dưởng ấy. Lời rất mềm mại 
Chúa tôi quyến dụ lòng tội lắm; nhưng mà các tính mệ nết 
xấu,là như, gánh.nặng làm chọ tôi. ngại ngùng, chẳng 
k¬ đẩn. ',..', . cụt tin caða 

. 2, Chúa. tôi truyền giờ, tội, cú, muốn ăn điậy phần 
thủng công cùng Chúa tội, thì tôi phải lấy lòng cậy trông 
nà đến cùng Chúa. tội, gà tội có muốn sống vô cùng, có 
muốn eho được sự sang trọng đời đời, thì tôi phải chịu 
của nuôi hằng sống. Chúa tôi phán rằng: Hỡi, những 
kẻ khó nhọc và gánh nặng, häy đến cùng tao thay thảy, 
thì tao sẽ đỡ cho; ấy là lời rất thương yêu, rất êm tai 
tôi, là kẻ có tội; chớ thì! Chúa lệu tôi, chẳng nề mời kẻ 
khó khăn thiếu thốn đến chịu Mình thánh Chúa tôi ru! 
Lạy Chúa tôi, tôi là vật gì mà cả dám đển cùng Chúa 
tôi. Này các tảng lời chẳng đủ cho Chúa tôi ngự; và 
-Ghúa tôi cũng, phán tảng: hay hận, đến cùng tao thay 
Mi KHỂU, don 6n ng na 
ù5 3; Nhân sao, a Chúa, tội tỏ ,a lìng: tất nhân lành đoái 
đến i, nà mời,tôi cách rất yêu dấu thê này?, Tôi chẳng 
đhấy sự gì lành trong lòng tôi để tôi được cậy; lẽ nào 


— 333 — 

mà tôi dám đến cùng Chúa, đôi, Tôi, đã. cả dám phạm 
nhiều tội lỗi trước mặt Chúa tôi lòng lành, vộ cùng, thì 
tôi còn dám rước, Chúa tôi, vào nhà, linh hồn. tôi làm sao? 
áo đấng thiên thần, các thánh areoangiô. cùng. kính và 
,các thánh. cùng các kế. )gaÿ Jành đái sợ. Chúa ti, và 
Chúa tôi qũng phán răng: Hãy đến cùng f tạo hết. Nếu 
,Chúa tôi chẳng phán ‹ điều đy,, thì aj tin được! Và nếu 

,Chúa tôi chẳng truyền, ( thì Ỉ, dám liêu, mình đến. cùng 

Chúa, tôi”, gỗ lờ vêo đổ số 

_$, Ka. Si Noe, là người cộng chính. ngay lành, ‹ đã 
mất một trăm năm mà đóng t tàu cho mình và Í{.. nghi 
,khác được khỏi phốt. trọng lụt s, thì tôi sẽ làm thể nào mà 
đọn mình trong một giờ cho. được xứng, đáng chịu. Tay 
đấng tạo hoá lời đất muộn vật, Ông Maisen là tôi tá rất lọn 
đành Chúa tôi và Chúa tội yêu dấu. cách riêng, thì người đã 
lấy gỗ; kiện, cố chẳng hay, mục. mà làm. hòm bia, lại 
hiếp vàng tốt, nhất mà để bai. bia đá thích. chữ lề luật 
,Ghúa tôi, thì tôi là kẻ, đã hư cả mình. mà cẢ dám chịu Ấy 
Chúa tôi, là đấng. đã. trayt ên lê luật, cùng ` mạch. sự 
sống, cách dã đãi, thể ,nÀY, làm. sao?. Vua 8alomon, là 
.đấng khôn ngoan nhất L trọng các: vua dân Tsrael, đã mặt 
,bảy năm mà XÂY ‹ đến thờ vất sang trọng cho sáng, danh 
Chúa tôi, doạn thì người khánh thành dủ tám ngày; R 
gưŠ ời dâng g một nghìn con bò con chiên. lè cầu bằng yên; 
và, đang, khi đân thôi loa ' gây ¿ đạn hát. mừ ng; thì vua dặt 
hèm bịa cách trọng thể, vào nơi đã dọn riêng trong, đèn 
thờ, mà lôi là kẻ khốn. nạn cùng là kệ báu cùng rốt hòn 
.hơn mọi người, † tôi có, đọn mình SỐI š sắng 1 một nửa SIỜ; 
-hì kế là hết sức, VỆ 4 chớ gì có lần, nùo tội đọn mình 


—931— 
được sốt sắng Ì tión nửa @iở; vậy tới eÄ dáth t tước 'thúa 
tồi vào nhà linh hắn tôi làm sáo được? ` „ 

5. Thần lày Chúa tôf, các đấng ấy đã ra se làm việc 
đẹp lồñg Chúa tối là ngần! nảot Thương 6ifviệetôï lâm, 
thìït Tám Tả đường nàõ! tối đợn mình cb{ư Mình thănh vội 
vàng là ngần nào! Chẳng mấy kẾi tôi cẩm Tòng suy 
ngắm cho lọn; và (ôi cổ giữ mà chẳng thia lòng chia trí 
chủt nào, thì hoạ lấm.  Ắt1à khỉ tôi ở trước mặt Chúa 
tôi lòng lành vô cùng, thì bấy giờ nếu trí khôn chẳng 
còn bày ra sự gì trái phép cùủg chẩmg đòn suỷ đến sự 
gì fhŠ gian, thì mới phải, vì chưng. đíng tôi toan rước 
vào 1inh' hồn tôi chẳng phải là. đấng thiên thần, bèn là 
vua chúa các : đấng hiên thân. ". Viun 


thì khẩ xã Mình thánh lợn tớt lọn lành lâm bao mọi 
phúc: đức lạ lùng kể chẳng xiết; và những của tế lễ trong 
đạo vũ là hình bóng của lễ trong đạo Đức Chúa Jêsu, thì 
khác: xa "Mình thánh Chúa tô, vì chưng Minh thánh Chúa 
tôi đà: của lễ gồm đại những của lễ đời trước: 
đã Vậy nhân sao tôi ở trước mặt CHúa tôi đảng cung 
kínổ' vô' cùng, mả chẳng có lòng ˆ sốt mến hơn?Kìa các 
thánh. tổ phụ; các: đẳng tiên trì, các đấng làm vua chúa 
cùng cả và đân đã tỏ ra lòng sốt sắng và tríu mến việc 
thở phượng Chúa tôi đường ấy; vì vậy nhân sao tôi chẳng 
To láng hơn để mà đón mình chịu Mình thánh Chúa tôi? 
'8; Vưa thánh Davít nháy mừng hết sức trước hòm bïa 
thănh Đức Chúa Lời, vì người nhớ các ơn lảnh Chúa tối 
đ# ban xưa cho các tổ phụ mình; người sức làm nhiều 
thứ chiêng trống đàn hát,và người đặt nhiều kinh PsaÌmiô 


—93%— 
cùng truyền cho đân lấy lòng vui tnửữg mà hát nhứng 
"kinh Ấy; chính mình vưa, bởi ơn Bức Chúa Phiritô sargtô 
giục lòng chơ; 'thÏ cũng năng 'gảy đàn hát mừng, và dạy 
'đân Tsraẽl ngượi khen Đức Chủa Lời chó hết 1ông 
cùng hợp một tiếng tnột cung hát mà ngượi khen đội 
ơn Bức Chúa Lới hằng ngày liên. ` Ví bằng sự trông thấy 
hòm bia thánh đã #ïue lòng dân Israel ở sốt sắng thờ 
phượng và nhớ lại cùng ngượi khen đội ơn Đức Chứa Lởi 
đường Ñy, thi lôi cừng cả và dân có đạo phải có lòng 
cung kính, lòng sốt mến; khi châu Tạy và Khi chịủ ủ Minh 
cực trọng Chúa tối là đường nào! ` 
9, 0ó nhiều kẻ trẩy đi nơi nọ nơi kia mà viễng đấu tích 
các thánh; và khi nghe việc tốt lành các thánh ấy đã làm, 
thì lấy làm lạ và khen Tao, lại trống xem và khen đền thờ 
rộng rãi cùng hôn xương thánh bọc lụa lĩnh đựng trong 
bao vàng; mà nảy bảy giờ Chúa tôi đang ngự trên "bàn 
'thờ trước mặt tôi; người thật là Chúa Dêu tôi, lọn tốt lọn 
'lảnh trên các đăng thánh, cùng là đấng đã dựng nên mọi 
sự và là chúa các 'đng thiên thần! Nhiều kẻ đi viếng mồ các 
thánh, thì bởi cứ tính muốn xem, 'muổn biết sự mới Ìạ; và 
nhất là kê nhẹ đạ bay đi viếng nơi nọ nơi kia mà chẳng 
' thật lòng ăn năn tội, thì chẳng sinh được ích lợi gì về 
“đàng sửa mình lại là bao nhiêu. Song le trên bàn thờ 
này có lót mình Chúa Dêu tôi, là Đức Chúa Jêsu Kirixitô 
ngự đấy về tính Đức Chúa Lời cùng về tính loài người, 
và hễ lần nào người ta chịu Mình thánh cho sốt sắng và 
cho xửng, thì được nhiều ích về đàng rồi linh hồn, 
Nhưng mà chẳng phải là tính nhẹ đạ, muốn xem, muốn 
tìm sự vui phần xác mà giụe lòng người ta đến bàn thờ 


— 236 — 
này đâu, bèn là nhân ; đức tin cho vững, nhân đức trông 
cây cho mạnh và nhân đức kính mến cho thật lòngr mà thôi. 
,10., Lạy Chúa tội, là đấng thiêng, liêng đã dựng. nên 
lời đấu, ai SUY, được những sự lạ lùng t tốt lành Chúa. tôi 
làm, cho chúng, tôi, và những cách rấLêm ái rất -lọn lành 
Chúa f tôi định liệu cho kẻ Chúa tôi đã chọn, VÌ, Chủa tôi 
,Phó Ì lót mình cho chúng tôi trọng. phép cực mầu nhiệm 
này? .Ấy là sự các trí các đấng trên lời. dưới đất hiểu 
chẳng được; và chẳng CÓ SỰ 8ì quyến dụ, linh. hồn và 
đốt lửa kính mến trong lòng. kẻ đạo đức cho bằng phép 
Mình thánh Chúa tôi; vì chựng kể thật lòng làm đây tớ 
Chúa tôi cùng siêng năng sửa tính, mệ nết xấu, lọn đời, 
thì có nhiều lần khi kẻ ấy chịu Mình thánh, thị được ăn 
mày ơn rộng rãi hay giục. lòng sốt sắng hơn, và ái mộ 
đi đàng nhân đức lọn lành một ngày một. hơn. BN : 
„11. -Phép Mình 4hánh Chúa tôi có,ơn lạ lùng rất mẫu 
nhiệm, và kệ làm đây tớ chân thật Chúa tôi, thì mới biết 
.ơn ấy; mà những. kẻ không. thật lòng kính mến Chúa tòi 
và kẻ làm. tôi tá sự tội;. thì, chẳng thử nếm được ơn ấy, 
. Phép Mình thánh ban ơn thiêng liêng, lại đan sức mạnh 
linh hồn đã mất cùng làm cho linh hồn đã ra ố uế xấu 
xã Vì tội, lại được nên ( tốt lành,, Cũng có khi phá Minh 
thánh ban ơn ông, rãi cùng đốt lửa kính mến đây đấy 
.linh hôn đến nỗi, chẳng những. lính hồn lại, được sức 
- mạnh, mà lại cả xác yếu đụổi cũng thấy mình mạnh mổ 
“hơn, TW xê bệ nhà 
.12. Nhưng „ mà chúng tôi phải thậm thiết cùng dau 
“đớn lắm, vì chúng. tôi ơ hờ trẻ nải, chẳng có lông, sốt 
muốn, lơn mà, ước a9 chịu Minh thánh Chúa tôi; xi chưng 


—337— 

có một mình Chúa tôi là đấng cho chúng tôi được trông 
cậy cho được rỗi linh hồn và cho được công phúc mà 
thôi. Chúa tôi đã chưộc tội chúng tôi 'cùng ban ơn cho 
chúng, tôi nên thánh lọn lành, và Chúa, tôi là đấng yên 
ủi kể khách đày dưới đất, cùng là sự vui mừng các 
thánh ở trên lời. Phép cực trọng này làm cho các 
thánh ở trên lời vui mừng cùng là phép gìn giữ cả vã 
thiến bạ, thì chứng tôi phải đau đớn lắm, vì có nhiêu kể 
chắng xem sao phép rất có ích đường ấy là bao nhiêu. 
Thương ôi! người ta u mê tối tăm và cứng lòng là đường 
nào! vì nó chẳng kính phép lọn tốt lọn lành đường ấy cho 
sốt sáng hơn, mà lại bởi nó chịu ơn cực trọng ấy hằng 
hgày, thì nó lấy làm thị thường, chẳng xem sao nữa. 
"48 Ví bằng chỉ truyền phép cực thánh này trong một 
nơi, và trong cả và thiên hạ chỉ có một thây cả được làm 
1# mà thôi, chốc ấy biết người ta sốt sắng và khao khá( 
trầy đến nơi ấy và đến vuối thây cả ấy cho hết lòng lả 
" nảo, để mà xem truyền phép cực mầu nhiệm Chúa 
Nhưng mả bây giờ có nhiều thày cả và có truyền 

Hi Mình thánh nhiều nơi, vì rằng: người ta cảng được 
chịu Minh thánh nhiều nơi khắp thiên hạ, thì Chúa tôi 
càng tô ra lòng tộng rãi và yêu đấu chúng tôi hơn. 
"Thân lạy Đức Chúa Jêsu lồng lành vô cùng, là đấng chăn 
chiên hằng có vô cùng, tối đội ơn Chúa tôi đã chẳng nể 
lấy Mình thánh Máu thánh rất quí giá mà đưởng nuối 
thêm sức. cho chúng tôi, là kế khó khăn lưu đày, và 
Chúa tôi phán lời mời chúng tôi chịu phép. 'cực mâu 
nhiệm dường šy mà An hởi những kẻ khó nhọc và 


¬.- 


—>3\ 


—Ì¿. 


BÓẠN THỨ Hộ l.. 


tới § 


TRONG: Riike MÌNH THĂNH ĐỨC CHỦA JÊS§U¿ giiểm CHÚA LỜI TỔ RA- 


ˆ LồNG RẤT NHẴN LÀNH, RẤT YÊU ĐẤU NGƯỜI TẢ LÀ bubi No. 


đ: “Thân lạy Chúa tôi, tôi tròng cây Chúa, tôi l đấng 
rất nhân. lành rất thương, yêu, này tôi yếu liệt tìm đến 
cùng đấng, bay cứu, ,chữa lấy tôi; tôi đói khát tìm đến 
cùng đấng bạn của, ăn của uống cho được sống; tôi cùng 
nghèo, tìm đến cùng vụa chúa ca) frị nước thiên đàng; 
tôi là tôi tí đến cùng Chúa, mình; tội là vật, mọn fìm đến 
cùng đấng đã tạo hoá mọi sự; tôi cực lòng ] lo, buồn tìm 
đến cùng đấng hay- yên ủi lòng tôi. . 9008, bởi. đâu mà 
tôi được thúc trọng thể này, là Chúa tôi đến thăm viếng 
lòng tôi? tôi là vật gì, mà Chúa tôi phó, lót mình, cho tôi? 
Có lẽ gì kể, có tội dám ra mặt cùng Chúa dội, VÀ \ Chúa 
tôi lại chẳng. nề tìm đến cùng nó làm vậy? “Chúa. tôi đã 
biết tôi tá hèn mọn này sùng đã hiểu tô tôi chẳng có sự 
gì lành cho đáng. Chúa tôi. bạn ơn, cực trọng. đường ấy; 
vì vậy tôi xưng. thật tôi là kẻ rất phàm, hèn. và Chúa tôi 
có lòng lành vô cùng, f tôi ngượi khen lòng xất nhân tử 
Chúa tôi, VÀ. tội, đội ơn Chúa tôi, vì Chúa tôi. thương y yêu 
tôi quá chừng đường ấy.. Chúa tôi thương. tôi thệ ấy 
cho sáng danh Chúa tôi, chẳng. phải. là vì tội có công gì 
đâu; Chúa tôi. có ý chọ. tôi. biết cho, tỏ. hơn. Chúa tôi là 
đựng rất lòng lành vộ cùng;,Chúa tội tộ ra lòng thương 
yêu; lòng khiêm, nhường dường ấy, cho tôi , động lòng 
kính mến, cho sốt sắng hơn, yà ra sức nện khiểm nhường 
một ngày một hơn. Thánh. ý( Chúa đôi muốn làm vậy, 


—239— 
và Chúa tôi truyền thể #, thì tôi cũng vụi lòng chịu lấy 
ợn eực,trọng Chúa tôi dủ làng thương mà, bạn cho. tôi; 
cbớ gì các tội lỗi tôi chẳng ] làm ngặn trở ơn. Chúa. tôi. 

2. Lạy Đức Chúa. Jêsu cực nhân cực lành, vô, cùng, tôi 
phải tỏ ra lòng cung kính và đội ơn cùng. bằng. ngượi 
khen Chúa tôi là ngần nào, vì tôi, được chịu .Minh thánh 
Chúa tôi; là phép cực trọng đến nỗi “chẳng ai có sức trí 
khôn mà cát nghĩa được? “Nhưng bây giờ tôi phải suy 
thể nào trong 8 giờ.tôi đến chịu Mình thánh Chúa tôi, vì 
chưng tôi chẳng cung kính được Chúa tôi cho: xứng I mặc 
lòng, song le tôi cũng ước ao.chịu lấy. cho sốt sắng? Nào 
tôi suy ngắm được điêu gì tốt hơn và có ích. hơn, 1À, hạ 
mình xuống. cho hất sỨc, và ,ngượi. khen lòng lãnh Chúa 
tôi yêu dấu tôi vô cùng và. quá. công. tôi mọi đàng?. Lạy 
Chúa Deu tôi! tôi ngượi khen Chúa tôi, và tôi muốn hát 
mừng, sáng, đaflb Chúa tôi cho đến, đời đời, ti khinh dễ 
mình tôi, tôi hạ mình xuống, trước mặt Chúa tôi, vì tôi 
lạ vực sâu đây, sự phảm hèn. ... 

.3, "Ghúa, tôi là đếng cực thánh trên hết các e dấng thánh 
và tội là kẻ đây tội. lỗi, rất xấu xai Ghúa tôi ghé, mặt lại 
đoái: “đến tôi, là kẻ chẳng š đáng : ngửa mặt tròng đến húa 
tôi! . Chúa { tôi xuống, thăm tôi, Chúa tòi muốn ở cùng t tòi 
và mời tôi ăn tiệc cùng Chúa tôi! Chúa tôi muốn ban 
cho tôi ăn của nuôi ở trên lời, là bánh ‹ các đấng thiên thần; 
thật là chính Mình Chúa tôi, là bánh bằng sống. bởi trên 
lời xuống,mà ban sự sống cho thiên hạ. .. 

| 4.Ấy là phép, cực. trọng làm chứng. Chúa tôi yêu dấu 
tôi là ngần nào, xàtô ra Chúa † tôi đoái thương tôi là là dường 
nào? Tội phải › ngượi. khen YÀ, đội ơn Chúa tôi hết sức, là 


— 910 — 

dường nào! ` Khi Chữa tôi đã truyền phép nảy, thì thủa 
tôi đã làm sự khôn ngoan rất có ỉch và tất lọn lành Tà 
trùng nào! Khĩ Chúa tôi đã ban chính mình Chúa. tôi lắm 
của nuôi, ấy là tiệc rất ngon lành, rất vui mừng Tả ngần 
nào! ` Lạy Chúa tôi, việc Chúa tới làm, thì lạ lủng đáng 
khen là đường nào! ` Ai hiểu được phép tắc cực cao cực 
trọng Chúa tôi! và lời chẩn ( thật Chúa tôi phản, thì quá trí 
khôn là dường nào! Chúa tôi phán một lởi, tức thì mọi 
sự bởi không mà siủh: ra, và mọi sự rđã hoá nên, M như 
Chúa tôi phán truyền. 

5. Này là sự rất mẫu nhiệm Tạ lùng duá trí loài người 
la hiểu chẳng được, Song mọi người phải lấy lòng tin 
cho vững, là thúa Dêu tôi, thật là có tính Đức Chúa Lời 
và có tính loài người nữa, thì ngự trong hình bánh nhỏ 
mọn, và nên thật của nuôi kẻ chịu lấy và Chúa tôi hãy 
còa ở tuyển vẹn. Lạy Chúatôi là Chúa lời đất muôn vật, 
Chúa tôi chẳng phải cậy nhờ aï mặc lỏng, song Chúa tôi 
cũng đã muốn ở cùng chúng tôi trong phép Minh thánh, 
thì tôi xin Chúa tôi gìn giữ linh hồn và xác tôi thanh sạch, 
để cho tôi được lương tâm tốt lành cùng vui mừng năng 
làm lẽ và năng chịu phép mâu nhiệm này hơn, đề cho 
tôi được sống đời đời; là phép Chúa tôi đã truyền cùng đã 
lập ra nhất là cho sáng danh Chúa tôi vài tin lại sự 
thương khó Chúa tôi liên. ` 

6. Hỡi eon hãy vui mừng hết lòng, hãy đội ơn Bức Chúa 
Lời hết linh hồn vì của nuôi rất quí trọng dường ấy, 
bức Chúa Jêsu đã để lại cho con ở chốn khách đày khóc lóc 
này để mà yên ủì lòng con cách lạ tốt lành; vì chưng hễ 
lân nào con truyền phép Mình thánh haÿ là con chịu lấy, 


— 3k1 —. 
thì con lại làm việc chuộc tội eon lần ấy, và con được 
thỏng công cả công nghiệp Đức Chúa Jêsu; vì chưng Đức 
Chúa Jêsu chẳng hề bớt lòng yêu dấu loài người bao giờ; 
và người hằng có lòng rất nhân từ vô cùng, chẳng có khi 
hết. Nhân vì lễ ấy hề lần nào con toan chịu Mình thánh, 
thì con hằng phải rửa linh hồn cho sạch và nên như 
người mới vậy; cùng phải cầm lòng cẩm trí cho sốt sắng 
mà đến chịu phép cực trọng Đức Chúa Jêsu đã lập cho 
con được rồi linh hồn. Khi con làm lễ hay là khi xem lễ, 
thì con phải lấy phép này cực cao cực trọng và rất lạ 
lùng tốt lành dường bằng chính ngày ấy, Đức Chúa Con 
xuống lấy tính loài người trong lòng rất thánh Đức Bà 
lay là chịu nạn chịu chết trên cây câu rút lần thứ nhất 
‹lẻ mà cứu lấy loài người ta vậy. 


^—^%/⁄22^`~ 
ĐOẠN THỨ II - 


GIẢNG SỰ NĂNG CHỊU MÌNH THÁNH ĐỨC CHÚA JÊSU 


CÓ ÍCH TRỌNG LÀ DƯỜNG NÀO. 


1, Thân lạy Chúa tôi, này tôi đến cùng Chúa tôi cho 
được ăn mày lsự lành bởi ơn trọng Chúa tôi ban cho và 
cho được vuilmừng ngồi ăn tiệc cực thánh Chúa tôi đã đủ 
lòng rất nhân lành mà đọn cho kẻ khó khăn. Những sự 
tòi khát khao và lòng tôi nên ước ao; thì ở nơi Chúa tôi 
cả; Ghúa tôi là đấng cứu lấy tôi và chuộc tội cho tôi; tôi 
trỏng cậy một mình Chúa tôi và Chúa tôi là sức mạnh 
tòi, cùng là sự sang trọng, là sự vui mừng tôi nữu. Vậy 
tòi xin Chúa tôi ban cho linh hồn tôi được vui mừng 

17 


=9L2— 

hôm nay; vì chưng tôi đã đem lòng lên đến Chúa tôi. 
Bây giờ tôi ước ao :lược lòng sốt sắng, lòng cung kính 
mà chịu lấy Chúa tòi; tôi ước ao rước lấy Chúa tôi vào 
trong nhà linh hồn tỏi cho được ăn mày ơn lành Chúa 
tôi như ông Zakêu xưa và cho được vào số các con cháu 
ông Abaraong. Linh hồn tôi khát khao chịu lấy Chúa tôi 
vả lòng tôi ước ao hợp làm một cùng Chúa tỏi. 

2. Tôi xin Chúa tỏi ban lót mình Chúa tỏi cho tôi, thì 
tôi no đủ mọi đàng, vì chưng nếu chẳng có Chúa tôi, thì 
mọi sự yêu ủi khác chẳng được ích gì. Tôi chẳng sao 
lia Chúa tôi được, và nếu Chúa tòi chẳng thăm viếng, 
thì tôi chắng sống được. Nhân vì lẽ ẩy tôi phải năng 
đến cùng Chúa tôi, và năng chịu Mình thánh Chúa tôi 
như thuốc linh nghiệm hay giúp tôi rỗi lĩnh hồn, kẻo tôi 
đi đàng thế gian,mà thiếu của nuỏi ở trên lời, thì tôi mất 
sức di giữa dọc đàng cháng. Thân lạy Đức Chúa Jêsu nhân 
từ vô cùng, xưa khi Chúa tôi giảng dạy các dân và chữa 
nhiều chứng bệnh tật, thì có lần Chúa tôi phán rằng: tao 
chẳng muốn đẻ người ta về lòng không; kẻo nó mắt sức 
đi giữa dọc đàng chăng. Vậy hôm nay tôi dám xin Chúa 
tôi hãy ban cho tôi như thể ấy, vì Chúa tôi đã muốn 
ngự trong phép Mình thánh Máu thánh đẻ mà yên ủi 
bổn đạo chúng tôi; vì chưng Chúa tôi là của mĩ vì nuôi 
linh hồn, và kẻ nào chịn Mình thánh cho xứng, thì sẽ 
được thông công và sẽ được hưởng sự sang trọng đời 
đời. bởi tôi năng sa ngã, năng phạm tội và chóng ra 
nguội lạnh cùng hay sờn lòng dường ấy, thì tôi phải 
năng cầu nguyện, năng xưng tội và năng chịu Mình 
thánh Chúa tôi, đề cho tôi lấy sức mới cùng rửa lĩnh 


—213— 
hồn cho trong sạch và lại đốt lửa kính mến trong lòng, 
kẻo hoặc là tôi có bỏ qua lâu ngày, thì tôi lùi lại, chẳng 
còn giữ những điều lành tôi đã đốc lòng chăng. 

3. Tính xác thịt loài người ta vốn chiều về sự trái từ 
thuở bé, và aếu chẳng có thuốc rất linh nghiệm Chúa. 
tôi cứu chữa, thì nó chóng ngã phạm tội nặng hơn. Vậy 
phép Mình thánh làm cho người ta lánh sự đữ cùng 
thêm sức mạnh cho người ta làm việc lành; vì chưng 
nếu bây giờ, dù tôi năng làm lễ và năng chịu Mình 
thánh mặc lòng, song le có nhiều khi tôi còn trễ nải và 
nguội lạnh dường ấy, huổng lọ là nếu tôi chẳng chịu 
lấy thuốc thiêng liêng ấy và ơn mạnh sức dường ấy, thì 
biết tôi ra nguội lạnh là ngần nào! Vậy dù tôi chẳng 
' sẵn săng; và chẳng đáng làm lễ hằng ngày mặc lòng, 
nhưng mà tôi sẽ làm hết sức để dọn mình chịu ơn rất 
trọng rất mầu nhiệm ấy trong những ngày tùy thói phép 
phải lẽ, và ăn mày thông công ơn tốt lành dường ấy, vì 
chưng sự năng nhớ đến Đức Chúa Lời mà ăn mày chịu 
Mình thánh lọn lành Đức Chúa Jêsu cho sốt sắng, ấy là 
sự trọng nhất để mà yên ủi linh hồn đang khi còn phải 
ở trong xác hèn hạ này cách xa mặt Chúa tôi mà chớ. 

%. Ôi ôi! lạy Chúa tôi, là đấng đã dựng nên các đấng 
thiên thần và hằng gìn giữ cho sống; Chúa tôi đủ lòng 
yêu dấu chúng tôi là ngần nào, vì Chúa tôi chẳng nề 
xuống trong linh hồn rất khó khăn thiếu thốn, và Chúa 
tôi phó lót mình người về tính Đức Chúa Lời cùng về tính 
loài người làm nên của nuôi linh hồn cho phỉ chí no đầy 
chẳng còn đói khát như trước nữa. Phúc cho linh hồn 
kẻ được chịu Mình thánh Chúa Dêu mình cho sốt sáng, 


—2li.— 

và được gồm no ơn vui mừng thiêng liêng, khi chịu Mình 
thánh Chúa tôi, linh hồn ấy thật được thanh nhàn phúc 
lộc là trùng nào! Bấy giờ linh hồn chịu lấy Cha Chúa 
rất cao cả là dường nào cùng rước vào nhà mình đấng 
rất yêu dấu là ngần nào, và chịu lấy bạn hữu rất êm ái 
cùng nhận lấy đấng thiết nghĩa rất trung chính và ôm 
lấy bạn rất sang trọng lọn tốt lọn lành là trùng nảo, thật 
là bạn rất yêu dấu hơn mọi bạn khác và đáng kính mến 
hơn mọi sự châu báu mọi đàng! Thân lạy Đức Chúa Jêsu 
là bạn hữu chí thiết rất hiển lành tôi; chớ thì! lời đất 
cùng mọi sự tốt lành trên dưới hãy ở lặng cùng biến đi 
trước mặt Chúa tôi, vì chưng những sự tốt lành đáng 
khen trên lời dưới đất; thì bởi lòng rất nhân lành rất 
rộng rãi Chúa tôi mà ra, và chẳng bao giờ sánh được sự 
tốt lành đường ấy cùng Chúa tôi là đấng lọn tốt lọn 
lành cùng là đấng rất khôn ngoan vô cùng quá trí hiểu 
chẳng đến. 


—a9%*» — 
ĐOẠN THỨ IV. 


GIẢNG VỀ BỨC CHÚA JÈSU BAN NHIỀU ƠN LÀNH CHO KỂ CHỊU 


MÌNH THÁNH CHO SỐT SẮNG LÀ NGẦẨN NÀO. 


1. Thân lạy Chúa tôi, tôi xin Chúa tôi mở lòng rất 
nhân từ mà ban ơn lành cho tôi là tôi tá Chúa tôi để cho 
tôi được dọn mình chịu Mình thánh Chúa. tôi cho xứng 
và cho sốt sắng. Tôi xin Chúa tôi giục lòng tôi kính 
mến Chúa tôi, và cứu lấy tôi cho khỏi sự nguội lạnh khô 


— 21 — 

khan. Tôi xin Chúa tôi thăm viếng và ban ơn cứu lấy 
tôi cho lòng tôi được nếm mùi rất ngọt ngào Chúa tôi 
đã ẳn giấu trong phép cực trọng này, như trong chính 
mạch đây dẫy sự ngon lành. Tôi xin Chúa tôi soi sáng 
con mắt linh hồn cho tôi được suy ngắm phép rất mầu 
nhiệm dường ấy, lại xin Chúa tôi thêm sức mạnh cho 
tôi được lòng tỉn cho vững vàng, vì chưng việc này là 
việc Chúa tôi đã làm; loài người ta chẳng có quyền phép 
nào mà làm thế được; chính mình Chúa tôi đã truyền 
phép này; loài người ta chẳng suy, chẳng lập được sự 
tốt lành dường ấy. Chẳng có ai bởi sức tự nhiên mà 
suy hay là hiểu được sự mầu nhiệm tốt lành đường ấy, 
vì chưng dù các đấng thiên thần thượng trí, cũng chẳng 
suy được: mà tôi là kẻ có tội phàm hèn, tôi là bùn đất, 
là bụi lo; nào tôi có suy xét hay là hiểu được sự gì về 
phép mẩu nhiệm rất cao xa rất lọn lành đường ấy ru? 

2. Lạy Chúa tôi, tôi cứ lòng thật thà, lòng tin cho 
vững vàng ngay thật; và tôi vâng cứ lời Chúa tôi truyền, 
thì tôi lấy lòng trông cậy lòng cung kính mà đến cùng 
Chúa tôi; tôi tin thật Chúa tôi ngự trong phép này có lót 
tính Đức Chúa Lời, cùng lót tính loài người nữa. Vậy 
Chúa tôi muốn cho tôi chịu lấy Chúa tôi và hợp làm một 
cùng Chúa tôi vì lòng kính mến; nhân vì sự ấy tôi dám 
xin Chúa tôi mở lòng nhân từ và ban ơn riêng, đẻ lòng 
tôi nóng nảy sốt sắng ra mềm mại và chảy ra hết (như 
súp ong gản lửa vậy ), và tôi chẳng còn để sự gì yên ủi 
bề ngoài nhập vào lòng tôi nữa. Phép cực trọng cực 
mầu nhiệm này có sức cứu lấy linh hồn và xác cùng là 
thuốc hay chữa các chứng bệnh thiêng liêng, các nết xấu 


—216— 
trong lòng và cầm hãm các tính mê; lại làm cho linh hồn 
tháng được cơn cám đổ, bay là bớt sức kẻ thù và thêm 
ơn garasa, thêm nhân đức cùng làm cho người ta được 
lòng tin cho vững vàng và lòng trông cậy cho mạnh sức 
hơn cùng mở lòng rộng rãi lòng sốt sắng mà kính mến 
Chúa tôi hơn. 

3. Thân lạy Chúa tôi, là đấng hằng gìn giữ phù hộ linh 
hồn tôi cùng chữa sự yếu đuổi bởi tính loài người mà 
ta, lại ban mọi ơn yên ủi trong lòng, khi nào kẻ chỉ thiết 
cùng Ghúa tôi chịu Mình thánh cho sốt sắng, thì có nhiều 
lần Chúa tôi đã ban muôn muôn ơn lành và hãy còn ban 
bây giờ; vì chưng Chúa tôi xuống ơn yên ủi kẻ ấy trong 
những cơn gian nan khốn khó, và đù khi kẻ ấy đã hầu 
ngã lòng vì tính yếu đuối xác thịt, thì Chúa tôi nâng đỡ, 
cho nên kẻ ấy lại được lòng trông cậy Chúa tôi sẽ phù hộ 
che chở cho; và Chúa tôi ban ơn mới lạ mà yên ủi soi 
sáng bể trong, cho nên kẻ thấy mình bối rối và khô khan 
khi chưa chịu Mình thánh, rồi khi đã ăn uống của mĩ vì 
bởi trên lời xuống, thì liền thấy mình đã đổi tính nết cùng 
đã ra khá hơn phần linh bồn. Chúa tôi phân định cùng 
những kẻ Chúa tôi đã chọn làm vậy, để cho kẻ ấy thử biết 
tường tận rõ ràng vốn sức riêng xác thịt yếu hèn là ngần 
nào, và Chúa tôi tổ ra có lòng nhân từ cùng ban ơn rộng rãi 
là đường nào; vì chưng kẻ ấy bởi nguyên tính mình, thì 
nguội lạnh, cứng lòng và ơ hờ khô khan; song bởi ơn 
Chúa tôi, thì được sốt sắng, vui mừng và siêng năng thờ 
phượng kính mến; vì chưng ai lấy lòng khiêm nhường 
mà đến giếng hằng có nước ngon ngọt, nào không múc 
được một ít nước ngon lành ấy ru? Nào có ai ở gần đổng 


— 2kï— 
lửa, mà chẳng thấy mình nóng ấm chút. nào rụ?- Vậy 
Chúa tôi là mạch nước bằng chảy giàn giụa, Chúa tôi là 
lửa hằng cháy bầng bầng và chẳng hề tắt bao giờ. 

%, Vậy nếu tôi chẳng được múc vào giữa mạch nước 
ấy mặc ý tôi và chẳng được uống cho no đầy phi chí mặc 
lòng, song tôi xin để miệng tôi áp vào cửa giấm nước 
trên lời chảy ra, để cho tôi hớp được ít là mấy hạt nước 
ấy mà giãn khát, kẻo tôi khô héo chết khát chăng; và nếu 
tôi chẳng nên được giống người trên lời và nóng nảy 
trong lòng như đấng Kêrubinh và đấng Xêraphinh mặc 
lòng, song tôi sẽ làm hết sức giục lòng sốt sắng và dọn 
linh hồn tôi mà chịu cách khiêm nhường phép mầu nhiệm 
hay ban sự sống, đẻ cho tôi được mót lấy ít là một tàn 
lửa bởi trên lời hằng cháy đốt đỏ rần rậtliên. Thân lạy 
Đức Chúa Jêsu lòng lành vô cùng, là đấng cực thánh cứu ˆ 
lấy tôi; tôi đám xin Chúa tôi đủ lòng nhân từ rộng rãi mà 
bù lại những sự tôi thiếu thốn, vì Chúa tôi đã chẳng 
nề gọi hết mọi người đến cùng Chúa tôi mà rằng: hởi, 
những kẻ khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng tao thay 
thầy, thì tao sẽ đỡ cho. 

. Lạy Ghúa tôi, tôi đang khó nhọc đỏ mồ hôi ra, tội 
đang cực lòng đau đớn, tôi đang gánh nặng vì những 
tội lỗi tôi và các cơn cám đỗ khuấy khuất tôi tư bê; tôi 
mắc mưới nhiều tính mê nết xấu đẻ nẹt tôi cho cực lòng 
cùng chẳng có ai cứu lấy tôi và làm cho tôi được khỏi sự 
khó đường ấy; có một mình Chúa tôi là đấng hay cứu 
lấy tôi, thì tôi phó lót mình và hết mọi sự về tôi trong tay 
Chúa tôi, để Chúa tôi gìn giữ tôi và đưa tôi đến chốn 
hằng sống đời đời. Chúa tôi đã truyền Mình thánh Máu 


—218— 
thánh Chúa tôi làm của ăn của uống tôi, thì tôi xin Chúa 
tôi cứu lấy tôi để cho mọi người khong khen Chúa tôi và 
danh Chúa tôi được cả sáng đời đời. Thân lạy Chúa 
Dêu tôi, là đấng cứu lấy tôi, tôi xin Chúa tôi ban ơn đẻ 
cho tôi càng năng chịu Mình thánh cực mầu nhiệm Chứa 
tôi, thì tôi càng được lòng sốt sắng một ngày một hơn. 


—~Z-73591S$_.~ 
ĐOẠN THỨ V 
DẠY PHÉP MÌNH THÁNH ĐỨC CHÚA JÊSU LÀ PHÉP CỰC TRỌNG 
ĐƯỜNG NÀO CÙNG GIẲNG VỀ ĐẨNG BẬC 
KẺ LÀM THÀY CẢ. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Dù con được lòn z thanh tịnh 
bằng thiên thần, đù con đạo đức bằng ông thánh Juong 
Baotixita, thì con chẳng đáng chịu lễ cùng chẳng đáng 
đá đến Mình thánh Đức Chúa Jêsu; vì chưng chẳng phải 
là bởi công riêng mình mà người ta được truyền phép: 
và đá đến cùng chịu lấy bánh các đấng thiên thần mả làm 
của linh hồn mình đâu. Thật là chức quyền các đấng làm 
thày cả thì cao trọng là ngần nào, vì chưng các đấng ấy 
được truyền phép các đấng thiên thần không được làm, 
vì chưng có một kẻ đã chịu chức thày cả cứ như lễ phép 
thánh Yghêrêgia truyền, thì mới được làm lễ và truyền 
phép Mình thánh Đức Chúa Jêsu mà thối. Âu là đấng 
làm thày cả thật làm việc tế lễ thay mặt Đức Chúa Lời, 
và người dùng lời Đức Chúa Lời y như Đức chúa Jêsu 
đã phán dạy cùng đã truyền; song le Đức Chúa Lời là 


—219— 
đấng phép tác vô cùng hằng cai trị mọi sự cho nó vâng 
phục mặc thánh ý người và Đức Chúa Lời khiến sự gì 
thì liên hoá nên như vậy, thì Đức Chúa Lời là chính đấng 
cội rễ kín nhiệm và làm đâu truyền phép cực trọng 
dường ấy. 

2. Vậy trong phép cực trọng này con phải tin phép 
tác Đức Chúa Lời hơn là tin ngũ quan hay là dấu gì bề 
ngoài; vì vậy khi con đến truyều phép này; thì con phải 
đái sợ cung kính lắm. Con hãy suy đấng bậc mình, hãy 
xem xét chức quyền con đã được trong ngày đấng vít vồ 
giơ tay trên đầu mà truyền chức cho con. Rầy con đã 
được chức thày cả, đã chịu xức dầu cho được quyền tế 
lễ; vậy bây giờ con phải có ý tứ và lấy lòng sốt sắng ngay 
lành mà dâng của tế lễ Đức Chúa Lời cho phải thì, phải 
thói thánh Yghêrêgia cùng phải giữ mình tuyển vẹn 
tốt lành cho nên chẳng ai trách được điều gì. ón 
chẳng có bớt gánh nặng cho con đâu, bèn là con đã 
buộc mình phải giữ phép tác nhiệm nhặt hơn và đi đàng 
nhân đức lọn lành hơn bội phần. Đấng làm thày cả 
phải có lòng đầy dãy các nhân đức lọn lành cùng làm 
gương các việc lành cho kẻ khác được soi. Đấng làm 
thày cả chẳng được ăn ở như người thứ dân hay là đi 
lối chung như thiên hạ, bèn là phải ăn ở như đấng 
thiên thần ở trên lời hay là như kẻ đạo đức lọn lành ở 
đưới đất này. 

3. Thày cả mặc áo thánh thì người làm việc thay mặt 
Đức Chúa Jêsu mà lấy lòng khiêm nhường sốt sắng, để 
mà cầu xin kèu van cùng Đức Chúa Lời cho mình và cho 
cả và dân.- Người mang câu rút trước ngực và sau 


lưng cho được hằng nhắc lại sự thương khó Đức Chúa 
Jêsu. Người mang câu rút trước mặt trên áo lễ, để cho 
người siêng năng xem lối Bức Chúa Jêsu cùng ra sức 
theo cho sốt sắng liên; người mang câu rút sau lưng cho 
người biết rằng: Mình phải bằng lòng chịu mọi sự khó 
hởi tay người ta vì Đức Chúa Lời; lại người mang câu 
rút trước ngực để mà nhớ chảy nước mắt vì tội lỗi mình; 
người mang câu rút sau lưng cho người nhớ chảy nước 
mắt vì tội lỗi kẻ khác, vì lòng đau đớn thắm thương, 
và cho người biết rằng: người có quyền cầu bầu trước 
mặt Đức Chúa Lời cho kẻ có tội, cho nên người đừng 
giãn lòng ra ơ hờ về sự câu nguyện cùng dâng của tế lễ, 
cho đến khi Đức Chúa Lời ban ơn và tha thứ cho. Khi 
thờèy cả làm lề, thì người làm cho sáng danh Đức Chúa 
Lời, cho các đấng thiên thân vui mừng, cho thánh 
Yghêrêgia thêm công phúc; người giúp đỡ kẻ sống, làm 
cho kẻ chết được bằng yên và người cũng được thông 
công trong các sự lành ấy mà chớ. 


^^ %⁄22^—^.~„. 
ĐOẠN THỨ VI 


KINH CẦU NGUYỆN CHO ĐƯỢC DỌN MÌNH CHỊU LỄ NÊN. 


1. Thân lạy Chúa tôi, khi tôi suy đến Chúa tôi là đấng 
cực trọng vô cùng và tôi là kẻ rất phàm hèn là ngần 
nảo, thì tôi sợ hãi và hỏ ngươi trong lòng lắm; vì chưng 
nếu tôi chẳng đến chịu Mình thánh Chúa tôi, thì tôi lánh 
sự sống, và nếu tôi chịu Mình thánh chẳng nện, thì tôi 
liễu mắc tội. Lạy Chúa lôi, là đấng hay phù hộ tôi 


—251— 
cùng bay soi sáng tôi trong cơn hiểm nghèo, tôi xin 
Chúa tôi đạy tôi phải làm thể nào trong dịp này. 

2. Tôi xin Chúa tôi dẫn đàng ngay thật cho tôi cùng 
đạy tội một việc lành gì vắn tắt cho tôi được dọn mình 
chịu lễ nên, vì chưng tôi có biết cách thế đọn linh hồn 
mình cho được chịu Mình thánh nên bay là truyền phép 
cực cao cực trọng dường ấy cho sốt sáng và cho xứng 
đáng, thì tôi sẽ được nhiều ích về phần linh hồn. 


¬<œ®av>— 
ĐOẠN THỨ VII 
DẠY TA XÉT MÌNH CÙNG DỐC LÒNG SỬA MÌNH LẠI 
TRƯỚC KHI CHỊU MÌNH THÁNH. 


. 1. Đức ChúaJêsu phán rằng: Khi đấng làm thày cả toan 
truyền phép cùng khi cầm lấy trong tay và chịu lấy trong 
lòng, thì trước hết người phải có lòng rất khiêm nhường, 
lòng cung kính cho hết sức, lại phải có lòng tin vững 
vàng và cứ một ý ngay lành làm việc trọng dường ấy 
cho đanh Cha cả sáng. Con hãy xét mình cho kỉ càng, 
cùng làm vừa sức mình mà ăn năn tội cho thật lòng và 
xưng các tội cho khiêm nhường mà rửa linh hồn cho 
thanh tịnh, cho nên con chẳng đám để sự gì nặng trong 
linh hồn, và chẳng còn thấy sự gì trách mình trong 
lương tâm hay là sinh ngăn trở kẻo con yên lòng mà đến 
cùng Đức ChúaJêsu, Vậy con phải ăn năn chung về các 
tội con đã phạm lọn đời cùng phải ăn năn đau đớn riêng 
về những sự lỗi con phạm hằng ngày; và nếu con đủ giờ, 
thì con phải thầm thĩ trong lòng mà xưng cùng Đức Chúa 


—212— 
Lời những sự khốn nạn hèn hạ bởi các tính mê nết xấu 
con mà ra. 

2. on phải phàn nàn trách mình cùng đau đớn lắm, 
vì chưng con hãy còn yêu xác thịt cùng dính bén sự thế 
gian dường ấy; còn nhiều tính mê chưa đẹp đi; còn nhiều 
nết xấu hằng dấy lên về sự ô uế. Con hãy ăn năn đau 
đớn vì con hãy còn vô ý vô tứ thể này, chẳng hay giữ 
ngũ quan, và còn rối rít vì trăm điều dông đài vô ích trí 
khôn bày vẽ liên; và lòng con hãy còn hướng chiều về sự 
bể ngoài cùng ơ hờ chẳng muốn suy sự bể trong; con để 
truyện trò cười cợt và buông trí ra, mà con cứng lòng; 
chẳng hay chảy nước mắt ra và chẳng hay ăn năn đau 
đớn vì đã mất lòng Đức Ghúa Lời; con mau mắn dong 
tính quá, và hay tìm những sự vừa ý xác thịt, mà con 
chậm chạp trẻ nải về sự hầm mình cùng về sự giục lòng 
sốt sắng. Con mê ước ao nghe tin mới lạ và xem những 
sự đẹp đẻ vừa con mắt xác thịt, mà con ươn ái chẳng hay 
làm việc khiêm nhường, chẳng hay gánh việc hèn. Con 
hay tham cho được nhiều của, lại ở sẻn chẳng hay làm 
phúc thí của ấy, mà lại con hay giữ bo bo. Sau nữa con 
bạ ăn bạ nói ngứa miệng pha trò đông dài, và chẩng hay 
ở lặng. (on hãy ăn năn đau đớn, vì con hãy còn dong 
tính lăng loàn, chẳng hay giữ phép tắc gì trong việc làm; 
con hay theo tính mê ăn và con chẳng hay nghe lời Đức 
Chúa Lời, chẳng khác gì con điếc tai vậy; con mau chân 
kiểm chỗ phong lưu cùng chậm chạp chẳng muốn đi làm 
việc; con tỉnh táo mà nghe pha trò và khi phải thức mà 
cầu nguyện, thì buồn ngủ tức thì, và khi đọc kinh con 
muốn cho chóng rồi; con hay đẻ trí suy tưởng đông 


—23— 

dài, chẳng hay cẩm nó|lại. Con trể nải khi phải 
đọc kinh officium, và nguội lạnh khi làm lễ và lòng khô 
khan khi chịu Mình thánh; con chóng chia trí và chẳng 
mấy khi con cẩm lòng câm trí cho lọn. Con hãy phàn 
nàn vì con chóng động lòng]giận gắt thể này và lại hay 
mất lòng anh em, hay xét đoán việc kẻ khác cùng hay 
quở trách cho thắng phép; con tươi tỉnh khi được thịnh 
sự và sởn lòng khi[phải cơn gian nan cách nào; con năng 
đốc lòng làm việc lành[nhiều, và chẳng làm được thành 
sự mấy khi, 

+3. Khi con đã xưng bấy]nhiêu sự lỗi ấy và những tính 
xấu khác làm vậy cùng đã ăn năn đau đớn trong lòng 
cho hết sức rồi, thì con bãy đốc lòng sửa mình lại và 
quyết chí đi đàng nhân đức một ngày một hơn; đoạn con 
phải phó lót mình cho hết lòng trong tay tao, là con phải 
xem linh hồn như bàn thờ, và trên bàn thờ ấy, thì eon 
hãy thật lòng dâng lót mình linh hồn và xác như của tế 
lễ hằng cháy lên cho sáng danh tao, để cho con được 
làm lễ cho xứng đáng và được ăn mày nhiều ơn ích khi 
con chịu Mình thánh. 

1. Chẳng có của lễ nào tốt lành hơn và có sức đền tội 
cùng rửa linh hồn cho sạch hơn sự lấy lòng ngay thật mà 
đảng lót mình làm một cùng Mình thánh khi làm lễ hay 
là khi chịu lễ. Ví bằng người ta làm hết sức mà ăn năn 
tội cho thật lòng, thì hỗ lần nào nó đến cùng tao mà xin 
tao tha tội và thương cho, thì tao thể hứa rằng: tao là 
dấng hằng sống, tao chẳng muốn cho kẻ có tội chết hư 
di, một ước ao cho nó ăn năn lở lại và được sống, tao sẽ 
chẳng còn nhớ tội nó, bèn sẽ tha hết thay thảy mà chớ, 


—25⁄ — 
ĐOẠN THƯ VII 
DẠY TẢ PHẨI DÂNG LỐT MÌNH CHO ĐỨC CHÚA LỜI NHƯ 
. BỨC CHÚA JÊSU ĐÃ DÂNG MÌNH TRÊN CÂY CÂU RÚT XƯA. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: xưa tao đã giơ tay cùng 
ở trần trên cây câu rút và tự ý tao muốn thì tao đã dâng: 
mình cho Đức Chúa Cha vì tội lỗi con, cho nên chẳng còn 
đí gì trong mình tao mà chẳng dâng hết làm của tế lễ đẻ 
cho Đức Chúa Cha bằng lòng tha tội cho con. Vậy tao đã 
đâng mình thể nào, thì con cũng phải vui lòng bắt chước 
như làm vậy, và khi làm lễ, thì phải đâng mình hằng 
ngày làm của tế lễ thanh sạch và lọn lành, nghĩa là con 
phải làm hết sức mà dâng lót tài năng sức lực cùng mọi 
sự trong lòng con; vì chưng nào tao muốn sự gì khác cho 
bằng muốn cho con ra sức phó lót mình trong tay tao ru? 
Dù con dâng sự gì, nếu con chẳng phó lót mình, thì tao 
chẳng kể sao, vì chưng tao chẳng đòi của gì, một đòi 
mình con mà thôi. 

2. Dù con được mọi sự vừa ý con, nếu con mới được 
nghĩa cùng tao, thì con chẳng lấy làm đủ; cũng một lễ ấy, 
đù con đâng củagì chotao, nếu con chẳng đânglót mình 
con nữa, thì tao chẳng bằng lòng. Con hãy đâng lót mình 
cho tao, hãy phó lót mình cùng hết mọi sự vì Đức Chúa 
Lời, thì tao sẽ nhận của dâng ấy. Nào tao đã đâng lót 
mình cho Đức Chúa Cha vì con, lại đã ban lót mình tao và lót 
máu tao làm của nuôi linh hồn con, để cho tao nên của eon 
cho lọn và cho con củng nên của riêng fao nữa. Nhược 
bằng con tiếc mà chẳng vui lòng đáng lót mình con mặc 


—255— 

ý tao; thì của lễ con chẳng được lọn và ta hợp làm một 
cùng nhau, thì cũng chẳng lọn nữa. Ấy vậy, nếu con 
muốn cho được thong dong xong mình, và ăn mày ơn 
tao, thì trước khi con làm việc gì con phải vui lòng 
đâng lót mình trong tay fao. Bởi không có mấy người 
bỏ lót mình cho lọn làm vậy, thì chẳng thấy mấy kẻ được 
thong dong bề trong, và được nhiều ơn Dức Chúa Lời 
soi sáng riêng cho nó quen biết đàng suy lễ cao trên lời, 
vì chưng lời tao đã phán, thì hằng được vững chẳng hay 
đổi bao giờ; lời ấy dạy rằng: ai chẳng từ bỏ hết mọi 
sự, thì chẳng được làm đầy tớ tao. Vậy nếu con muốn 
lam đây tớ tao, thì con hãy đâng lót mình và hết mọi sự 
lòng con yêu mến trong tay tao mà chớ. 


”=^-+4998⁄2`—^~- 
ĐOẠN THỨ IX. 


DẠY TA DÂN LÓT MÌNH CÙNG MỌI SỰ' VỀ MÌNH CHO ĐỨC CHÚA LỜI, 
LẠI ĐẠY ĐỌC KINH CẨU NGUYỆN CHO HẾT MỌI NGƯỜI. 

1. Thân lạy Chúa tôi, mọi sự trên lời dưới đất là của 
Chúa tôi hết, tôi cũng ước ao cho được vui lòng dâng 
lót mình lâm của lễ cho Chúa tôi và thuộc về Chúa tôi 
đời đời. Vậy hôm nay tôi cứ lòng chân thật mà dâng 
lót mình làm tôi tá Chúa tôi luôn luôn, tôi dâng mình làm 
tôi chịu lụy và nên của lễ hằng ngượi khen Chúa tôi 
liên. Tôi xin Chúa tôi nhận lấy tôi làm một cùng Mình 
thánh Đức Chúa Jêšu, là của lễ cực thánh tôi dâng cho 
Chúa tôi hôm nay trước mặt các dấng thiên thần đang 
chầu chực cách thiêng liêng, và tôi đâng của lễ ấy cho 
tôi cùng cả và dân Chúa tôi được rồi linh hồn. 


—256— 

2. Trên bàn thờ này, là bàn thờ Chúa tôi sẵn lòng tha 
tỏi cho, thì tôi xin dâng các tội lỗi tôi đã phạm trước 
mặt Chúa tôi và trước mặt các đấng thiên thần từ khi 
tôi đủ trí khôn mà phạm tội được cho đến bây giờ, để 
Chúa tôi đốt nó tan đi hết làm một trong lửa đức carita 
kính mến hằng cháy trong lòng Chúa tôi; tôi lại xin Chúa 
tôi xoá các đấu vết tội lỗi tôi và rửa linh hồn tôi cho 
sạch hết mọi sự lỗi; tôi xin Chúa tôi tha các tội cho tôi 
và dủ lòng rộng rãi mà ban bằng yên cùng ôm lấy tôi 
trong lòng Chúa tôi, để Chúa tôi lại ban ơn lành tôi đã 
mất vì tội lỗi tôi nữa. 

3. Nào tôi làm được sự gì đền tội lỗi tôi, chỉ có một sự 
hạ mình xuống mà xưng các tội ấy và ăn năn kêu van 
cùng hằng cầu xin lòng lành Chúa tôi tha thứ cho tôi. 
Tôi xin Chúa tôi dủ lòng thương mà nghe lời tôi đang 
cầu xin trước mặt Chúa tôi. Tôi ghét các tội lỗi tôi cho 
hết lòng, tôi chẳng hề dám phạm tội ấy nửa; nhưng 
mà tôi đau đớn vì các tội ấy và tôi sẽ giữ lòng ăn năn 
đau đớn ấy cho đến lọn đời, tôi sẵn lòng chịu khó 
hãm mình mà đền vì tội ấy cho hết lòng hết sức. Tôi 
xin Chúa tôi tha tội cho tôi cho sáng danh Chúa tôi; tôi 
xin Chúa tôi cứu lấy linh hồn tôi Chúa tôi đã lấy máu 
thánh rất quí giá Ghúa tôi mà chuộc. Này tôi phó mình 
mặc ý Chúa tôi nhân từ vô cùng; tôi phó lót mình trong 
tay Chúa tôi. Tôi xin Chúa tôi đừng cứ tội lỗi tôi và 
tính mê nết xấu tôi, một cứ lòng rộng rãi Chúa tôi mà 
thương tôi cùng. 

%. Dù các việc lành tôi đã làm, thì ít lắm và chẳng được 
lọn mặc lòng, song tôi cũng dâng cả cho. Chúa tôi, để 


—251— 
Chúa tôi sửa lại cùng làm cho lở nên tốt lành vừa ý vừa 
lòng Chúa tôi, và cho càng ngày càng nên tốt, để Ghúa 
tôi đưa tôi, là kẻ hèn hạ ơ hờ vô hỉnh, đến PHIE: cöi bằng 
yên thanh nhàn phúc lộc đời đời. 

5. Lại tôi dâng cho Chúa tôi những sự lành kế đạo 
đức ước ao cùng mọi sự khốn khó thiếu thốn ông bà 
cha mẹ anh em bạn hữu nghĩa thiết và những kẻ đã làm 
ơn gì cho tôi hay là cho kẻ khác vì lòng kính mến Chúa, 
tôi Tôi cũng dâng cho Chúa tôi những sự khốn khó 
thiếu thốn những kẻ đã ước ao cùng đã xin tôi cầu nguyện 
và làm lễ cho, dù kẻ ấy còn sống, dù đã qua đời, thì tôi 
dâng mọi sự ấy thay thảy, để.cho mọi người được ơn 
Chúa tôi phù hộ, yên ủi che chở trong cơn hiểm nghèo 
và cứu lấy trong cơn gian nan và để cho những kẻ ấy, 
khi đã được khỏi mọi sự đử đoạn, thì vui mừng đội ơn 
Chúa tôi hết lòng hết sức chẳng có khi đừng. 

6. Sau nữa tôi dâng riêng lời cầu nguyện và của tế lễ 
hay đến tội này cho những kẻ đã mất lòng tôi điều gì 
cùng đã chê trách tôi, đã làm phiền lòng tôi hay là đã 
làm cho tôi thiệt hại và cực lòng cách nào. Tôi cũng 
đâng của lễ này cho những kẻ tại tôi mà đã phải phiền 
buồn, bối rối và cực lòng, và cho những kẻ tôi đã làm 
gương mù trong lời nói việc làm, hoặc tại tôi lòng độc 
có ý làm, hoặc tại tôi vô ý; và tôi dâng bấy nhiêu sự, thì 
tôi có ý xin Chúa tôi tha tội mọi người và những sự lỗi 
chúng tôi đã làm mất lòng nhau. Tôi xin Chúa tôi ban 
ơn cho chúng tôi được khỏi tính ngờ vực, tính hay gắt 
hay giận, hay tranh cạnh nhau và những tính mê nết 
xấu phạm đến nhân đức kính mến cùng hay bớt 

18 


—358— 
nhân đức thương yêu nhau. Tôi xin Chúa tôi mở lòng 
rộng rãi mà thương những kẻ kêu van cùng Chúa tôi, 
và ban ơn cho kẻ thiếu thốn, tôi xin Ghúa, tôi phù hộ cho 
chúng tôi nên đáng ăn mày ơn lành Chúa tôi và được 
đến chốn hằng sống đời đời. Amen, 


—-⁄®8VY`>—~ 
ĐOẠN THỨ X 
DẠY TA CHẲNG KHÁ BỔ SỤ' CHỊU MÌNH THÁNH VỀ LẼ NỌ- 
LẺ KIA NHỎ MỌN LÀM CHI. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: Con phải năng chạy đến 
chính mạch mọi ơn lành; mọi ơn rộng rãi Đức Chúa Lời 
và mọi sự lọn tốt lọn lành cực thánh. cực tịnh, để cho 
Đức Ghúa. Lời cứu chữa con cho khỏi các tính mê nết 
xấu, và cho con được sức mạnh hơn và nên siông năng 
tỉah thức hơn mà chống lả các mưu chước độc dữ mà 
qui bày đặt cùng các cơn cám đổ; bởi kẻ thà đã biết 
Mình thánh hay sinh nhiều ơn ích cùng là thuốc rất linh 
nghiệm, thì nó làm hết sứe lừa dịp liệu cách để làm 
ngăn trở cho kẻ đạo. đức kẻ ngay lành đừng đến chịu lễ. 

2. Yậy có người chẳng, bao giờ phải cơn cám dễ nặng. 
hơn khi toan dọn mình chịu lễ, như lời ông thánh Jóp 
nói rằng: Qui thân dữ đến giữa con cái Đức Ghúa Lời, 
để mà dùng những mưu chước độc địa nó.đã quen, nó 
có ý làm cho con cái Đức Chúa. Lời sinh lòng bổi rối hay 
là sợ hãi quá và lưỡng lự nghi nan, để cho kẻ.ấy bớt 
lòng kính mến hay là thua chước nó mà mất lòng: tin, 
cho nên hoặc là sẽ bỏ đứt ehẳng đến chiudễ nữa, hay là 


— 2Sâ— 
sẽ chịu lẻ cách nguội lạnh chẳng xứng đáng. - Nhưng 
mà dù ma qui lập mưu chước cùng bày về sự đối trá rất 
xấu xa gớm ghiếc thể nào mặc lòng; thì chẳng nên xem 
sao, một phải đỗ lại trên đầu nó những sự đối trá đdơ 
đáy nó bày ra. Nó là thằng vô phúc ta phải khinh và 
chê cười, và chẳng nên bỏ sự chịu lễ vì những điểu nó 
khuấy khuất cùng tìm đàng sinh sự xôn xao rối trí cho ta. 

3. Cũng thường có người không dám đến chịu lễ vì 
nó lơ lắng quá cho được động lòng sốt sắng cùng bối rối 
về sự xưng tội. Vậy con hãy vâng lời người khôn. 
ngoan mà bỏ sự lo lắng và sự cả nghỉ cả sợ làm vậy, vì 
chưng những sự ấy làm ngăn trở ơn Đức Chúa Lời, 
cùng làm cho linh hồn mất sự sốt sắng. (Con đừng bỏ 
sự chịu lễ vì con bối rối hay là vì lương tâm trách con 
điều gì nhỏ mọn, một hãy đi xưng tội cho kíp cùng vui 
lòng tha các sự lỗi cho kẻ đã mất lòng; nhược bằng con 
đã mất lòng ai, thì con phải lấy lòng khiêm nhường mà 
xin người ta tha cho, chốc ấy Đức Chúa Lời cũng bằng 
lòng sẽ tha các tội cho con nữa. 

#, Con giãn ra lâu, chẳng đi xưng tội, chắng chịu lẽ, 
thì con được ích gì? Con phải rửa linh hồn con cho kíp, 
cùng hãy nhỏ thuốc độc cho mau, hãy chạy thuốc chữa 
cho chóng, thì sẽ thấy mình khá hơn là giänralâu. Ví 
bằng con giãn ra hôm nay vì điểu nọ, có khi ngày mai 
sẽ mắc điều khác nặng hơn, ch nên con liều mình phải 
bỏ sự chịu lễ:lâu ngày, và càng pgày cảng kém đi chẳng 
đáng chịu lề chăng. Con phải gỡ mình cho chóng hết 
sức cbo:khỏi: sự rối trí sự nặng lòng; vì chưng tích sự 
lọ, lắng và bối rối trọng lòng;lâu ngày cùng bỏ phép mẫu 


—9%0— 

nhiệm Đức Chúa Jêsu vì những ngăn trở thường gặp 
hằng ngày, thì chẳng được ích gì sốt; mà lại sự giãn ra 
chịu lễ lâu ngày sinh thiệt lắm vì thường thường sinh 
lòng khô khan lạt lẽo mà chớ. Thương ôi! có người 
khô khan và hay dong tính hư đường ấy, cho nên nó vui 
lòng giản sự xưng tội cùng muốn giãn sự chịu lễ, kếo 
có năng ăn mày phép trọng ấy, thì nó phải giữ phép tác 
nhặt hơn. 

ð. Ôi! Những kể giãn sự chịu lễ mà lấy làm đễ thể ấy, 
thì nó kém nhân đức kính mến và kém lòng sốt sắng là 
dường nào! Bằng kẻ giữ mình trong lời nói việc làm 
cùng giữ linh hồn trong sạch đến nỗi nó có được phép 
chịu lễ hằng ngày mà người ta chẳng lấy làm lạ quá; 
thì nó sẵn sàng và nó ước ao thể ấy, thật là kẻ ấy có 
phúc lắm và đẹp lòng Đức Chúa Lời là ngần nào! Hoặc 
có người nào, bởi lòng khiêm nhường hay là vì lẽ nào 
phải, cho nên bỏ sự chịu lễ một hai khi, thì kẻ ấy 
đáng khen vì nó có ý kính Mình thánh Đức Chúa Jêsu, 
Nhược bằng nó pha sự ơ hờ trễ nải vào đấy, thì nó phải 
giục lòng sốt sắng cho hết sức; bấy giờ Đức Chúa Lời, là 
đấng hay ghé mặt lại cách riêng đến kẻ có lòng ngay 
lành thật thà, sẽ ban ơn như lòng nó ước ao. 

6. Vậy có người nào mắc ngăn trở phải lẽ, thì phải 
giữ lòng muốn cùng phải có ý ngay lành trông mong 
chịu lễ, thì sẽ chẳng mất ơn ích bởi sự chịu lễ mà ra, vì 
chưng kẻ có lòng sốt sắng thì cũng được chịu lễ thiêng 
liêng mọi ngày và mọi giờ cùng ăn mày được nhiều ơn 
ích và chẳng ai cấm sự ấy. . Song le trong n gày lề trọng 
và trong những ngày thánh Yghêrêgia truyền, thì người 


— 261 — 

ta phải lấy lòng cung kính mà chịu lễ thật sự; và bấy 
giờ phải có ý ngượi khen Đức Chúa Lời cùng muốn làm 
cho đanh Cha cả sáng hơn là tìm sự yên ủi mình. Vậy 
hề lần nào người ta nhớ đến sự mầu nhiệm Đức Chúa 
Jêsu đã lấy tính loài người trong lòng rất thánh Đức Bà 
cùng suy ngắm sự thương khó Đức Chúa Jêsu cho sốt 
sắng, thì nó chịu lễ thiêng liêng lần ấy cùng được ăn 
mày ơn trọng kín nhiệm hay nuôi linh hồn. 

-_ 'T, Gòn những kẻ giãn ra đến ngày lễ nọ lễ kia hay 
là cứ thói quen mà dọn mình chịu lễ, thì nó thường dọn 
mình không nên, không xứng đáng. Phúc cho kẻ hể 
lần nào làm lễ hay là chịu Mình thánh, thì dâng lót mình 
làm của lễ cho Bức Chúa Lời lần ấy. Khi con làm lễ, thì 
con đừng làm vội vàng quá cùng đừng chậm chạp quá lề, 
một hãy giữ mực bình thường phải phép như các thày 
cả ở cùng con vậy. Con chẳng nên làm cho kẻ khác 
phiền lòng và chán, nhưng phải theo lối chung như các 
đấng đời trước đã ra mực cùng phải tìm ích chung cho 
kẻ khác hơn là theo lòng sốt sắng và làm như ý mình 
ước ao mà chớ. 


| ĐOẠN THỨ XI 
GIẲNG VỀ SỤ' CHỊU MÌNH THÁNH CÙNG SUY LỜI KINH THÁNH LÀ 
HAI SỰ RẤT CẨN CHO LINH HỒN KỂ NGÀY LÀNH. 


1. Thân lạy Đức Chúa đêsu cực khoan cực nhân vô 
cùng, khi kẻ có lòng sốt sắng được ngồi cùng Chúa tôi 
mà ăn tiệc Chúa tôi, thì linh hồn kẻ ấy được sung sướng 


—982— 

là ngầa nào! vì chưng trong tiệc ấy chẳng có dọn sự øì 
khác, một đã dọn mình thánh máu thánh đẩng tốt lành, 
là bạn hữu chí thiết rất quí trọng linh hồn kẻ sốt sắng 
khát khao tríu mến một mình người trên hết mọi sự. 
Dhớ gì tôi chảy nước mắt ra trước mặt.Chúa tôi, vì lòng 
sốt mến cùng lẩy nước mắt như bà thánh Madslêna mà 
rửa chân Chúa tôi, thì tôi vui lòng là ngẳn nào. Nhưng 
mà lòng sốt sáng ấy ở đâu? tôi có chây nước mất ra 

_ dòng đòng vì lẽ tốt lành đường ấy bao giờ đâu? Ắt là 
khi tôi ở trước mặt Chúa tôi và các đấng thiên thần, mà 
tôi có động lòng nóng nắy sốt mến, có chảy nước mắtra, vì 
lòng vưi mừng, thì thậm phải lắm; vì chưng đù Chúa tôi ẫn 
trong hình bánh mặc lòng, song thật có mình thánh máu 

thánh Chúa tôi trong phép cực trọng này. 

9. Con mắt tôi chẳng có sức chịu được chính sự sáng 

- láng nơi tính Chúa tôi, là tính Đức Chúa Lời; và Chúa tôi có 
1ô ra sự uy nghi rất sang trọng, rất chói lói nơi tính Chúa 
tôi, thì cả và thiên hạ cũng tan đi ra không, cho nên Chúa 
tôi Ẳn mình trong phép này, thì Chúa tôi định liệu cho vừa 
sức yếu đuối tôi. Nhưng mà tôi được thật Chúa tôi trong 
phép này và tôi thờ lạy đấng cao trọng các đấng thiên 
thần chầu chực trên nước thiên đàng; song tôi phải cứ 
nhân đức tin, mới biết có Chúa tôi trước mặt tôi; bằng các 
đấng thiên thần, thì được trông thấy Chúa tôi tỏ tường, 
và chẳng có sự gì che khuất. Vậy tôi phải bằng lòng dùng 
sự sáng bởi nhân đức tin và theo sự sáng ấy cho đến khi 

- giại ra ngày sáng láng đời đời, là ngày các hình các bóng 
sẽ tan đi hết. Dao giờ sự lọn tốt lọn lành ấy sẽ đến, thì chẳng 
còn dùng phép mầu nhiệm nữa, vì chưng các đấng thánh 


— 8303 — 
.đầ được thanh nhàn trên nước thiên đàng, thì không 
cần:đùng những đấu bề ngoàiấy nữa. Các đấng thánh 
"hằng được vui mừng trước mặt Đức Chúa Lời cùng 
được trông thấy sự sang trọng Đức Chúa Lời nhãn tiền, 
và bởi kẻ ấy đã lở nên sáng láng bởi sự sáng Đức Chúa 
Lời mầu nhiệm vô cùng, thì được hưởng con Đức Chúa 
Lời, đã lấy tính loài người, y như người đã có từ trước 
vô tùng và cũng như sẽ có vô cùng vô tận. 

3. Khi tôi suy đến những sự tốt lành lạ lùng đường 
ấy, thì mọi sự vui, dù sự vui thiêng liêng, liên lở nên 
như gánh nặng sinh phiển lòng cho tôi, vì chưng đang 
khi †ôi chưa trông thấy tỏ tường sự sang trọng Chúa tôi 
trên lời, thì mọi sự tôi xem thấy và tôi nghe tôi kế như 
không thay thấy. Lạy Chúa tôi, Chúa tôi làm chứng 
cho tôi, Chúa tôi đã biết chẳng có sự gì yên ủi được tôi, 
chẳng có giống gì làm cho tôi được yên lòng; có một 
mình Chúa tôi, là đấng tôi ước ao trông thấy đời đời, 
mới làm được chơ tôi yên lòng phỉ chí mà thôi. Nhưng 
mà đang khi tôi còn ở trong xác hay chết này, thì tôi 
chưa được hưởng phúc trọng đường ấy, cho nên tôi 
phải ở vững lòng nhịn nhục cùng phó những sự tôi ước 
ao mặc thánh ý Chúa tôi. Các đấng thánh đang vui mừng 
cùng Chúa tôi trên lời cũng đã phải dùng nhân đức tỉn, 
đã phải nhịn nhục ở đời này mà đợi trông cho đến ngày 
Chúa tôi ban cho hưởng sự sang trọng Chúa tôi trên nước 
thiên đàng. _ Vậy các đấng ấy đã tin thể nào, thì tôi cũng 
tin như làm vậy, và những sự các đấng ấy đã trông cậy, 
thì tôi cũng trông mong những sự ấy, và các đấng ấy đã 
được lên chốn thanh nhàn thể nào, thì ơn Chúa tôi phù 


—20⁄L— 

hộ, tôi cũng trông đến chốn vui mừng ấy nữa. Rầy 
tôi xem gương các thánh mà được thêm vững lòng, thì 
tôi sẽ cứ nguyên nhân đức tin cho đến ngày ấy. Tóz 
cũng được lời kinh thánh yên ủi tôi và soi sáng dần đàng 
cho tôi và nhất là tôi được Mình thánh Chúa tôi như 
thuốc mầu nhiệm chữa lấy tôi và gìn giữ che chở tôi. 

*. Đang khi tôi còn sống ở đời này, thì có hai sự rất 
cân cho tôi và thiếu hai sự ấy, thì tôi chẳng còn mang 
nỗi sự sống khốn nạn thể này. Đang khi linh hồn tôi 
_ 0òn phải giam trong xác như trong tù vậy, thì tôi xưng 
thật tôi thiếu hai sự này, một là của nuôi tôi, hai là sự soi 
sáng cho tôi. Vậy Chúa tôi đã biết tôi yếu đuổi hèn hạ, thì 
người đã ban Mình thánh làm của nuôi linh hồn và xác, 
và Chúa tôi đã đặt lời kinh thánh, là lời Chúa tôi, như 
đèn soi đàng cho tôi đi. Ví bằng không có hai sự ấy, thì 
tôi chẳng sống được thật, vì chưng lời Đức Chúa Lời đã 
phán là đèn soi sáng linh hồn tôi, và phép Mình thánh 
Chúa tôi là bánh thiêng liêng ban sự sống; và hai sự ấy 
cũng được gọi là hai bàn đã đặt hai bên trong công khố 
thánh Yghêrêgia; một là bàn thờ thánh có bánh cực thánh, 
là Mình thánh rất quí giá Chúa tôi; bai là bàn để sách lề 
luật Ghúa tôi, mà sách ấy gồm lại những điều tốt lành 
tôi phải giữ cùng dạy những điều thật tôi phái tin, và 
đưa tôi cho vững chân cho đến nơi cực thánh kín nhiệm 
Chúa tôi ngự. Tôi lạy Đức Chúa Jêsu; là sự sáng bởi 
chính mạch sự sáng hằng có vô cùng, tôi đội ơn Chúa 
tôi, vì Chúa tôi đã dùng các đẩng tiên trị, các thánh tông 
đồ và các thánh đổctôrê, là tôi tá Chúa tôi, mà dọn bàn lẻ : 
luật Chúa tôi mà dạy dỗ tôi. 


— 965 —=. 

ð. Tôi lạy Chúa tôi, là đấng đã dựng nên loài người 
cùng đã chuộc tội cho thiên hạ, tôi cám ơn Chúa tôi; vì 
Chúa tôi muốn tỏ ra cho cả và thiên hạ biết tô Chúa tôi có 
lòng thương yêu là ngần nào; thì đã dọn tiệc rất trọng 
thể, và trong tiệc này Chúa tôi chẳng cho ăn thịtcon chiên, 
là hình bóng trong đạo cũ, bèn là Chúa tôi ban mình 
thánh máu thánh cực trọng Chúa lôi làm của nuôi. Chúa 
tôi làm cho các con chiên bổn đạo vui mừng vì được ăn 
tiệc cựo thánh thể này, và sung sướng say no vì được 
uống chén hay cứu linh hồn chúng tôi. Tiệc ấy hàm 
bao mọi sự vui mừng trên lời, và các đấng thiên thân 
cũng ăn tiệc ấy làm một cùng chúng tôi, song các đấng 
ấy được hưởng những sự êm ái tốt lành hơn chúng tôi 
bội phần. 

6. Ghức quyền các đấng làm thày cả là chức quyền rất 
sang trọng, rất cả thể là dường nào! Các đấng ấy được 
dùng lời thánh mà truyền phép Mình thánh Chúa tôi, là. 
đấng uy nghỉ sang trọng vô cùng, lại được nói lời ngượi 
khen, và được cầm lấy trong tay cùng được chịu lấy 
trong miệng và đưa cho kẻ khác chịu lấy nữal Đấng 
làm thày cả phải giữ tay cực sạch và miệng lưỡi cực 
thanh cực tịnh, cùng cả và mình tuyền vẹn là ngần nào! 
Chính đấng cao trọng là mạch hết mọi sự cực thanh cực 
sạch năng vào ngự trong lòng thày cả dường ấy, thì thày 
cả phải giữ lòng lọn vẹn tốt lành là trùng nào! ÍẮtlà 
miệng đấng làm thày cả năng được chịu lấy Minh thánh 
Đức Chúa Jêsu, thì chẳng còn nói được lời gì chẳng phải 
lả lời tốt lành thanh sạch hay làm ơn ích cho kẻ khác. 

7. Con mắt đấng làm thày cả thường xem Mình thánh 


— 986 — 
Đức Chúa Jêsu liên, thì người phải giữ cơn mắt ngay 
lành và trong tốt. 'Tay đứng Tàm thày cả thường đá đến 
Chứa đựng nên lời đất, thì người phải giữ tay thanh 
sạch vã năng giơ lên lời, NHân vì lẽ ấy, lời kinh thánh 
- buộe cách riêng đấng làm thày cả mà rằng: bay häy nên 
thánh, vì cđhưng tao là Chúa Đêu bay, là đẳng thánh. 

8. Thân lạy Đức CHúa 3êsu phép tắc vô cùng, chúng 
tôi đầ chiu chức đấng làm thày cả, thìxin người ban ơn 
cho chúng tôi được giữ lòng sốt mến tuyên vẹn tốt lành 
mọi đàng cho chúng tôi được làm việc bậc mình cho 
xứng đáng; và nếu chúng tôi chẳng g1& mình được công 
chính ngay lành trong mọi việc cho xứng bậc mình, thì 
ït là xin Chúa tôi ban ơn cho chúng tôi chảy nước mắt ra 
mà đền tội lỗi chúng tôi cho xứng đáng và lấy lòng khiêm 
nhường ngay lành mà quyết từ rây về sau chúng tôi sẽ 
làm việc Chúa tôi cho sốt sắng hơn. 

—‹cœS%+— 
ĐOẠN TRỨ XII 
DẠY KỂ TOAN CHỊU MÌNH THẮNH PHẢI DỌN MÌNH 
CHO KỶ CÀNG HẾT LỒNG HẾT SỨC. 

1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: tao là đấng yêu mến sự 
ngay lành sạch sẽ cùng là đầu cội rễ ban đức lọn lành. 
'Tao tìm linh hồn sạch sẽ tốt lành và tao nghỉ đẩy. Vậy 
con hãy dọn phòng rộng räi sắm sẵn mọi sự, thì tao sẽ 
ăn mừng lễ Paska cùng đẩy tớ tao ở đấy. Nếu con 


muốn cho tao đến cùng con và ở lại trong lòng, thì hãy 
quét tước những men cũ, cùng hãy dọn nhà linh hồn con 


— 967 — 

chothanhsạch. Con hãy xưa mọi sự thế gian cùng các 
tính mê còh làm bốn rong lòng; con hãy ngồi vắng về như 
chim sẻ đậu một mình trên mái nhà vậy, và hãy giục lòng 
ăn năn đau đớn mã suy xét những sự lỗi con, vì chưng 
ai só lòng kính mển, thì đọn nơi trọng thể tốt lành eho 
đấng mình kính mến, thì mới tó ra lòng ái mộ đấng bạn 
hữu chí thiết mình rước vào nhà. 

2. Song }e con phải biết rằng: đù eon ra sức đọn mình 
lót một năm cùng hằng suy đến một việc ấy trong lòng 
liên, thì bởi sức riêng mình chẳng làm được sự gì xứng 

- đáng mà dọn mình nên. Nhưng mà bởi tao dủ lòng 
thương cùng làm ơn cho eon, thì con mới được đến ăn 
một tiệc cùng tao; chẳng khác gì người sang trọng phú 
quí gọi đứa khó khăn hèn bạ ăn tiệc vuối mình mà đứa 
ấy chẳng có đi gì lá ơn được, chi một sự hạ mình xuống 
và đội ơn vậy, Conhãy làm hết sức mình, häy dọn mình 
cho siêng năng, và đừng đến vì thói quen hay là vì lề luật 
buộc mà thôi, nhưng mà con hãy lấy lòng dái sợ, lòng - 
cung kính ; lòng sốt mến mà đến chịu Mình thánh Chúa 
Đêu con, là đấng rất yêu dấu chẳng nề đến cùng con. 
Tao đã gọi, tao đã truyền làm vậy, tao sẽ bù lại những 
sự con thiếu thốn, thì con hãy đến mà chịu lấy Mình 
thánh tao. 

3. Hễ bao giờ tao ban ơn cho con được lòng sốt sắng, 

. thì hãy đội ơn Đức Chúa Lời, vì chưng chẳng phải là con 
đáng ăn mày ơn ấy đâu, một vì tao có lòng lân mẫn, thì 
tao mới ban ơn ấy; nhược bằng con chẳng được lòng 
sốt mến, mà lại con càng thấy mình khô khan, thì con 
hãy xin nài, hãy kêu van cùng gö cửa, đừng thôi đi cho 


—208— 
đến khi con đã được ăn mày một giọt hay là một hạt ơn 
thiêng liêng hay cứu lấy con; con phải nhờ (ao mọi sự; 
tao chẳng phải nhờ con đâu. on chẳng đến mà làm 
cho tao nên thánh hơn; nhưng mà tao đến cho con được 
nên lọn lành và đạo đức hơn mà chớ. on đến cùng tao 
để cho tao thêm nhân đức lọn lành cho con và cho con 
được hợp cùng tao cùng được lấy ơn mới và thêm lòng. 
sốt sắng sửa mình lại hơn. Con chớ khinh dễ ơn cực 
trọng ấy, bèn hãy đọn lòng con cho kỉ càng hết sức mà 
rước đấng bạn hữu con vào đấy, 

%. Nhưng mà con chẳng những phải giụe lòng sốt 
sắng trước khi chịu lễ, mà lại con phải ra sức giữ lòng 
sốt sắng ấy khi chịu lễ đoạn nữa, và sự ra sức giữ mình 
sốt sắng khi chịu lễ đoạn, thì cũng cần bằng sự dọn 
mình cho sốt sắng trước; vì chưng sự giữ mình sốt sắng 
khi chịu lễ rồi là cách thế tốt lành mà dọn mình ăn mày 
ơn cực trọng hơn; mà ai chịu lễ vừa đoạn; liền buông trí 
quá về sự vui bể ngoài; thì sai lồi lắm và chẳng được 
ăn mày ơn trọng dường ấy đâu. Vậy con hãy giữ mình 
kẻo truyện trò quá, một hãy ở lại nơi tịch mạc cùng 
hưởng Chúa Dêu con; vì chưng con được đấng cao trọng 
ngự trong lòng con và cả và thể gian chẳng cất lấy được 
cho khỏi lònè con. on phải phó lót mình trong tay 
tao, cho nên từ rầy về sau con chẳng sống cùng mình, 
một sống nơi tao, và chẳng còn lo lắng gì đến mình nữa. 


~—d72®96)9^—~ 


—969— 
ĐOẠN THỨ XII 


DẠY KỂ CÓ LÒNG SỐT SẮNG PHẢI ƯỚC AO HẾT LÒNG 
HẾT SỨC CHO ĐƯỢC HỢP LÀM MỘT CÙNG 
ĐỨC CHÚA JÊSU TRONG PHÉP CỰC TRỌNG NÀY, 


1. Thân lạy Chúa tôi, ai cho tôi tìm thấy Chúa tôi một 
mình, và cho tôi mở hết lòng tôi cho Chúa tôi cùng 
hưởng Chúa tôi như ý tôi muốn mà chẳng còn ai khinh 
để tôi? Ai cho tôi bỏ dứt lòng yêu chuộng mọi sự thế 
gian và chẳng cỏn ai xem đến tôi, chỉ còn mệt mình Chúa 
tôi nói khó cùng tôi và tôi nói khó cùng Chúa tôi; như 
kẻ bạn hữu nghĩa thiết quen nói khó cùng nhau và kẻ 
tình nghĩa quen xử cùng nhau vậy. Tôi xin, tôi khát 
khao hợp làm một cùng Chúa tôi cho lọn và lìa bỏ mọi 
sự hèn thể gian cùng năng chịu Mình thánh, năng làm 
lễ cho được thêm lòng mến sự trên lời và sự bền đỗ vô 
cùng một ngày một hơn. Thương ôi! lạy Chúa tôi, 
bao giờ lót mình tôi được hợp làm một cùng Chúa tôi 
và ở làm một cùng Chúa tôi đến nỗi tôi chẳng còn nhớ đến 
mình tôi chút nào nữa. Tôi xin Chúa tôi ban ơn cho tôi 
ở trong mình Chúa tôi và Chúa tôi ở trong mình tôi và 
Cha con ở làm một cùng nhau làm vậy liên. 

2. Chúa tôi thật là đấng tôi kính mến và tôi đã chọn 
riêng trong một nghìn người và linh hồn tôi vui mừng 
ở làm một cùng Chúa tôi mọi ngày cho đến lọn đời, 
Chúa tôi thật là đấng ban sự bằng yên cho tôi; và sự 
bằng yên sự thanh nhàn cho lọn, thì ở nơi Chúa tôi, và 
ở ngoài Chúa tôi chỉ thấy sự khó nhọc; sự đau đớn và 


—210 — 

muôn vàn sự gian nan khốn khó mà thôi. Chúa tôi thật 
là đấng kín nhiệm vô cùng, chẳng hợp ý vuối kẻ có tội, 
một nói khó vuối kẻ khiêm nhường và kẻ chân thật mà 
thôi. Chúa tôi là đấng rất êm ái, rấtlòng làng là đường 
nào, vì chưng Chúa tôi muốn tỏ ra Chúa tôi có lòng yêu 
dấu con cái là thế nào, thï đ& chẳng nề đem bánh rấtngon 
lành, hởi trên lời xuổng mà dưỡng nuôi cho no đây. Ắt 
là chẳng có dân nào, dù qnyền thế thể nào mặc lòng, 

mà được Chúa Dêu mình thờ ở gần nó cho bằng Chúa 
tôi, là Chúa Dêu chúng tôi ở gần những kẻ thờ phượng 
kính mến, vì Ghúa tôi ban chính mình làm của nuôi, 

làm của kể ấy được hưởng, đẻ Chúa tôi yên ủi bằng 

ngày cùng đem lòng nó lên lời. 

3. Nào có dân nào sang trọng bằng dân theo đạo Chúa 
tôi ru! Nào có giổng gì ở dưới đất này Chúa tôi yêu dấu 
cho bằng linh hồn kẻ đạo đức lọn lành; là lĩnh hồn-thúa 
tôi vào ngự cùng lấy mình thánh sáng láng tốt lành mà 
dưỡng nuôi cho:no đây ru? Ấy là ơn tốt lành là uường 
nào! Chứa tôi ở rộng rãi quứ trí khôn suy chẳng đến là: 
trùng mào!. Chúa tôi hay thương yêu vô ngần, đã tỏ ra 
lòng thương yêu ấy cùng loài người ta cách riêng. 
Nhưng mà tội sẽ lấy đí gì mà lá nghĩa vì ơn cực trọng 
ấy cùng vì Ghúa tôi đã tỏ ra lòng, yêu đấu. tôi quá bội 
làm vậy? Tôi chẳng,có sự gì hay đẹp lòng;Chúa4ôj cho 
bằng dâng hết lòng bôi cho Chúa tôi và hợp làm.mộ$ cùng 
Chúa tôi chơ lọng và khi linh hôn tôi được hợp làm 
một cùng Dhúe tôi; thì mại sự trong mịnh lôi sở được 
thạnb nhàn yui màng. Bấy giờ Chúa tôisẽphán cùng 
tôi, rằng: Nếu con.muốn ở cùng, tạo,, thì;tao. eũng; aauốn 


—22‡— 
ở cùng, con,. và tôi sẽ thưa rằng: lạy, Chúa tôi; xin Chúa 
tôi thương ở lại cùng tôi; tôi vui lòng ở làm một cùng 
Chúatôi, Tôi ước aomột sự này; là được hợp làm một 
cùng Chúa tôi liên, . 


~¬%/⁄Z2(®— 
ĐOẠN THỨ XIV 


DẠY: TA 50L GƯƠNG: MẤY KẺ ĐẠO ĐỨC LỌN LÀNH BÃ ƯỚC AO 
CHỊU MÌNH THÁNH HẾT LÒNG HẾT SỨC. 


1, Lạy Chúa tôi, ai nói được những,sự êm ái tốt lành 
Chúa tôi đã để dành cho kẻ có lòng kính dái Chúa. tôi! 
Khi tôi nhớ đến ít nhiều kẻ đạo đức có lòng sốt sắng và 
lòng kính mến khi. chịu Mình thánh là dường nào, thì 
tôi thường thường hỗ ngươi và xẩu hỏ vì tôi đến bàn 
thờ Chúa tôi cùng đi chịu Mình thánh cách nguội lạnh 
lạt lềo thể này. Tôi xấu hỗ vì tôi cứng lòng khô khan 
mãi, chẳng thấy lửa kính mến đốt cả và linh hôn tôi 
trước mặt Chúa tôi, và tôi chẳng sinh ra lòng sốt mến, 
lòng khát khao như nhiều người đạo đức lọn lành xưa 
ước ao chịu Mình thánh và động lòng sốt sắng quá chừng. 
đến. nỗi chảy nước mắt ra mà chẳng, oầm lại được. 
Nhưng mà kẻ ấy khát khao về phần. hỏn cùng về phần 
xác hết sức mà đến uống nước mạch hằng sống, chonên. 
không giãn được sự đói khát cùng chẳng, được no đủ, 
cho. đến khi chịu được Mình thánh Ghúa.tôi và được vui 
mừng, được lòng sốt sáng bởi sự chịu.lễ mà ra. 

2. Âu là kẻ ấy có lòng tin vững vàng và có lòng sốt 
mến thể ấy, thì là chứng tỏ Chúa tôi thật ngự trong 


—91)— 

hình bánh; vì chưng kể được lòng sốt sắng dường ấy 
đang khi Đức Chúa Jêsu đi làm một vuối nó, thì cũng 
nhận biết thật Chúa tôi khi về bánh (như hai đẩy tớ 
Emmaù, đã kể truyện trong kinh thánh). Song le có 
nhiều lần tôi kém xa, chẳng được lòng sốt sắng lòng kính 
mến, cùng chẳng được linh hồn nóng nảy khát vọng 
đường ấy đâu. Thân lạy Đức Chúa Jêsu lòng lành vô 
cùng; cực khoan cực nhân vô cùng, xin Chúa tôi ghé mặt 
lại thương tôi là kẻ khó khăn bần cùng, mà ban ơn cho 
tôi được một chút lửa kính mến hằng cháy trong lòng 
Chúa tôi, xin Chúa tôi ban ơn ấy ít là một hai khi trong 
giờ tôi đến chịu Mình thánh Chúa tôi, để cho tôi thêm 
lòng tin cho vững vàng và cho tôi trông cậy lòng lành 
Chúa tôi cho mạnh sức hơn, và cho tôi hằng được giữ 
lửa kính mến tôi đã thử nếm khi ăn manna bởi trên lời 
xuống cùng đã cháy lên một lần cho đầy linh hồn, mà 
chẳng bao giờ tát đi nữa. 

3. Lòng lành Chúa tôi có phép ban ơn cho tôi, y như 
tôi ước ao; Chúa tôi có quyển có phép thăm viếng tôi 
trong ngày thánh ý Chúa tôi muốn, đề cho tôi được lòng 
nóng nảy sốt mến Chúa tôi. Tuy rằng: tôi chẳng có lòng 
khát khao cho bằng kể có lòng kính mến Chúa tôi cách 
riêng tốt lành mặc lòng; song le ơn Chúa tôi ban cho, 
thì tôi cũng ước ao cho được lòng nóng nảy khát vọng 
như thể ấy, và tôi xin, tôi muốn cho được thông công 
vuối những kẻ đạo đức có lòng sốt mến thể ấy, và tôi 
ước ao kế vào số kẻ lọn lành đường ấy nữa. 


^~‹^A 9⁄26 


— 213 — 
BOẠN THỨ XY. 
DẠY TẢ PHẨI CÓ LÒNG KHIÊM NHƯỜNG CÙNG BỔ MÌNH ĐI CHO 
LỌN; THÌ MỚI ĐƯỢC LÒNG SỐT MẾN. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: con phải lấy lòng siêng 
năng sốt sắng mà tìm và cầu xin cho được lòng kính mến; 
con phải lấy lòng nhịn nhục, lòng trông cậy mà đợi ơn 
ấy; và khi Đức Ghúa Lời ban cho, thì con phải chịu lấy 
mà đội ơn cùng phải giữ lấy trong lòng cho khiêm 
nhường; con lại phải ở siêng năng dùng ơn ấy mà làm 
việc lành cùng phó mình trong tay Đức Chúa Lời, để người 
thăm viếng lòng con giờ nào và cách nào mặc thánh ý 
người. Oon phải hạ mình xuống ở khiêm nhường, nhất 
là khi con thấy mình không động lòng sốt sắng là bao 
nhiêu, hay là con khô khan thật; song le con chẳng nên 
sờn lòng và phiền buồn quá lễ làm chi, vì chưng có nhiều 
lần Đức Chúa Lời ban trong một chốc mà được những 
sự người đã chối lâu ngày, và cũng có khi những sự 
Đức Chúa Lời đã giản ra, chưa ban khi ta bắt đầu cầu 
nguyện, thì người lại đủ lòng thương mà ban khi đọc 
kinh cầu nguyện gần xong. 

2. Ví bằng Đức Chúa Lời ban ơn ngay tức thì, cùng 
ban y như người ta muổn, thì sức yếu đuối người ta 
không dùng ơn ấy nên chốc; vì vậy cho nên ta phải lấy 
lòng khiêm nhường mà nhịn nhục cùng phải giữ lòng 
trông cậy cho vững vàng mà đợi trông Đức Chúa. Lời sẽ 
ban ơn sốt sắng, Song le khi nào con không được ơn ấy 
lay là Đức Chúa Lời cất ơn ấy đi cách kín nhiệm, 

19 


—21i — 
thì con phải tỉn thật là tại con và tại các tội lỗicon. Cũng 
có khi sự nhỏ mọn làm ngăn trở ơn Đức Chúa Lời hay là 
cất ơn ấy đi; song le hề sự gì làm! ngăn trở ơn cực trọng: 
dường ấy; ta có kể sự ấy là sự cả thế, thì hơn kế là sự 
nhỏ mọn; và nếu con từ bỏ và đẹp cho lọn sự nhỏ mọn 
bay là sự trọng ấy đi, thì con sẽ được ơn như con cầu xin. 

3. Hễ con phó lót mình trong tảy Đức Chúa Lời cho 
hết lòng mà chẳng còn tìm sự nọ sự kia vừa ý vừa lòng 
con, một phó mình cho Đức Chúa Lời cho lọn, thì con sẽ 
thấy mình hợp làm một cùng Đức Chúa Lời, và được 
bằng yên tức thì, bởi vì khi bấy giờ con sẽ chẳng còn 
lấy sự gì vừa ý vừa lòng con cho bằng sự vâng theo thánh 
ý Bức Chúa Lời. Nhân vì lẽ ấy kẻ nào cứ lòng ngay 
thật mà đem lót linh hồn mình lên cùng Đức Chúa Lời 
và từ bỏ hết mọi sự thể gian; chẳng còn yêu chuộng hay 
là ghét sự gì trái lề, ấy là kẻ dọn mình cách thế tốt lành 
đề mà chịu lấy ơn Đức Chúa Lời và nên đáng cho Đức Chúa 
Lời ban sự sốt sắng trong lòng, vì chưng Đức Chúa Lời 
thấy linh hồn nào sạch mọi sự thế gian, thì người xuổng 
mọi ơn lành cho linh hồn ấy; và ai càng từ bỏ mọi sự 
hèn cách lọn hơn, và càng chê cùng dẹp tính mình cho 
tuyệt đi như chết vậy, thì càng được ơn Đức Chúa Lời 
cho chống và cho rộng räi hơn, lại càng được thong 
dong mà đem linh hồn cao hơn nữa, 

%, Bấy giờ kẻ ấy sẽ thấy minh được gồm no đầy dãy 
mọi sự lành và sẽ lấy làm lạ lùng, và lòng nó sẽ nở ra cho 
rộng rãi, vì Đức thúa Lời phép tác vô cùng ở vuối kẻ ấy, 
vã kẻ ấy đã phó lót mình trong tay Đức Chúa Lời cho đến 
đời đời, Ấy kẻ nào tìm Đức Chúa Lời cho hết lòng và 


—2T1ö— 
chẳng có để linh hồn hư không như chẳng có vậy, thì 
được mọi sự lành đường ấy. Khi kẻ ấy đến chịu Mình 
- thánh, thì đã đáng ăn mày ơn trọng, lả được hợp làm 
một cùng Đức Chúa Jêsu cách lọn lành, vì chưng nó 
chẳng tìm sự vui mừng sự sốt sắng vì ích riêng, một 
tìm cho danh Đức Chúa Lời thêm trọng và cả sáng hơn 
là tìm sự vui mừng sự sốt sắng riêng cho mình mà chớ. 


“~^%⁄9(2%`-~ 
BOẠN THỨ XVI 
DẠY TA PHẢI TỦ RA CHO ĐỨC CHÚA JÊSU NHỮNG SỰ TA THIẾU 
THỐN VÀ XIN NGƯỜI BAN ƠN. 


1, Thân lạy Đức Chúa Jêsu rất nhân lành rất thương yêu 
vô cùng, tôi ước ao chịu Mình thánh Chúa tôi bây giờ 
cho sốt sắng. Chúa tôi đã biết tôi yếu đuổi hèn sức và tôi 
bần cùng thiểu thốn là ngần nào; tôi mắc?phải nhiều sự 
dữ và nhiều nết xấu cùng năng cực lòng, năng phải cơn 
cám đổ, năng bối rối và thường mắc sự;ð uế trong lòng 
là đường nào. Vậy tôi chạy đến cùng Chúa tôi, xin 
thuốc chữa lấy tôi và xin Chúa tôi yênˆủi và giúp đỡ tôi. 
Tôi kêu van Chúa tôi là đấng thông mình vô†eùng đã biết 
tỏ mọi sự kín trong lòng tôi, và có một mình Chúa tôi 
hay yên ủi và giúp sức cho tôi. Chúa tôi đã biết những 
sự tôi thiếu thốn hơn và tôi ít nhân đức là ngần nào, 

2. Này tôi rất khó khăn và chân tay không cả, tôi 
đứng trước mặt Chúa tôi xin Chúa tôi ban ơn và đủ lòng 
thương tôi cùng; xin Chúa tôi ban của ăn cho đứa đói 
khát này, xin Chúa tôi đốt lửa kính mến mà đớt tan sự 


—216— 

lạnh lẽo trong lòng tôi; xin Chúa tôi sáng láng vô cùng 
ngự đến soi sáng linh hồn tối tăm này. Tôi lại xin Chúa 
tôi làm cho mọi sự hèn thế gian lở nên cay đắng cho 
tôi, và cho tôi bằng lòng nhịn nhục trong mọi sự khó nặng 
và trong mọi sự trái ý xác thịt tôi và cho tôi khinh để và 
quên các sự hèn mọn cùng hết mọi sự ở dưới đất này; xin 
Chúa tôi đem linh hồn tôi lên lời cùng Chúa tôi và đừng 
đẻ lòng tôi đi đông dài ở dưới đất này. Chớ gì từ rẩy 
về sau tôi lấy một mình Chúa tôi làm tríu mến, vì chưng 
Chúa tôi là của ăn của uống tôi, Chúa tôi là đấng lòng 
tôi kính mến cùng là nguyên sự vui mừng, sự êm ái cho 
tôi và Chúa tôi là mọi sự lành cho tôi. 

3. Chớ gì khi Chúa tôi ngự trong lòng tôi, thì Chúa 
tôi đốt hết lòng tôi cho tan đi và cho tôi lở nên giống 
như Chúa tôi cho lọn, để tôi hợp một ý cùng Chúa tôi, 
vì ơn Chúa tôi ban cho tôi được hợp làm một cùng Chúa 
tôi cùng vì lửa kính mến đốt hết lòng tôi. Tôi xin Chúa 
tôi đừng đề tôi ha Chúa tôi mà về khô khan đói khát; 
nhưng mà tôi xin Chúa tôi dủ lòng rộng rãi mà thương 
tôi như Chúa tôi đã thương các đấng thánh Chúa tôi 
cách lạ lùng nhiều lần. Ví bằng cả và linh hồn tôi 
nóng nảy bới sự kính mến Chúa tôi, cho nên tôi chẳng 
còn nhớ đến mình nữa, thì nào có lạ gì đâu, vì chưng 
Chúa tôi là lửa hằng cháy lên và chẳng hay tắt bao giờ. 
Chúa tôi thật là lửa kính mến hay đốt linh hồn cho thanh 
sạch và hay soi trí khôn cho sáng. 


¬—-t@t®*—~ 


—3TI— 
BOẠN THỨ XVI 


GIẢNG VỀ SỰ KHẢT KHAO ƯỚC AO CHỊU MÌNH THÁNH BỨC CHỦA JÊ§U. 


1. Thân lạy Chúa tôi, tôi khát khao ước ao chịu Mình 
thánh Chúa tôi cho sốt sắng nóng nảy hết lòng hết sức, 
như nhiều đấng thánh lọn lành đã ước ao xưa nay, là 
kẻ đã được thật lòng sốt mến cùng đã đẹp lòng Chúa tôi 
lắm vì các việc lành kẻ ấy siêng năng làm liên. Lạy 
Chúa Dêu tôi, là mạch lửa kính mến hằng có vô cùng, 
là mọi sự lành cho tôi cùng là đng thanh nhàn vô cùng, 
cáo đấng thánh xưa đã ước ao, đã cung kính Chúa tôi 
hết sức thể nào, thì tôi cũng muốn cho được lòng cung 
kính lòng ước ao thể ấy mà chịu lấy Chúa tôi. 

2. Dù tôi là kê hèn hạ chẳng đáng ăn mày ơn sốt sắng 
đường ấy mặc lòng, song le tôi cũng dâng hết lòng tôi 
cho Ghúa tôi; cũng như một mình tôi được gồm lại trong 
linh hồn hết lửa kính mến đã cháy trong lòng các đấng 
thánh, là lửa kính mến hay đẹp lòng Chúa tôi mọi đàng; 
và lại những sự lành kẻ có lòng đạo đức có sức suy tưởng 
và ước ao, thì tôi cũng lấy lòng sốt sắng lòng cung kính 
hết sức mình mà dâng mọi sự ấy cho Chúa tôi thay thảy. 
Tôi chẳng muốn giữ lại sự gì cho tôi, một ước ao hết lòng 
hết sức dâng lót mình tôi và lót của tôi làm của tế lề Chúa 
tôi. “Thân lạy Chúa tôi, là đấng đã dựng nên tôi cùng 
đã chuộc lấy linh hồn tôi; chớ gì tôi được lòng sốt mến, 
lòng cung kính; chớ gì tôi được ngượi khen kính trọng 
cùng cám ơn tríu mến cho xứng đáng; chớ gì tối được 


¬ 


—278— 

lòng tin cậy, lòng thanh sạch mà chịu lấy Chúa tôi trong 
ngày hôm nay; cũng như rất thánh Đức Bà Maria đồng 
trinh đã ước ao cùng đã chịu lấy Ghúa tôi, khi đức thánh 
thiên thần đem tin về sự rất mầu nhiệm Đức Chúa Con 
xuống thế làm người và Đức Bà lấy lòng khiêm nhường 
lòng sốt mến mà thưa rằng: này là tôi tá Ghúa tôi; tôi xin 
vâng lời thánh thiên thần truyền. 

3. Ghớ gì tôi được như ông thánh Juong Baotixita, là 
đấng tiền hô rất lọn lành cùng là đấng thánh trợng hơn 
cáo đấng thánh; khi người còn ở trong lòng mẹ, thì bởi 
ơn Đức Chứa Phiritô sangtô;, người vui mừng trước mặt 
Chúa tôi, và đến sau khi người thấy Chứa tôi đi lại eùng 
người thế gian, thì người hạ mình xuống Hết sức cùng 
động lòng sốt mến mà kêu rằng: kẻnghïa thiết cùng người 
mới kết bạn, thì được gồm ' no sự vui mừng vì được 
nghe tiếng người bạn ấy; vậy tôi cũng trớc ao được lòng 
sốt mến dường ấy và dâng mình cho Chúa tôi hết lòng 
hết sức như làm vậy. Bởi đấy cho nên tôi dâng cho 
Chúa tôi lòng vui mừng, lòng sốt mến các kẻ lành; tôi 
dâng mọi sự cao ý cùng mọi sự sáng láng và sự mầu 
nhiệm trên lời các thánh để suy ngắm xưa, tôi cũng dâng 
cáo nhân đức và các sự lành bởi cáo giống mọi loài trên 

"lời dưới đất đã ngượi khen Chúa tôi xưa và sẽ ngượi khen 
về sau, và tôi dâng bấy nhiêu sự cho tôi và cho những 
kẻ đã cậy tôi cầu nguyện, để cho mọi người đội ơn cho 
xứng đáng cùng làm cho sáng danh Chúa tôi liên mãi, 
chẳng có khi đừng. 

&. Lạy Chúa Dêu tôi, xin Chúa tôi nhận lấy những sự 
tôi khấn và ước ao trong lòng; là tôi ước ao ngượi khen 


—219— 

bát mừng Chúa tôi cách lộn làñH yð cùng cho xứng đáng 
Chúa tôi uy nghỉ sang trọng vô cùng. Tôi dâng bấy 
nhiều sự cho Chủa tôi Và tổi ước ao ngượi khen Chúa 
tội làm vậy cho đến lọn đời và mọi ngày liên; tôi lại mời 
và xin cáo đấng thánh ở trên lời và các kẻ lành dưới đất 
hợp làm một cùng đôi và ngượi khen kính mến Chúa 
tôi hết lòng hết sức; 

. 8, QRớ gì các hước và các đân thiên hạ lấy lòng sốt 
sắng vui mừng mà ngượi khen kính trọng danh cực 
thánh và rất êm ái Chúa tôi; và nhữog kẻ nào lấy 
lòng œung kính lòng sốt sắng mà truyển phép Mình 
thánh Chúa tôi cùng lấy lòng tin cho mạnh sức mà 
chịu lấy; thì tôi xin cho kể ấy được ăn mày ơn lành ơn 
rộng rãi Chúa đôi; tôi lại xin kẻ ấy cầu nguyện sốt sắng 
chó tôi là kẻ oó tội; sau nửa khi kẻ ấy đã được ơn sốt 
sắng như ý mình trớc ao, khi đã được hưởng sự hợp 
làm một cùng Chúa tôi cùng khi đã được mọi sự lành 
yên ủi và đã no đầy phí chí cách lạ lùng bởi sự ăn tiệc 
cực trọng Chúa tôi mà về; thì tôi xin kế ấy đủ lòng thương 
mà nhớ đến tồi là kẻ khó khăn thiếu thốn mọi đàng. 


— 980 — 
ĐOẠN THỨ XVIII. 


DẠY TA ĐỪNG THEO TÍNH HAY MUỔN THÔNG HIỂU PHÉP 
CỰC TRỌNG NÀY QUÁ LỄ, MỘT PHẢI LẨY LÒNG KHIÊN NHƯỜNG 
VÀ HẦM TÍNH MÀ TIN CHO VỮNG VÀNG. 


1. Đức Chúa Jêsu phán rằng: -con có muốn cho khỏi 
hổ nghỉ và đắm đuối trong vực sâu phép rất mầu nhiệm 
Mình thánh, thì con phải giữ, đừng theo tính mê muốn 
suy muốn biết mà xét đến phép này vô ích, vì có lời kinh 
thánh dạy rằng: ai muốn suy xét sự uy nghỉ Đức Chúa. 
Lời, thì sự sáng láng cực trọng Bức Chúa Lời sẽ giập nó 
đi. Đức Chúa Lời có quyền có phép làm nhiều sự quá 
trí loài người hiểu chẳng đển. Song le chẳng cấm kế 
có lòng đạo đức lòng khiêm nhường hỏi tra cho được 
biết nguyên sự thật; miễn là kẻ ấy sẵn lòng vâng nghe 
lời dạy dỗ cùng ở siêng năng theo lối các đẩng thánh tỏ 
phụ đã mở ra. 

2. Phúc cho kẻ chân thật hay bỏ đàng hiểm nghèo, 
chẳng liều mình suy xét những sự mầu nhiệm cao ý; một 
cứ đi lối bằng phẳng các giới răn Đức Chúa Lời. Có 
nhiều kẻ đã mất lòng sốt sắng vì đã muốn suy xét những 
sự cao ý quá. Đức Chúa Lời truyền cho con giữ lòng 
tin và ở ngay lành trong mọi việc con làm; người chẳng 
có dạy con phải nên thượng trí và suy hiểu những sự 
mầu nhiệm Đức Chúa Lời đâu. Ví bằng con chẳng có 
đủ sức trí khôn mà hiểu những sự thấp hèn hơn con, 
thì con sẽ hiểu thấu những sự cao hơn con làm sao được? 


—231I— 
Con hãy vâng phục phép Đức Chúa Lời cùng hạ mình 
xuống mà tin, thì Đức Chúa Lời sẽ ban ơn soi sáng cho 
con nên thông và biết những sự cần và những sự hay 
làm ích cho con. 

3. 0ó người phải cơn cám đỗ nặng lắm về nhân đức tin 
cùng về phép Mình thánh; song sự ấy chẳng phải tại nó, 
một tại ma qui mà thôi. Vậy con đừng lo lắng, đừng cäi 
lẽ về những điều trí khôn con suy tưởng cùng đừng đổi 
đáp lại vuối ma quÌ về những sự nó xui lòng con hồ nghỉ, 
một hãy tin lời Đức Chúa Lời và lời cáo thánh cùng các 
đấng tiên tri, thì ma qui sẽ biến đi mất. Kẻ làm tôi 
Đức Chúa Lời thường sinh nhiều ích trọng bởi sự chịu 
cơn cám dỗ ấy; ma qui chẳng có cám đỗ cho kẻ ngoại 
đạo, cho kẻ có tội, vì đã chắc kẻ ấy thuộc về nó rồi: nó 
một cám đỗ kẻ ngay lành và kẻ đạo đức. 

4. Vậy con häy lấy lòng chân thật mà tin cho vững 
vàng; con bầy lấy lòng cung kính mà đến chịu Mình 
thánh Đức Chúa Jêsu, và những sự con hiểu chẳng 
được, thì hãy phó cả trong tay Đức Chúa Lời mà yên 
lòng. Đức Chúa Lời chẳng lừa đối con, và kẻ nào tin 
cậy sức mình quá, thì mới lạc đàng lừa đổi mình mà 
thôi. Đức Chúa Lời ở làm một vuối kẻ ngay thật cùng 
tô mình ra cho kẻ khiêm nhường; người ban trí sáng 
cho kẻ hèn mọn cùng mở lòng cho kẻ có linh hồn thanh 
sạch và giấu ơn lành chẳng ban cho kẻ kiêu ngạo và kẻ 
muốn suy biết quá lẽ. Trí khôn loài người ta yếu sức 
cùng sai lầm được; song le nhân đức tin thật chẳng hề 
sai được bao giờ. : 

3. Trong những sự trí khôn suy và lý tự nhiên tra 


—_9892—~. S 

xót, thì phải tùy tòng nhân đức tin; chẳng nên vượt qua 
rưà đi trước cùng phạm đến nhân đức ấy bao giờ, vì 
chưng nhân đức tỉn và nhân đức kính mến là hai nhần 
đức trọng nhất trong phép này cùng làm nhiều sự tách 
mầu nhiệm trong phép cực thánh cực trọng này nữa. 
Đứo Chúa Lời hằng có vô cùng, phép tắc vô cùng vô 
lượng vô biên, làm những sự cao câ và rất sâu nhiệm thên 
lời đưới đất mà chẳng có ai hiểu được sự lạ lùng tốt 
lành dường ấy; mà ví bằng những sự Đức Chúa Lỡi làm 
là những sự trí khôn loài người dễ hiểu được, thì chẳng 
còn kể được là sự lạ cùng chẳng đáng gọi là sự tðt 
lành quá trí khôn loài người ta nữa mà ehớ. 


CHUNG. 


: 


ren 
Hĩ sÈ... 3đ... l 
ề â xẻ 
Ï Nz. 
*kkx nổi, 
l£ N lẽ LỆ 
J" m „xì 
Xà hà dk J 
1SIXIAAEE Hoa 


MỤC LỤC 


 QUYẾN TRỪ 1. điẳng đạy dhững điều hãy gÌúp tá sửa 
tính nết mà li đàng nhân đức lọn làn 
ĐũẠN Ì. Úạy la bắt chước Đức Chúa Jôsu cũng hỗ tệ mọi 
sự giÁ trá đời này............ :. ty 1 
ĐóẠy 1, Đậy la lấy mhình làm hẻn... 3 
Đóa ÌIÍ. Bức Chúa Lời là mạch mọi sự chân thật ÂY 
đồ tả là thể nào......:.......... - .. 
ĐOẠN TY. Dạy ta ở khón ngoan trong các việc tá làm . 
Đoạ Y. Dạy cách thể (a phải xem kinh thánh . 
Đoạn VÌ. Dạy ta đừng đề lồng yêu chuộng sự gì trải lẻ, H 
ĐoẠw VII. Dạy ta đừng cậy sự giả ìrá và chớ phô mình 
cao sảng. St Ai No SẼ vê HN vi 01x, sgỦ So vệ: 4i La -S8: vẽ: có bê Để 41 
ĐoẠx ŸIIL. Đừng ở suồng šã chng ai ái quá lẽ bao giờ. 43 
Đoạn IX. Về sự vâng lời cùng chịu lụy kẽ Bồ trên... 13 
ĐoẠN X. Dạy ta giữ miệng lưỡi, kẻonói lời hư từ vòïch. 15 
ĐoẠN XI. Giảng lẽ cho được sự bâng yôn và giục lòng 
ta đi đàng nhân đức một ngày một hơn....... 16 
Đoạn XII. Sự khốn khó sinh ích lợi cho tà lá thểnào. 18 
Đoạn XỈII. Ta phải chóng là chưng cám đỗ là thê hào. 49 
ĐoẠN XIY. Dạy ta giữ kẻo ngờ vực xét đoán đông đài. 33 
ĐoẠN XY. Về sự làm việc vì lòng ¬ yêu Bo BE 
mến,...... . š #2 tớ 2Á. 
ĐöẠn XYI. Yề sự nhịn nốt xấu kế khác. ¬—“....... .-~ 
ĐoẠn XVIL. Về cách ăn ở trong nhà đòng, nhà Đ.0.L. 3ï 
ĐöẠN XYIII. Yề gương sáng các thánh đểlạichotaxưa. 28 
ĐoẠn XIX. Giảng đạy việc lành kế ở nhà Đức Chúa Lời 
nhà dòng phải làm................ 91 
ĐoẠn XX. Kẻ yêu ở nơi vắng về xa thể gian và kề » ở 
lặng được ích trọng là thể não......... 84 
Đoạn XXIL. Về sự ăn năn đau đớn v đái sợ Ð. G bộ 3 
ĐoẠn XXH. Dạy ta suy xét loài người hằng phải bài khổ 
ở đời này là dường nào.......... “1 
ĐoẠN XXIII. Dạy ta suy ngắm về sự chết . ... “4ð 


° se s e« e« 


Đoạn XXIY. Giảng về sự phán xét, về hình khổ kẻ có tội. 49 
ĐoạẠn XXY. Dạy ta ở sốt sảng sửa mình lại. ...... 53 


QUYỂN THỨ II. Giảng dạy những điều hay giục lòng 
ta mộ mốn sự thiêng lêng........... 
Đoạn L. Yề sự nói khó cùng Đức Chúa Lời trong lòng. 60 
Đoạn H.Dạy ta hạ mình xuống vâng chịu nhịn nhục. 65 
Đoan III. Kẻ ngay lành hiền hoà đáng khen làngần nào. 66 
ĐoẠn IY. Dạy ta giữ linh hồn thanhsạch và ý ngaylành. 68 
ĐoẠN V. Về sự xem xét tính nết riêng mình.... 69 
ĐoẠN VI. Kẻ giữ lương tâm thanh sạch được vui 
mừng là ngắn nào................ rÍÌ 
ĐoẠnN VII. Giảng về sự kính mến Đức Chúa Jêsu. 13 
ĐoẠn VIII. Giảng về sự giữ nghĩa riêng cùng D.Ũ. Jêsu., 75 
Đoạn IX. Giảng về khi thiếu mọi sự yên ủi mình.. 78 
Đoạn X. Dạy ta cám ơn Ð.G.L.vì sự lành người đã ban. 82 
ĐoẠn XI. Kẻ mến câu rút Đức Chúa đêsu, thì ít lắm. 84 
Đoạn XI. Giảng về sự vác câu rút cùng Đ..Jêsu. “87 


QUYÊN THỨ III. Giảng về ơn vui mừng yên ủi Đức Chúa 


Lời xuống trong linh hồn kẻ lành......... 94 
ĐoẠn Ï. Dạy Đức Chúa Jêsu nói khó ging linh hôn kẻ 
chân thật ngay lành là làm sao.............. 94 


ĐoẠn II. Đức Ghúa Lời, là mạch sự chân thật, phán dạy 
bề trong, mà chẳng phải dùng tiếng tainghe bề ngoài. 95 
ĐoẠN TII. Ta phải lấy lòng khiêm nhường mà nghe lời 
thiên chúa phán dạy; song kẻ ly lời ấy làm trọng 


cho xứng, thì ít lắm là dường nào. 97 
ĐoẠN IV, Dạy ta ăn ở cách khiêm nhường ngay thật 
trước mặt Đức Chúa Lời. 400 
Đoạn V. Nhân đức kính mến Đức Chúa Lời sinh nhiều 
ích trọng cả thể là dường nào. 103 
ĐoẠN VI. Giảng về sự thử biết kẻ có lòng kính mến Đức 
Chúa Lời. 107 
Đoạn VII. Dạy ta ở khiêm nhường để mà giữ ơn Đức 
Chúa Lời cho kín trong lòng. : 410 


ĐoẠn VI. Dạy ta xưng mình là kẻ hèn trước mặt Đức 
Chúa Lời. 113 


ĐoẠx IX. Giảng đạy ta phải đem mọi sự về Đức Chúa 


Lời, vì Đức Ghúa Lời là cùng sau hết mọi sự. 114 
ĐoẠN X. Giảng dạy sự chê bỏ thế gian, mà làm tôi tá 

Đức Ghúa Lời là sự êm ái dịu dàng. 416 
ĐoẠN XI. Dạy ta xem xét những sự ta ước ao trong 

lòng và cầm hắm nó lại. 119 
Đoạn XII. Giảng dạy ta phải tập chịu khó nhịn nhục 

cùng chống lả các tính mê nết xấu. 120 
Đoạn XIII Giầng về sự vâng lời cho khiêm nhường, 

như Đức Chúa Jêsu đã làm gương. 122 


ĐoẠN XIY. Dạy ta suy đến lý đoán rất mầu nhiệm Đức 
Chúa Lời, kẻo ta sinh lòng kiêu ngạo vì việc lành. 124 
ĐoẠx XY. Dạy ta phải làm thể nào, phải nói làm sao 
trong những dịp ta ước ao làm sự lành. 126 
ĐoẠn XYVI. Giảng dạy ta tìm sự yên ủi mình thật ở nơi 
một Đức Chúa Lời mà thôi. 128 
ĐoẠn XYII. Dạy ta phó mọi sự về mình trong tay Đức 
Chúa Lời mà đừng lo lắng gì nữa. 430 
ĐoẠn XVIII. Dạy ta phải chịu mọi sự khó đời này cho 
bằng lòng mà bắt chước Đức Chúa Jêsu. 131 
ĐoẠN XIX: Dạy ta chịu xÏ nhục bảng lòng, cùng phải lấy 
dấu nào mà biết kẻ hay nhịn cho thật lòng. 133 
ĐoẠn XX. Dạy ta xưng mình là kẻ yếu đuối hèn hạ 
cùng giảng về sự khốn khó đời này. 136 
Đoạn XXI. Dạy ta vượt qua mọi ơn và mọi sự lành mà 
tìm sự bằng yên nơi một Đức Ghúa Lời mà thôi. 138 
ĐoẠx XXII. Dạy ta nhớ cácơn lành Đức Ghúa Lời ban. 4142 
ĐoAnXXII. Giảng về bón sự eó sức làm cho ta được 
bảng yên trong lòng lắm. 145 
ĐoẠn XXIY. Giảng dạy ta dẹp tính mê muốn tra xét việc 
kê khác làm. 148 
ĐoẠn XXY. Dạy ta phải làm sự gì cho được bằng yên 
và cho được tấn tới đi đàng nhân đứclọn lành thật. 149 
ĐoẠn XXYVI. Giảng dạy sự thong dong và xong mình 
phần linh hồn là sự quí giá đường nào; kẻ muốn cho 
- được sự quí trọng ấy thì phải đọc kinh cầu nguyện 
cho sốt sảng hơn là xem sách. 4541 


—286— 
Đoạn XXYIL. Giảng về sự yêu riêng mình làm ngăn và 


c$ thể, kêo tạ hợp làm một cùng Bức Qhúa Lời. 
ĐoẠn XXVIL Dạy ta đừng xem sao lời người tạ T tại 


trách nói hành. 155 
Boạn XXIX. Khi gặp cơn gian nan đến, thì tạ phải cầu 
xin cùng đội ơn Đức Ghúa Lời là thẻ nào. 156 


BọẠx XXX. Dạy ta xin Đức Chúa Lời giúp sức phù hộ, 

và giữ lòng trông cậy sẽ lại được nghĩa cùng Ð.G.L. 137 
ĐoẠn XXXI. Dạy ta chô bồ mọi sự thể gian cho được 

tìm đến cùng đấng cực trọng đã dựng nên mọi sự, 161 
Đ9ẠN XXXH. Dạy ta bỏ ý riêng mình cùng dẹp tính 

hay tham lam hay ước ao trái lẽ cho dứt. 103 
Đoạn XXXII Giảng về lòng ta hay thay đổi cùng dạy 

ta làm mọi việc vi Đức Chúa Lời là cùng sau hếtta. 163 
ĐoẠn XXXIYV. Giảng về kẻ kính mến Đức Chúa Lời, thì 

lấy Đức Chúa Lời là đấng rất êm ái tốt lành trên hết 

mọi sự cùng hằng tìm thầy Ð.G.L.trong mọi sự. 166 
ĐoẠn XXXY. Giảng dạy ta chẳng nên lấy mình làm 


vững và yên lòng về sự cám đỗ ở đời này. 409 
ĐoẠn XXXVI. Dạy ta chê sự người thế gian xét đoán 
dông đài. 171 


Đoạn XXXYI. Dạy ta phó lótmình mặc thánh ý Đ.0.L. 
cho thật lòng để mà được xong mình mọi đàng. 172 
Đoạn XXXVII. Dạy ta giữ mình trong việc ngoài cho 
phải phép và chạy đến Ð.G.L.khi gặp cơn hiểm nghèo. 17% 
Đoạn XXXIX. Dạy ta đừng làm việc vội vàng nóng tính. 176 
ĐoẠn XL. Dạy ta suy biết loài người ta chẳng có sự gì 
lành là của riêng bởi mình mà ra, cùng chẳng cậy 
mình được về sự gì sốt. 411 
ĐoẠn XLI. Dạy ta chê bỏ mọi sự sang trọng đời này, 179 
ĐOẠN. XLI. Dạy ta đừng trông cậy người thế gian cho 


- được bằng yên. 480 
ĐoẠn XLI. Dạy ta đừng tìm nên người thông thái về 
sự phần đời cùng về sự vô ích. 482 


Đoạn XLIY. Dạy ta đừng giây mình trong việo ngoài. 184 
Đoạn XLY. Dạy ta đừng tin mọi người, và người ta dễ 
sai lỗi trong lời nói ]ä ngần nào. 485 


—2871— 
_ ĐoẠn XLYI. Dạy ta trông cậy Đức Chúa Lời khi phải 


miệng tiếng thế gian. 188 
ĐoAn XLYIL. Dạy ta vâng chịu mọi sự khó đời này cho - 
được sống đời đời. 191 


Đoạn XLYIH. Giảng về sự vui mừng đời sau sẽ VÉP 
sự khốn khó đời này. 

ĐoẠN XLIX. Về sự ước ao sống đời đời cùng về mọi sự 
._ lành Đức Chúa Lời đã phán hứa cho kẻ đánh là kẻ 


thù, là những sự rất quí trọng là dường nào. — — 196 
ĐoẠN L. Dạy kẻ cực lòng đau đớn phải dâng mình 
trong tay Đức Ghúa Lời là thể nào. _901 


ĐOẠN LÍ. Dạy ta phải làm việc hèn mọn phần xác, khi 
__ trí khôn chẳng còn sứcsuy ngắm sự cao ý thiêng liêng.205 
ĐoẠN LII. Dạy (a phải đoán mình chẳng đáng ơn yên 


ủi, mà lại đáng chịu roi vọt mà thôi. 206 
ĐoAn LINH. Giảng về ơn Đức Ghúa Lời chẳng ở lộn trong 
“lòng kẻ ái mộ của hèn thể gian. 208 
Đoạn LIY. Giảng về ơn Đức Chúa Lời và tính xác thịt 
xui giục lòng ta khác nhau là thê nào. 210 
ĐOẠN LY. Tính xác thịt đã hư là thể nào và ơn garasa' 
có sức mạnh là ngần nào. _915 


ĐoẠN LYI. Đạy ta phái bó mình đi mà theo Đ.G.J. 218 
ĐoẠn LYIH. Dạy ta đừng sờn lòng quá, khi thấy mình 
còn sa ngã ít nhiều. 2231 
ĐoẠn LYNI. Dạy ta đừng muốn suy luận những sự cao 
cả, và những sự sâu nhiệm Đức Chúa Lời đoán xét. 223 
ĐọaAn LIX đạy ta giữ lòng tin cậy một Ð.0.L. mà thôi, 228 
QUYÉN THỨ IV. Giảng dạy mấy lời söt sáng khuyên bảo 


chịu Mình thánh Đức Chúa Jêsu. 231 
ĐoẠN l. Dạy ta phải lấy lòng cung kính mà chịu Minh 
thánh là ngần nào. 231 


Đoạn II. Trong phép Mình thánh B.G.J. thì Ð.G.L. tô ra 
lòng rất nhân lành, yêu đấu người ta là ngần nào. 9238 

Đoạn III. Giảng sự năng chịu Minh thánh Đức Chúa 
Jêsu có ích trọng là đường nào. 241 

ĐoẠN IY. Giáng về Đức Ghúa Jêsu ban nhiều ơn lành - 
cho kẻ chịu Mình thánh cho sốt sắng là ngần nào. 24¡ 


—388— 
ĐoẠN Y. Dạy phép Mình thánh Đ.0.J. là phép cực trọng 
dường nào cùng giảng về đầng bậc kẻ làm thày cả. 248 


Đoạn VI. Kinh than để dọn mình chịu lễ nên, 950 
Đoạn VII. Dạy ta xét mình cùng đốc lòng sửa mình lại 
trước khi chịu Minh thánh. 51 


Đoạn VIII. Dạy ta phải dâng lót mình cho Đức Ghúa 
Lời như Đ.ũ.J. đã dâng mình trên cây câu rút xưa. 254 
Đoạn IX. Dạy ta đâng lót mình cùng mọi sự về mỉnh 
cho Đ.0.L., lại dạy cầu nguyện cho hết mọi người. 3ð8 
ĐoẠn X. Dạy ta chẳng khá bỏ chịu Mình thánh vì lẽ nọ . 
lẽ kia nhỏ mọn làm chỉ. 958 
ĐoẠN XI. Giảng về sự chịu mình thánh cùng suy lời 
kinh thánh là hai sự rất cần cho kẻ ngay lành. 361 
ĐoạẠn XI. Dạy kẻ toan chịu Mình thánh thì phải đọn 
mình cho kĩ càng hết lòng hết sức. 266 
ĐoạẠxn XIII. Dạy kẻ có lòng sốt sảng phải ước ao hết 
lòng hết sức cho được hợp làm một cùng Đức Chúa 
Jêsu trong phép cực trọng này. 
ĐoẠn XIV. Dạy ta soi gương mấy người đạo đức lọn 
lành đã ước ao chịu Mình thánh hết lòng hết sức. 32ï1 
ĐoẠn XV. Dạy ta phải có lòng khiêm nhường cùng bỏ 


mình đi cho lọn thì mới được lòng sốt mến. 373 
ĐoẠn XVI. Dạy ta phải tô cho Đức Chúa Jêsu những 
sự ta thiếu thốn và xin người ban ơn. 915 


ĐoẠn XVII. Giảng về sự ước ao chịu Mình thánh Đ.G.3. 377 

Đoạn XVIII. Dạy ta đừng theo tính hay muốn thông 
hiểu phép cực trọng này quá lẽ, một phải lấy lòng 
khiêm nhường, và hãm tính mà tin cho vững vàng. 380 


NHỮNG ĐOẠN NÊN ĐỌC KHI CẮM PHÒNG. 


Neày1. Quyển I.ĐoạnI và II. 

— 3. Quyền Ï. Đoạn IV - XXI và Quyển III. Đoạn LIY. 
— 3. Quyên I. Đoạn XXIII -XXIYV. 

— 4. Quyên II. Đoạn VII -YHI. 

—5. Quyền III. Đoạn XXVII-XXXI. 

—6. Quyền III. Đoạn XXXVI - XXXYVIII-XXXIX. 

— 7. Quyền III. Đoạn XII - XXI - LYII. 

—i8. Quyen II. Đoạn V - VỊ. 


